Islam 


Tổng quan ngắn gọn về Islam như được mô tả 
trong Kinh Qurˆan và Sunnah 


Một quyển sách mà chủ đích trọng tâm là giới thiệu ngắn gọn về tôn giáo Islam, trong đó chỉ ra các 

nền tảng, giáo lý và các đặc tính ưu việt của tôn giáo dựa theo các bằng chứng gốc, đó là từ Thiên 

Kinh Quran và Sunnah của Nabi ‡#. Cuốn sách được gửi đến tất cả những người trưởng thành bao 

gồm cả người Muslim và không phải Muslim, bằng chính ngôn ngữ của họ, ở mọi thời đại và ở mọi 
nơi, bất kê hoàn cảnh và điều kiện. 


(Cuốn sách chứa đựng các bằng chứng từ Thiên Kinh Quran và Sunnah) 


1- Islam là bức thông điệp của Allah gửi đến 
toàn thê loài người. Nó là bức thông điệp 
thiêng liêng vĩnh cửu cuối cùng trong số các 
bức thông điệp của Thượng Đề: 


Islam là bức thông điệp của Allah gửi đến với toàn thể loài người, Đắng Tối Cao phán:{Và TA (Allah) 
cử phái Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đến chỉ để làm một Người mang tin mừng và một Người cảnh báo cho 
toàn bộ nhân loại nhưng đa số nhân loại không biết.(chương 34 - Saba': 28)Allah Tối Cao phán:{(Hỡi 
Thiên Sứ!) Ngươi hãy nói: “Hỡi nhân loại! Ta đích thực là Sứ Giả của Allah được cử phái đến cho tất 
cả các ngươi.}(chương 7 — Al-Araf: 158)Và Allah Tối Cao phán:{Hỡi nhân loại, chắc chắn Thiên Sứ 
(Muhammad) đã đến với các ngươi mang theo Chân Lý từ Thượng Đề của các ngươi. Bởi thế, các 
ngươi hãy tin nơi Y, điều đó tốt cho các ngươi, còn nêu các ngươi phủ nhận Y thì quả thật vạn vật 
trong các tầng trời và trái đất đều thuộc về Allah. Và Allah là Đáng Hằng Biết, Đắng Sáng 
Suốt.}(chương 4 — An-Nisa': 170)Islam là bức thông điệp thiêng liêng vĩnh cửu cuối cùng trong số các 
bức thông điệp của Thượng Đề. Allah Tối Cao phán:{Muhammad không phải là cha của bất kỳ ai 
trong số những người đàn ông của các ngươi mà Y chính là vị Thiên Sứ của Allah và là vị Nabi cuối 
cùng. Quả thật, Allah hằng biết tất cả mọi thứ.}(chương 33 — Al-Ahzab: 40) 


2- Islam không phải là tôn giáo dành riêng cho 
một sắc tộc hay một cộng đồng riêng biệt nào 
mà nó là tôn giáo của Allah dành cho toàn thê 
loài người: 

Islam không phải là tôn giáo dành riêng cho một sắc tộc hay một cộng đồng riêng biệt nào mà nó là 


tôn giáo của Allah dành cho toàn thể loài người, và lệnh đầu tiên trong ở Qur'an vĩ đại là lời phán của 
Ngài: 


{Hỡi nhân loại, các ngươi hãy thờ phượng Thượng Đề của các ngươi, Đắng đã tạo hóa ra các ngươi 
và các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi biết kính sợ Ngài.} 


(chương 2 - Al-Baqarah: 21) 
Và Allah Tối Cao phán: 


{Hỡi con người, hãy kính sợ Thượng Đề của các ngươi, Đắng đã tạo hóa các ngươi từ một cá thể 
duy nhất (ông tổ Adam của các ngươi) và từ Y Ngài đã tạo ra người vợ (Hauwa) của Y, rôi từ hai 
người họ, Ngài đã rải ra khắp nơi (trên trái đât) vô sô đàn ông và phụ nữ.} 


(chương 4 —- An-Nisa': 1) 


Ông Ibnu 'Umar thuật lại: Thiên Sứ của Allah 3 thuyết giảng cho người dân trong ngày chinh phục 
Makkah, Người nói: 


“Hỡi mọi người, quả thật Allah đã xoá đi khỏi các người bụi bẩn của thời tiền Islam và việc kiêu hãnh 
về ông cha. Trong khi con người được tóm gọn qua hai loại người: Đức hạnh, ngoan đạo, cao quý 
đối với Allah hoặc hư đốn, bất hạnh, đáng khinh đối với Allah. Loài người đều là con cháu của Adam, 
Allah đã tạo hoá ra Adam từ đất, Allah phán: {Hỡi nhân loại! TA (Allah) đã tạo hóa các ngươi từ một 
người nam và một người nữ và làm cho các ngươi thành các quốc gia và những bộ lạc để các ngươi 
nhận biết lẫn nhau. Quả thật, người vinh dự và cao quý nhất ở nơi Allah là người có Taqwa (sự ngay 
chính, ngoan đạo và sợ Allah) nhất trong các ngươi. Quả thật, Allah là Đáng Hằng Biết, Đắng Thông 
Toàn.} (chương 49 — Hujurat: 13).” 


Tirmizdi ghi lại, số 3270. 


Bạn sẽ không tìm thấy trong mệnh lệnh của Kinh Qur'an vĩ đại hoặc mệnh lệnh của Thiên Sứ cao quý 
# mang giới luật dành riêng cho một nhóm người, một dân tộc, hay một bộ tộc nào. 


3- Islam chính là bức thông điệp của Thượng 
Đế được ban xuống đề hoàn chỉnh các bức 
thông điệp trước đây, các bức thông điệp mà 
chúng đã được ban xuống cho các vị Nabi, các 
vị Sứ Giả đề họ rao truyền và hướng đẫn 
người dân của họ. 


Islam chính là bức thông điệp của Thượng Đề được ban xuống để hoàn chỉnh các bức thông điệp 
trước đây, các bức thông điệp mà chúng đã được ban xuống cho các vị Nabi, các vị Sứ Giả để họ 
rao truyền và hướng đẫn người dân của họ. Allah Tối Cao phán: 


{TA thực sự đã mặc khải cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) giống như việc TA đã mặc khải cho Nuh 
và các vị Nabi sau Y; và TA đã mặc khải cho lbrahim, lsmaiil, ls-haq (Isaac), Ya'qub (Jacob), và các 
bộ lạc (của Israel); và TA đã mặc khải cho Ysa, Ayyub (dob), Yunus, Harun (Aaron) và Sulayman 
(Solomon), và TA cũng đã ban cho Dawood (David) Kinh Zabur (Thánh Thị).} 


(chương 4 — An-Nisa: 163). 


Tôn giáo mà Allah đã mặc khải cho Thiên Sứ Muhammad chính là tôn giáo mà Ngài đã mặc khải cho 
các vị Nabi trước đây; và Ngài ra lệnh cho Họ phải thực thi theo nó qua lời phán: 


{Ngài đã ban hành cho các ngươi tôn giáo (Islam) mà Ngài đã truyền xuống cho Nuh. Và những gì 
TA đã mặc khải cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) cũng chính là những gì TA đã truyền cho lbrahim, cho 
Musa và cho Ysa, (đó là): “Các ngươi hãy thiết lập tôn giáo và chớ phân chia thành giáo phái trong 
đó”. Thật khó khăn cho những người thờ đa thần chấp nhận điều Ngươi mời gọi họ. Allah muốn chọn 
người nào hướng về Ngài là tùy ý Ngài và Ngài hướng dẫn về với Ngài người nào biết quay về sám 
hối (với Ngài).} 


(chương 42 - Ash-Shura: 13). 


Tôn giáo mà Allah mặc khải cho Thiên Sứ Muhammad #* là tôn giáo xác nhận lại những Thiên Kinh 
Sách trước, như Tawrah (Kinh Cựu Ước), Injil (Kinh Tân Ước), trước khi hai quyển Thiên Kinh này bị 
bóp méo. Allah Tối Cao phán: 


(Những điều mà TA (Allah) đã Mặc Khải cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) trong Kinh Sách là chân lý, xác 
nhận lại những điều đã ban xuống trước Nó. Quả thật, Allah là Đắng Thông Toàn, Ngài thấy rõ các 
bây tôi của Ngài.} 


(chương 35 - Fatir: 31) 
4- Tất cả Nabi đều có chung một tôn giáo 
nhưng khác nhau về giáo luật: 


Tất cả Nabi đều có chung một tôn giáo nhưng khác nhau về giáo luật, Allah Tối Cao phán:{TA (Allah) 
đã ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ) Kinh (Qur'an) bằng sự thật. Nó chứng thực lại mọi điều có trong 
Kinh Sách trước đây cũng như bảo tồn (nội dung) trong các Kinh Sách đó. Do đó, Ngươi (hỡi Thiên 
Sứ) hãy phân xử (các vụ việc) giữa họ theo những điều mà Allah đã ban xuống, Ngươi chớ chạy 
theo lòng ham muốn của họ rồi ruồng bỏ chân lý đã đến với Ngươi. TA đã quy định cho mỗi (cộng 
đồng) trong các ngươi một hệ thống luật pháp và một lề lối riêng biệt. Nếu muốn, Ngài đã làm cho 
các ngươi thành một cộng đồng duy nhất, nhưng (Ngài đã không làm thế) bởi vì Ngài muốn thử thách 


các ngươi qua những điều đã ban xuống cho các ngươi. Do đó, các ngươi hãy đua nhau làm điều 
thiện tốt, (bởi lẽ rồi đây) tất cả các ngươi sẽ phải trở về trình diện Allah, rồi Ngài sẽ cho các ngươi 
biết rõ về những điều mà các ngươi từng bát đồng nhau.}(chương 5 — Al-Ma-idah: 48)Và Thiên Sứ ## 
nói:“Trong thiên hạ, Ta là người xứng đáng nhất (có mối quan hệ gần gũi) với Ysa con trai của 
Maryam ở trần gian và cả Đời Sau. Các Nabi đều anh em cùng cha khác mẹ và tôn giáo của họ chỉ là 
một.”AlI-Bukhari ghi lại, số 3443. 


5- Islam kêu gọi - giỗng như các Nabi: Nuh (Nô- 
ê), lbrahim (Abraham), Musa (Môi-sê), 
Sulayman (Solomon), Dawood (David), Ysa 
(Giê-su), đã kêu gọi. Tất cả đều kêu gọi đến với 
đức tin rằng Thượng Đề là Allah, Đẳng Tạo 
Hoá, Đẳng Ban Phát, Đẳng làm cho sống và 
làm cho chết, Đức Vua nắm mọi vương quyền, 
Đắng chỉ phối mọi việc, và Ngài là Đẳng Nhân 
Từ, Đáng Độ Lượng. 


Islam kêu gọi - giống như các Nabi: Nuh (Nô-ê), lbrahim (Abraham), Musa (Môi-sê), Sulayman 
(Solomon), Dawood (David), Ysa (Giê-su), đã kêu gọi. Tất cả đều kêu gọi đến với đức tin rằng 
Thượng Đề là Allah, Đắng Tạo Hoá, Đắng Ban Phát, Đắng làm cho sống và làm cho chết, Đức Vua 
nắm mọi vương quyền, Đắng chi phối mọi việc, và Ngài là Đắng Nhân Từ, Đáng Độ Lượng. Allah Tối 
Cao phán:{Hỡi nhân loại! Các ngươi hãy nhớ ân huệ mà Allah đã ban cho các ngươi. Lẽ nào có một 
Đắng Tạo Hóa khác Allah đã ban bổng lộc cho các ngươi từ trời đất? Không có Thượng Đế nào 
ngoài Ngài cả. Vậy sao các ngươi lại lánh xa (điều chân lý)?}(chương 35 - Fatir: 3).Allah Tối Cao 
phán:{Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy hỏi (những kẻ đa thần phủ nhận Allah): “Ai ban lộc cho 
các ngươi từ trời đất? Ai chỉ phối thính giác và thị giác của các ngươi? Ai đưa cái sống ra từ cái chết 
và đưa cái chết ra từ cái sống? Và ai điều hành, sắp xếp mọi hoạt động (của vũ trụ)?” Chúng sẽ nói: 
“Allah”. Vì vậy, Ngươi hãy nói với chúng: “Vậy tại sao các ngươi không sợ (Ngài)?”}(chương 10 — 
Yunus: 10).Allah Tối Cao phán:{Thế ai đã khởi tạo rồi tái diễn nó lại, và ai đã cung dưỡng cho các 
ngươi từ trên trời và cả dưới đất. Lẽ nào lại có thần linh khác cùng với Allah? Ngươi (hỡi Thiên Sứ) 
hãy bảo (những kẻ thờ đa thần): “Các người hãy trưng ra các bằng chứng của các người nếu các 
người nói thật?”}(chương 27 — An-Naml: 64). Tất cả Nabi và Sứ Giả đều được phái đi để kêu gọi mọi 
người đến với sự thờ phượng Allah duy nhất, Ngài phán:{Quả thật, TA (Allah) đã gửi đến mỗi cộng 
đồng một vị Sứ Giả (để nói với họ): “Các ngươi hãy thờ phượng một mình Allah và tránh xa tà thần.” 
Tuy nhiên, trong số họ có người được Allah hướng dẫn và có người không tránh khỏi sự lầm lạc. Vì 
vậy, các ngươi hãy đi chu du khắp trái đất để quan sát hậu quả của những kẻ phủ nhận (đã bị trừng 
phạt) như thế nào!}(chương 16 — An-Nahl: 36).Allah Tối Cao phán:{Không một Sứ Giả nào được cử 
phái đến trước Ngươi mà lại không được TA mặc khải cho y rằng không có Thượng Đề đích thực 
nào khác ngoài TA nên chỉ hãy thờ phượng riêng một mình TA.}(chương 21 - Al-Ambiya': 25).Allah 
cho biết Sứ Giả Nuh đã nói:{Này hỡi dân ta, các người hãy thờ phượng một mình Allah thôi, các 
người không hề có thần linh nào khác ngoài Ngài. Ta thực sự lo sợ giùm cho các người về sự trừng 
phạt vào một Ngày Vĩ Đại!}(chương 7 — Al-'Araf: 59).Vị Khaleel lbrahim nói - như Allah đã phán cho 
biết:{((Hỡi Thiên Sứ, Ngươi hãy nhớ lại) khi lbrahim bảo người dân của mình “Các người hãy thờ 
phượng Allah và hãy sợ Ngài. Điều đó là tốt nhất cho các người nếu các người biết được.”(chương 
29 — Al-'Ankabut: 16).Nabi Saleh nói - như Allah đã phán cho biết:{Hỡi dân ta, các ngươi hãy thờ 
phượng một mình Allah thôi, các ngươi không hề có thần linh nào khác ngoài Ngài. Quả thật, một 
bằng chứng rõ ràng từ Thượng Đề của các ngươi đã đến với các ngươi. Đây là con lạc đà cái của 
Allah, một dấu hiệu dành cho các ngươi. Cho nên, các ngươi hãy để nó được tự do ăn trên đất của 
Allah và chớ đừng đụng chạm đến nó bằng bất cứ điều xấu nào kẻo các ngươi bị trừng phạt đau 


đớn.}(chương 7 — AIl-'Araf: 73).Nabi Shư'aib nói - như Allah đã phán cho biết:(Hỡi người dân của Ta, 
các người hãy thờ phượng một mình Allah thôi, các người không hề có thần linh nào khác ngoài 
Ngài. Quả thật, một bằng chứng rõ ràng từ Thượng Đề của các người đã đến với các người. Cho 
nên, các người hãy đong đo cho đúng, cân cho đủ, các người chớ đừng gian lận thiên hạ bất cứ điều 
gì, và chớ đừng tàn phá trái đất (bằng tội lỗi) sau khi nó đã được lập trật tự. Điều đó tốt nhất cho các 
người nếu các người là những người có đức tin.}(chương 7 — Al-'Araf: 85).Điều đầu tiên mà Allah nói 
chuyện với Musa, Ngài phán:{“Và TA đã chọn Ngươi. Vì vậy, Ngươi hãy lắng nghe điều mặc 
khải.”“Quả thật, TA là Allah. Không có Thượng Đề đích thực nào khác ngoài TA cả. Cho nên, Ngươi 
hãy thờ phụng TA và hãy dâng lễ nguyện Salah để tưởng nhớ TA.”}(chương 20 - Taha: 13, 14).Allah 
phán cho biết về Musa rằng Người đã cầu xin Ngài phù hộ và che chở:{Ta cầu xin Thượng Đề của 
Ta và cũng là Thượng Đề của quý ngài che chở Ta tránh khỏi tất cả những kẻ tự cao tự đại không có 
đức tin nơi Ngày Phán Xét (Cuối Cùng).}(chương 40 — Ghafir: 27).Allah phán cho biết về Masih Ysa 
rằng Người đã nói:{Allah đích thực là Thượng Đề của ta và cũng là Thượng Đề của các người. Cho 
nên, các người hãy thờ phượng Ngài, đó là con đường chính đạo.}(chương 3 — Ali '1Imran: 51).Allah 
cũng phán cho biết rằng Masih Ysa đã nói:{Hỡi người dân Israel, các người hãy tôn thờ Allah, 
Thượng Đề của Ta và của các người. Ai tổ hợp thần linh cùng với Allah thì Ngài cắm kẻ đó vào Thiên 
Đàng và nơi ở của y sẽ là Hỏa Ngục, và đám người sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ.(chương 5 — 
Ma-idah: 72).Kễể cả trong hai quyển Kinh Tawrah và Injil đều khẳng định phải thờ phượng Allah duy 
nhất, như được ghi trong Phục Truyền Luật Lệ Ký (6:4) về mệnh lệnh của Musa (Môi-sê):“Này hỡi 
toàn dân Ít-ra-en (Israel), hãy lắng nghe! CHÚA, Thượng Đề của chúng ta là CHÚA duy nhất."Và 
trong Kinh Injil, Mác (12:29) cũng đã khẳng định tính duy nhất của Allah khi Masih Ysa nói:“Giê-xu 
(Ysa) đáp, “Mệnh lệnh quan trọng nhất như sau: “Toàn dân Ít-ra-en nghe đây! Thượng Đế, Chúa 
chúng ta chỉ có một mà thôi.”Allah đã trình bày rằng tất cả Nabi đều được phái đi với cùng một sứ 
mạng quan trọng, đó là kêu gọi đến với tính duy nhất của Allah:{Quả thật, TA (Allah) đã gửi đến mỗi 
cộng đồng một vị Sứ Giả (để nói với họ): “Các ngươi hãy thờ phượng một mình Allah và tránh xa tà 
thần.” Tuy nhiên, trong số họ có người được Allah hướng dẫn và có người không tránh khỏi sự lầm 
lạc. Vì vậy, các ngươi hãy đi chu du khắp trái đất để quan sát hậu quả của những kẻ phủ nhận (đã bị 
trừng phạt) như thế nào!\(chương 16 — An-Nahl: 36).Đấng Tối Cao phán:{Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammad) hãy nói (với những kẻ đa thần): “Các người đã xem xét những thần linh mà các người 
khấn vái ngoài Allah chưa? Các người hãy cho Ta xem những gì mà chúng đã tạo ra trên trái đất 
hoặc (hãy cho Ta biết) chúng có một phần chia sẻ nào trong (việc tạo ra) các tầng trời? Các người 
hãy mang đến cho Ta một Kinh Sách trước Kinh (Quran) này hoặc một vài kiến thức hiểu biết còn 
sót lại nếu các người nói thật!}chương 46 — Al-Ahqaf: 4).Cố học giả Sheikh As-Sa'di đã nói:“Hãy biết 
rằng lập luận của những người đa thần về tín ngưỡng đa thần của họ không dựa trên bất cứ cơ sở 
hay bằng chứng nào cả. Họ chỉ dựa theo những phỏng đoán vô thực, những ý kiến viễn vông cũng 
như những tâm trí sai trái, đưa bạn đến với sự sai trái của họ, muốn bạn khẳng định tình trạng của 
họ, đi theo kiến thức và việc làm của họ. Tuy nhiên, hãy xem những ai đã đỗ hết tuổi đời của họ (cho 
việc thờ phượng các tà thần ngoài Allah) đạt được lợi ích gì ở trần gian và Đời Sau?”Tayseer AI- 
Kareem Al-Mannaan, trang 779. 


6- Allah Hiền Vinh và Tối Cao, Ngài là Đắng Tạo 
Hoá, Đắng duy nhất xứng đáng được thờ 
phượng, không ai khác ngoài Ngài đáng được 
thờ phượng. 


Allah là Đấng duy nhất xứng đáng được thờ phượng, không ai khác ngoài Ngài đáng được thờ 
phượng. Allah Tối Cao phán:{(21) Hỡi nhân loại, các ngươi hãy thờ phượng Thượng Đề của các 
ngươi, Đắng đã tạo hóa ra các ngươi và các thế hệ trước các ngươi, mong răng các ngươi biết kính 
sợ Ngài.(22) Ngài đã tạo cho các ngươi trái đất như một tấm thảm và bầu trời như một chiếc lọng 
che, Ngài ban nước mưa từ trên trời xuống làm mọc ra trái quả thành nguồn bồng lộc cho các ngươi. 
Cho nên, các ngươi chớ đừng dựng những thần linh ngang hàng với Allah trong khi các ngươi biết rõ 
sự thật.}(chương 2 — Al-Baqarah: 21, 22).Đắng đã tạo hoá ra chúng ta, đã tạo hoá ra các thế hệ 
trước chúng ta, đã trải rộng mặt đất cho chúng ta, đã ban mưa xuống cho chúng ta để Ngài cho mọc 
ra vô số trái quả làm lương thực, thực phẩm cho chúng ta, chỉ một mình Ngài mới xứng đáng được 


thờ phượng. Đáng Tối Cao phán:{Hỡi nhân loại! Các ngươi hãy nhớ ân huệ mà Allah đã ban cho các 
ngươi. Lẽ nào có một Đắng Tạo Hóa khác Allah đã ban bổng lộc cho các ngươi từ trời đất? Không có 
Thượng Đề nào ngoài Ngài cả. Vậy sao các ngươi lại lánh xa (điều chân lý)?}(chương 35 — Fatir: 
3).Đáng Tạo Hoá và Ban Phát mới là Đắng duy nhất xứng đáng được thờ phượng, Allah Tối Cao 
phán:{Đó là Allah, Thượng Đề của các ngươi (hỡi nhân loại). Không có Thượng Đề đích thực nào 
khác ngoài Ngài. Ngài là Đắng tạo hóa tất cả vạn vật nên các ngươi hãy thờ phượng riêng Ngài. Quả 
thật, Ngài là Đắng bảo hộ và trông coi tất cả mọi thứ.(chương 6 — Al-An'am: 102).Bất cứ vật thể nào 
được thờ phượng ngoài Allah đều không xứng đáng, bởi lẽ nó không chỉ phối bất cứ thứ gì trong trời 
đất, dù chỉ là một hạt bụi, nó không phải là cộng sự của Allah trong bất cứ mặt nào, không phải là kẻ 
hỗ trợ cũng không phải là kẻ ủng hộ của Allah. Sao nó lại được cầu nguyện cùng với Allah hoặc 
được dựng thành cộng sự của Allah, Allah Tối Cao phán. {Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Các 
ngươi hãy cầu nguyện những kẻ mà các ngươi cho rằng (chúng là thần linh của các ngươi) ngoài 
Allah. Quả thật, chúng không hề nắm giữ và chỉ phối bất cứ vật gì trong các tầng trời và trái đất, cho 
dù đó chỉ là sức nặng của hạt nguyên tử; và chúng không hề có bất cứ phần chia nào trong trời đất 
này; và trong bọn chúng không hề có bất cứ tên nào là vị ủng hộ của Ngài cả.”(chương 34 — Saba: 
22).Allah Hiển Vinh và Tối Cao đã tạo hoá ra tất cả vạn vật, Ngài đã tạo tất cả từ cái không là gì, và 
sự tồn tại của chúng là bằng chứng cho sự tồn tại của Ngài, hành động của Ngài và quyền được thờ 
phượng của Ngài, Allah Tối Cao phán:{(20) Và trong các dấu hiệu của (Allah) là Ngài đã tạo các 
ngươi từ đất bụi, rồi sau đó các ngươi trở thành những người phàm sống rải rác khắp nơi.(21) Và 
trong các dấu hiệu của (Allah) là Ngài đã tạo cho các ngươi từ bản thân các ngươi những người vợ 
để các ngươi chung sống yên bình với họ và Ngài đã đặt giữa các ngươi tình yêu thương và lòng bao 
dung. Trong sự việc đó quả thật là những dấu hiệu dành cho đám người biết suy ngẫm.(22) Và trong 
các dấu hiệu của (Allah) là việc tạo hóa các tầng trời, trái đất cũng như sự khác biệt ngôn ngữ và 
màu da của các ngươi. Trong sự việc đó quả thật là các dấu hiệu cho những người hiểu biết.(23) Và 
trong các dấu hiệu của (Allah) là giác ngủ của các ngươi vào ban đêm cũng như ban ngày và việc 
các ngươi tìm kiếm thiên ân của Ngài. Trong sự việc đó quả thật là các dấu hiệu cho đám người biết 
lắng nghe.(24) Và trong các dấu hiệu của (Allah) là Ngài làm cho các ngươi thấy tia chớp (để các 
ngươi) vừa lo sợ (sắm sét) vừa mong muốn (được mưa); và Ngài ban nước mưa từ trên trời xuống 
làm sống lại mảnh đất đã chết khô. Trong sự việc đó quả thật là những dấu hiệu cho đám người 
thông hiểu.(25) Và trong các dấu hiệu của (Allah) là bầu trời và trái đất đứng vững theo lệnh của 
Ngài; rồi khi Ngài gọi các ngươi bằng một tiếng Gọi duy nhất (vào Ngày Phục Sinh) thì các ngươi sẽ 
từ trong đất bước ra (để chịu sự xét xử và thưởng phạt của Ngài).(26) Tất cả những ai trong các tầng 
trời và trái đất đều là tạo vật của (Allah). Tất cả đều qui phục (mệnh lệnh của) Ngài.(27) (Allah) là 
Đắng bắt đầu việc tạo hóa rồi Ngài sẽ tái lập nó và điều đó đối với Ngài rất đơn giản.}(chương 30 — 
Ar-Rum: 20 - 27).Tên bạo chúa Nimrud đã phủ nhận sự tồn tại của Thượng Đế, Nabi Ibrahim đã nói 
với hắn như Allah đã cho biết:{lbrahim nói: “Quả thật, Allah là Đáng làm cho mặt trời mọc lên ở 
hướng đông, vậy bệ hạ hãy làm cho nó mọc lên ở hướng tây xem nào.” Thế là kẻ vô đức tin đã bối 
rối (vì đuối lý). Quả thật, Allah không hướng dẫn đám người sai quấy.(chương 2 —- Al-Baqarah: 
258).Tương tự, Nabi Ibrahim cũng đã dẫn chứng trước người dân của Người rằng Allah đã hướng 
dẫn Người, đã ban thức ăn và đồ uống cho Người, đã chữa lành bệnh mỗi khi Người bị bệnh và Ngài 
chính là Đắng làm cho Người chết và làm cho Người sống như Allah đã cho biết:{(78) “Ngài là Đắng 
đã tạo ra Ta rồi hướng dẫn Ta.”(79) “Ngài là Đắng đã cho Ta ăn và cho Ta uống.”(80) “Khi Ta bệnh 
thì Ngài là Đắng cho Ta khỏi bệnh.”(81) “Ngài là Đắng làm cho Ta chết rồi làm cho Ta sống 
lại.”}(chương 26 — Ash-Shưara': 78 — 81).Allah phán cho biết về Nabi Musa khi Người tranh luận, nói 
với Pha-ra-ông rằng Thượng Đế của hắn làĐắng đã ban cho vạn vật hình thể rồi hướng 
dẫn.}(chương 20 — Taha: 50).Và Allah đã chế ngự mọi thứ trong trời đất cho con người sử dụng và 
Ngài bao quanh con người bằng những ân huệ mục đích để con người thờ phượng Ngài và không 
phủ nhận Ngài, Allah Tối Cao phán:{Chẳng lẽ các ngươi không nhận thấy việc Allah đã chế ngự cho 
các ngươi mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất (để các ngươi sử dụng) và Ngài đã hoàn tất 
ân huệ của Ngài cho các ngươi từ bên trong lẫn bên ngoài ư2 Tuy nhiên, trong nhân loại, có kẻ thích 
tranh luận về Allah một cách không có kiến thức, không có bất cứ chỉ đạo nào làm cơ sở cũng như 
không dựa vào bất cứ Kinh Sách soi sáng nào.}(chương 31 — Luqman: 20).Tương tự, Allah cũng đã 
chế ngự mọi thứ trong các tầng trời và trái đất cho con người, Ngài tạo hoá ra con người dưới một 
hình dạng hoàn chỉnh và ban cho y đầy đủ mọi thứ mà bản thân y rất cần như thính giác, thị giác và 
trái tim suy nghĩ để y có thể tự học hỏi điều có lợi cho mình, điều đó chứng minh rằng Ngài là Đắng 
Bảo Hộ, Đáng Tạo Hoá ra y, Allah Tối Cao phán:{Chính Allah đã mang các ngươi (hỡi con người) ra 
khỏi bụng mẹ của các ngươi trong tình trạng không biết một điều gì. Rồi sau đó, Ngài ban cho các 


ngươi thính giác, thị giác và trái tim suy nghĩ, mong rằng các ngươi có thể biết tạ ơn.}(chương 16 — 
An-Nahl: 78). 


Cho nên, Allah Hiển Vinh và Tối Cao đã tạo ra vũ trụ và con người, Ngài đã ban cho con người mọi 
thứ cần thiết từ các bộ phận của cơ thể và sức mạnh, rồi Ngài ban thêm cho con người những thứ hỗ 
trợ cho y hoàn thành nghĩa vụ thờ phượng Ngài, quản lý trái đất. Ngoài ra, Allah còn chế ngự mọi thứ 
trong các tầng trời và trái đất để phục vụ cho con người. 


Allah cho thấy việc Ngài đã tạo hoá vạn vật vĩ đại này là minh chứng cho hành động siêu việt của 
Ngài nhằm bắt buộc họ phải chấp nhận việc thờ phượng Ngài duy nhất, Đáng Hiển Vinh và Tối Cao 
phán:{Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy hỏi (những kẻ đa thần phủ nhận Allah): “Ai ban lộc cho 
các ngươi từ trời đất? Ai chỉ phối thính giác và thị giác của các ngươi? Ai đưa cái sống ra từ cái chết 
và đưa cái chết ra từ cái sống? Và ai điều hành, sắp xếp mọi hoạt động (của vũ trụ)?” Chúng sẽ nói: 

“Allah”. Vì vậy, Ngươi hãy nói với chúng: “Vậy tại sao các ngươi không sợ (Ngài)?”}(chương 10 — 
Yunus: 31).Đắng Chân Lý Hiển Vinh phán:{Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với những kẻ đa 
thần): “Các người đã xem xét những thần linh mà các người khấn vái ngoài Allah chưa? Các người 
hãy cho Ta xem những gì mà chúng đã tạo ra trên trái đất hoặc (hãy cho Ta biết) chúng có một phần 
chia sẻ nào trong (việc tạo ra) các tầng trời? Các người hãy mang đến cho Ta một Kinh Sách trước 

Kinh (Qur'an) này hoặc một vài kiến thức hiểu biết còn sót lại nếu các người nói thật!}(chương 46 — 
AI-Ahqaf: 4).Allah Tối Cao phán:{(10) Ngài đã khởi tạo các tầng trời không cần trụ chống đỡ như các 
ngươi đang nhìn thấy và Ngài đã cắm lên trên mặt đất những quả núi kiên cố, sợ trái đất sẽ rung 
chuyển với các ngươi và Ngài đã rải khắp nơi trên trái đất vô số động vật. Và TA (Allah) đã trút nước 
mưa từ trên trời xuống để TA cho mọc ra trên nó vô số loại cỏ cây quý giá, từng cặp và từng cặp. 
(11) Đây là sự tạo hóa của Allah. Vậy các ngươi (hỡi những kẻ thờ đa thần) hãy cho TA xem đâu là 
tạo vật mà những thần linh (các ngươi thờ phượng) ngoài Ngài đã tạo? Không, những kẻ sai quấy 
đang lầm lạc rõ ràng.}(chương 31 — Luqman: 10, 11).Đắng Chân Lý Hiển Vinh phán:{(35) Chúng 
được tạo ra từ cái không là gì hay chúng tự tạo ra bản thân chúng?(36) Hay phải chăng chúng đã tạo 
ra các tầng trời và trái đất? Không, (chỉ vì) chúng không có một niềm tin vững chắc (nơi Allah mà 
thôi).(37) Hay phải chăng chúng nắm giữ các kho tàng của Thượng Đề của Ngươi? Hoặc phải chăng 
chúng là những kẻ toàn quyền kiểm soát (các kho tàng của Ngài)?)(chương 52 - At-Tur: 35 — 
37).Sheikh As-Saïdi nói:“Đây là lập luận đối với họ về vấn đề họ chỉ có thể phủ phục trước chân lý 
hoặc rời khỏi lý trí tích cực và tôn giáo.”Tafsir lbnu Sa di, trang 816. 


7- Allah là Đăng Tạo Hoá vạn vật trong vũ trụ 
bao gồm những gì chúng ta nhìn thấy và 
không nhìn thấy. Tất cả vạn vật ngoài Allah 
đều là tạo vật của Ngài, và Allah đã tạo hoá các 
tầng trời và trái đất trong sáu ngày. 


Allah là Đáng Tạo Hoá vạn vật trong vũ trụ bao gồm những gì chúng ta nhìn thấy và không nhìn thấy. 
Tất cả vạn vật ngoài Allah đều là tạo vật của Ngài, Allah Tối Cao phán:{Ngươi (hỡi Thiên Sứ 
Muhammagd) hãy nói với (những kẻ đa thần): “Ai là Chủ Nhân của các tầng trời và trái đất?” Ngươi 
hãy nói: “(Đó là) Allah”. Ngươi hãy nói với chúng: “Thế tại sao các ngươi lại chọn lấy những thần linh 
khác ngoài Ngài làm đắng bảo hộ cho các ngươi trong khi chúng không có khả năng tự định đoạt 
điều lợi cũng như điều hại cho bản thân chúng?” Ngươi hãy nói với chúng: “Phải chăng người mù và 
người sáng mắt lại ngang bằng nhau ư? Hoặc phải chăng ánh sáng và bóng tối lại ngang bằng nhau 
ư2? Hay là các ngươi tự bịa ra các thần linh rồi tôn lên ngang bằng với Allah với niềm tin rằng (các 
thần linh đó) cũng có khả năng tạo ra (những thứ) giống tạo vật của Ngài ư?” Vì vậy, việc tạo hóa đối 
với (những kẻ đa thần) đều giống nhau. Ngươi hãy nói với chúng: “Chính Allah mới là Đắng Tạo Hóa 
ra mọi thứ, Ngài là Đắng Duy Nhát, Đắng Chí Tôn.”(chương 13 - Ar-Rad: 16), và Allah Tối Cao 
phán:{Và (quả thật) Ngài tạo ra nhiều thứ (cho các ngươi) mà các ngươi thậm chí không 
biết.}(chương 16 — An-Nahl: 8).Và Allah đã tạo hoá các tầng trời và trái đất trong sáu ngày, Allah Tối 
Cao phán:{Ngài là Đắng đã tạo dựng trời đất trong sáu ngày rồi ngự lên Ngai Vương. Ngài biết rõ 


những gì thâm nhập vào trái đất và những gì từ dưới đất nhô lên, và (Ngài biết rõ) những gì từ trên 
trời xuống và những gì đi lên trời; và Ngài ở cùng với các ngươi mọi lúc mọi nơi. Quả thật, Allah thấy 
rõ những gì các ngươi làm.}(chương 57 - Al-Hadid: 4).Allah Tối Cao phán:{Thật vậy, TA (Allah) đã 
tạo hóa các tầng trời và trái đất cũng như vạn vật giữa chúng trong sáu Ngày và TA không hề mỏi 
mệt.}(chương 50 - Qaf: 38). 


8- Allah Hiễn Vinh và Tối Cao không có đối tác 
trong quản lý, tạo hoá, chỉ phối và thờ 
phượng. 


Allah Hiển Vinh và Tối Cao không có đối tác trong quản lý, tạo hoá, chi phối và thờ phượng. Allah Tối 
Cao phán:{Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với những kẻ đa thần): “Các người đã xem xét 
những thần linh mà các người khấn vái ngoài Allah chưa? Các người hãy cho Ta xem những gì mà 
chúng đã tạo ra trên trái đất hoặc (hãy cho Ta biết) chúng có một phần chia sẻ nào trong (việc tạo ra) 
các tầng trời? Các người hãy mang đến cho Ta một Kinh Sách trước Kinh (Qur'an) này hoặc một vài 
kiến thức hiểu biết còn sót lại nếu các người nói thật!}(chương 46 — Al-Ahqaf: 4).Cố học giả Sheikh 
As-Satdi giải thích:“Nghĩa là (hãy nói) với những người mà họ tổ hợp với Allah các bục tượng, các 
thần linh không có khả năng gây hại hay ban lợi cho ai, chúng không có khả năng làm cho chết hay 
làm cho sống và cũng không có khả năng phục sinh. Hãy nói với họ nhằm khẳng định sự bắt lực của 
đám bục tượng và rằng chúng không hề xứng đáng được thờ phượng: {Các người hãy cho Ta xem 
những gì mà chúng đã tạo ra trên trái đất hoặc (hãy cho Ta biết) chúng có một phần chia sẻ nào 
trong (việc tạo ra) các tầng trời?} Phải chăng chúng đã tạo ra thứ gì đó trong vỏ bọc của các tầng trời 
và trái đất? Phải chăng chúng đã tạo ra núi non? Phải chăng chúng đã kéo dòng chảy của sông ngòi? 
Phải chăng chúng đã phân bố động vật? Phải chăng chúng đã làm mọc lên cây cối? Phải chăng trong 
chúng có kẻ đã góp phần hỗ trợ trong việc tạo hoá? Không điều nào trong số đó bởi sự thừa nhận 
của chính họ hơn là sự chỉ điểm của người khác. Đây chính là bằng chứng lí trí dứt khoát rằng mọi 
thứ ngoài Allah đều là sự thờ phượng hư cấu và ngụy tạo.Sau đó, đề cập đến việc không có bằng 
chứng, Allah phán: {Các người hãy mang đến cho Ta một Kinh Sách trước Kinh (Quran) này} tức là 
quyển Kinh kêu gọi đến với việc làm Shirk {hoặc một vài kiến thức hiểu biết còn sót lại} rằng Thiên 
Sứ đã ra lệnh làm như thế. Tất nhiên là họ bất lực trong việc dẫn chứng một vị Thiên Sứ cho việc làm 
đó, bởi chính họ cũng đã hiểu rõ tất cả Thiên Sứ đều kêu gọi đến với thuyết độc tôn Thượng Đề và 
cấm việc tổ hợp với Ngài trong thờ phượng, đó là điều vĩ đại nhất mà họ thừa hưởng được từ kiến 
thức của Thiên Sứ.”Tafsir lbnu Sadi, trang 779.Allah Hiển Vinh và Tối Cao, Ngài là Đức Vua nắm 
mọi quyền hành, Ngài không có cộng sự cùng chia sẽ vương quyền với Ngài, Ngài phán:{Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Lạy Allah, Đức Vua nắm mọi vương quyền! Ngài muốn ban vương 
quyền cho ai và lấy lại vương quyền từ ai là tùy ý Ngài, Ngài muốn ban vinh dự cho ai và hạ nhục bắt 
cứ ai là tùy ý Ngài. Mọi điều tốt lành đều nằm trong tay Ngài; quả thật, Ngài toàn năng trên tất cả mọi 
thứ.”(chương 3 — Ali 'Imran: 26).Allah Tối Cao trình bày rõ ràng rằng vương quyền tuyệt đối là của 
một mình Ngài trong Ngày Tận Thế:{Ngày mà tất cả họ sẽ phải trình diện. Không có bất cứ điều gì 
của họ có thể giấu giếm khỏi Allah. Quyền phán xét vào Ngày đó thuộc về ai? (Chắc chắn ngày đó) 
thuộc về Allah, Đắng Duy Nhất, Đáng Tối Thượng.}(chương 40 — Ghafir: 16).Allah Hiển Vinh và Tối 
Cao không có người đối tác chia sẽ trong vương quyền, sự tạo hóa, chỉ phối hoặc thờ phượng, Ngài 
phán:{Và Ngươi hãy nói: “Alhamdulillah, Đắng đã không nhận bắt cứ ai làm con trai (của Ngài) cũng 
như không có đối tác chia sẻ trong vương quyền; Ngài không yếu đuối để cần đến vị bảo hộ. Hãy tán 
dương sự vĩ đại của Ngài. (chương Ly AI-lsra: 111).Và Allah Tối Cao phán: (Đáng mà quyền thống 
trị các tầng trời và trái đất đều thuộc về riêng một mình Ngài, Ngài không nhận (bát cứ ai) làm con trai 
và Ngài cũng không hề có bắt cứ đối tác nào chia sẻ cùng Ngài trong việc ngự trị (vũ trụ); Ngài đã tạo 
hóa vạn vật và định cho mỗi vật với mức lượng nhất định.}(chương 25 — Furqan: 2).Ngài là Đắng Chi 
Phối còn tất cả những gì ngoài Ngài đều là những thứ chịu sự chi phối của Ngài, Ngài là Đắng Tạo 
Hoá còn tất cả những gì ngoài Ngài đều là tạo vật của Ngài, và Ngài là Đắng điều hành tất cả. Vì vậy, 
Đắng có quyền năng này xứng đáng được thờ phượng, còn mọi hình thức thờ phượng ngoài Ngài 
đều là sự thiểu năng của tâm trí và là sự đa thần băng hoại thế giới trần gian và thế giới Đời Sau, 
Allah Tối Cao phán:{Họ (dân Kinh Sách) bảo (tín đồ Muslim): “Nếu muốn được hướng dẫn đúng 
đường thì các người hãy là người Do Thái hoặc tín đồ Thiên Chúa.” Ngươi hãy bảo họ (hỡi 
Muhammad): “Không, tôn giáo thuần túy của Ibrahim (mới thực sự được hướng dẫn đúng đường) và 


Người không phải là kẻ thờ đa thần.”}(chương 2 - Al-Baqarah: 135).Và Allah Tối Cao phán:{Ai tốt 
hơn người đã dâng trọn (cả thể xác lẫn tâm hồn của mình) cho Allah đồng thời là một người đức 
hạnh và luôn đi theo tín ngưỡng thuần túy của lbrahim?! Quả thật, Allah đã chọn Ibrahim làm vị 
Khaleel (của Ngài).}(chương 4 — An-Nisa': 125).Đắng Chân Lý Hiển Vinh khẳng định rõ ràng rằng ai 
đó đi theo tín ngưỡng khác tín ngưỡng của lbrahim, vị Khaleel của Allah, thì y là kẻ ngu muội, Allah 
Tối Cao phán:{Chỉ người nào (bất công với chính bản thân mình) bởi sự ngu muội của y mới chối bỏ 
tôn giáo của lbrahim, bởi TA đã chọn Y (làm một vị lãnh đạo gương mẫu) ở đời này và ở Đời Sau 
chắc chắn Y sẽ thuộc hàng ngũ những người đức hạnh.}(chương 2 - Al-Baqarah: 130). 


9- Allah Hiên Vinh không sinh ra ai và cũng 
không do ai sinh ra, (mà là Đâng Tạo Hỏa), và 
không có một ai (cái gi) có thê so sánh cùng 
Ngài. 

Allah Hiển Vinh không sinh ra ai và cũng không do ai sinh ra, (mà là Đắng Tạo Hóa), và không có một 
ai (cái gì) có thể so sánh cùng Ngài. Đắng Chân Lý Hiển Vinh phán:{(1) Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammad) hãy nói: “Ngài là Allah, Đâng Duy Nhất.”(2) “Allah là Đâng Tự Hữu (Ngài không cân ai 
nhưng tất cả đều cần Ngài).”(3) “Ngài không sinh ra ai và cũng không do ai sinh ra, (mà là Đấng Tạo 
Hóa).”(4) “Và không có một ai (cái gì) có thể so sánh cùng Ngài.”(chương 112 — Al-lkhlas 1 - 4).Và 
Allah Tối Cao phán:{Ngài là Thượng Đế của các tầng trời, trái đất và những gì giữa chúng. Bởi thé, 
các ngươi hãy thờ phượng Ngài, và các ngươi hãy kiên nhẫn trong việc thờ phượng Ngài. Quả thật, 
không có một ai (vật gì) sánh vai với Ngài (trong thờ phượng).}(chương 19 — Maryam: 65).Và Đâng 
Chân Lý, Tối Cao phán:{(Allah là) Đắng tạo hóa các tầng trời và trái đất. Từ bản thân các ngươi, Ngài 
tạo ra những người vợ cho các ngươi; và từ các loại gia súc, Ngài tạo ra nhiêu con cái. Băng cách 
đó, Ngài làm cho các ngươi trở nên đông đúc. Không có cái gì giống Ngài. Và Ngài là Đắng Hằng 
Nghe, Đáng Hằng Tháy.}(chương 42 — Ash-Shura: 11). 


10- Allah Hiên Vinh và Tôi Cao không hoá thân 
vào bât cứ thứ gì, cũng không có bât cứ tạo 

vật nào là hiện thân của Ngài: 

Allah Hiển Vinh và Tối Cáo không hoá thân vào bất cứ thứ gì, cũng không có bất cứ tạo vật nào là 
hiện thân của Ngài và càng không hợp nhất vào bắt cứ vật thể nào, bởi Allah là Đắng Tạo Hoá và tất 
cả mọi thứ ngoài Ngài đều là tạo vật của Ngài, Ngài tồn tại mãi và tất cả mọi thứ ngoài Ngài đều tiêu 
vong, tất cả mọi thứ đều là vật sở hữu của Ngài và Ngài là Chủ Sở Hữu. Vì vậy, Allah sẽ không hoá 
thân thành bất cứ gì trong tạo vật của Ngài và không một thứ gì là hiện thân của cơ thể Ngài, Allah 
Hiển Vinh và Tối Cao hơn tất cả, vĩ đại hơn mọi thứ. Allah đã bác bỏ lời vu khống rằng Allah hoá thân 
thành Masih qua lời phán:{Quả thật, những ai nói “Allah chính là Masih (Giê-su) con trai của Maryam 
(Maria)” là những kẻ vô đức tin. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với họ: “Vậy thì ai có quyền 
ngăn Allah khi Ngài muốn tiêu diệt Masih con trai của Maryam và mẹ của Y cùng toàn thể loài người 
trên trái đất?!” Quả thật, Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa chúng, 
Ngài tạo ra bất cứ thứ gì Ngài muốn, và Allah là Đắng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ.}(chương 5 - AI- 
Ma-idah: 17).Và Allah Tối Cao phán:{(115) Hướng đông và hướng tây đều là của Allah, cho nên, dù 
các ngươi có quay mặt về hướng nào đi chăng nữa thì cũng đều hướng đến Allah cả. Quả thật, Allah 
là Đáng Bao La, Đáng Hiểu Biết.(116) Họ (những người Do Thái, Thiên Chúa và đa thần) bảo rằng 
Allah có con trai. Thật trong sạch thay Ngài! Không phải như thế, bởi tất cả vạn vật trong các tầng trời 
và trái đất đều là của Ngài, tất cả đều phủ phục trước Ngài (với vai trò là những tạo vật của 
Ngài).(117) Ngài (Allah) đã sáng tạo ra các tầng trời và trái đất, (đối với Ngài) mỗi khi Ngài định điều 
gì, Ngài chỉ cần phán “Hãy thành”, (ngay lập tức) nó sẽ thành (theo đúng ý của Ngài).(chương 2 — 
AI-Baqarah: 115 — 117).Và Allah Tối Cao phán:{(88) Và họ (Do Thái, Thiên Chúa và một số kẻ đa 
thần) nói: “Đắng Độ Lượng đã có một đứa con trai.”(89) Quả thật các ngươi (hỡi những kẻ đã nói lời 


đó) đã mang đến một điều sàm bậy quá mức.(90) Các tầng trời gần như muốn vỡ tung, trái đất gần 
như muốn nứt ra làm hai và những quả núi gần như muốn sụp đỗ từ lời nói đó.(91) Họ đã bịa đặt cho 
Đắng Độ Lượng có con trai.(92) Và thật không hợp lẽ chút nào khi cho rằng Đắng Độ Lượng có một 
đứa con trai.(93) Bởi quả thật tất cả những ai trong các tầng trời và trái đất đều đến trình diện Đắng 
Độ Lượng như một người bề tôi.(94) Quả thật, Ngài đã kiểm kê và đánh số họ một cách chính xác, 
(không điều gì của họ che giấu được Ngài).(95) Và vào Ngày Phục Sinh, từng người đơn lẻ đến trình 
diện Ngài.}(chương 19 — Maryam: 88 —- 95).Và Đáng Tối Cao phán:{Allah (là Thượng Đế), không có 
Thượng Đề (đích thực) nào ngoài Ngài, Đắng Hằng Sống, Đắng Bát Diệt, Ngài không ngủ và cũng 
không buồn ngủ. Tất cả vạn vật trong các tầng trời và tất cả vạn vật trong trái đất đều thuộc về Ngài. 
Không ai có quyền can thiệp (biện minh, cầu xin ân xá cho ai) trước Ngài trừ phi Ngài cho phép. Ngài 
biết hết mọi điều xảy ra phía trước họ và đằng sau họ, không một ai đủ năng lực biết được kiến thức 
của Ngài ngoại trừ điều nào Ngài muốn cho y biết. Kursi (Bệ gác chân) của Ngài bao trùm hết cả các 
tầng trời và trái đất, và việc quản lý trời đất không làm Ngài mỏi mệt bởi Ngài là Đắng Tối Thượng, 
Đắng Vĩ Đại.}(chương 2 — Al-Baqarah: 255).Đấy là chuyện của Allah, là chuyện tạo hoá của Ngài, thế 
thì làm sao Ngài hoá thân vào ai đó? Hoặc chọn lấy ai đó làm con trai? Hoặc dựng ra một thần linh 
ngang hàng cùng Ngài? 

11- Allah Hiên Vinh, Tôi Cao, tử tê, nhân từ với 
đám bây tôi của Ngài, thê nên Ngài đã gửi các 
Sứ Giả và ban xuông cho Họ các Kinh Sách. 

Allah Hiển Vinh, Tối Cao, tử tế, nhân từ với đám bày tôi của Ngài, thế nên Ngài đã gửi các Sứ Giả và 
ban xuống cho Họ các Kinh Sách, để đưa loài người từ bóng tối của sự vô đức tin và đa thần đến với 
ánh sáng của sự tôn thờ duy nhất một Thượng Đề và chỉ đạo của Ngài, Allah Tối Cao phán:{Ngài là 
Đắng đã ban xuống cho Người Bề Tôi (Muhammad) của Ngài các Lời Mặc Khải rõ ràng để Ngài đưa 
các ngươi ra ánh sáng từ nơi tăm tối. Quả thật, Allah tử tế và nhân từ đối với các ngươi.}(chương 57 
— Al-Hadid: 9).Và Allah Tối Cao phán:{TA (Allah) cử Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đến chỉ để mang lại hồng 
phúc cho vũ trụ và muôn loài.}(chương 21 —- Al-Ambiya': 107).Allah đã ra lệnh bảo Nabi của Ngài 
thông báo với đám bầy tôi của Ngài rằng Ngài là Đắng Tha Thứ, Đắng Nhân Từ, Ngài phán:{Ngươi 
(hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy thông báo cho các bề tôi của TA biết rằng TA thực sự là Đắng Tha 
Thứ, Đắng Nhân Từ.}(chương 15 — AI-Hijr: 49).Vì sự tử tế và nhân từ của Ngài, Ngài giải nạn và ban 
điều tốt đẹp cho đám bầy tôi của Ngài. Allah phán:{Nếu Allah muốn điều nguy hại chạm đến Ngươi 
thì chẳng có ai có khả năng loại bỏ nó khỏi Ngươi ngoại trừ Ngài, còn nếu Ngài muốn điều tốt lành 
cho Ngươi thì cũng chẳng có ai ngăn cản được thiên lộc đó (của Ngài). Ngài ban nó cho bắt cứ ai 
Ngài muốn trong đám bề tôi của Ngài. Quả thật, Ngài là Đắng Tha Thứ, Đắng Nhân Từ.}(chương 10 - 
Yunus: 107). 


12- Allah, Ngài là Thượng Đé, là Đắng Nhân Từ, 
Ngài là Đẳng Duy Nhất phán xét các tạo vật 
trong Ngày Phán Xét Cuỗi Cùng sau khi toàn 
bộ được phục sinh từ cõi mộ. Ngài thưởng 
phạt từng người tương ứng với những việc 
làm tốt xấu mà y đa làm. Người có đức tin và 
hành thiện sẽ được hưởng thụ muôn đời, còn 
ai vô đức tin và làm tội lỗi sẽ phải bị trừng phạt 
khủng khiếp ở Đời Sau. 


Allah, Ngài là Thượng Đế, là Đắng Nhân Từ, Ngài là Đắng Duy Nhất phán xét các tạo vật trong Ngày 
Phán Xét Cuối Cùng sau khi được phục sinh từ cõi mộ. Ngài thưởng phạt từng người tương ứng với 
những việc làm tốt xấu mà y đa làm. Người có đức tin và hành thiện sẽ được hưởng thụ muôn đời, 
còn ai vô đức tin và làm tội lỗi sẽ phải bị trừng phạt khủng khiếp ở Đời Sau. Với sự công bằng toàn 
diện của Allah Hiển Vinh và Tối Cao, cũng như sự sáng suốt và nhân từ của Ngài đối với tạo vật của 
Ngài là Ngài quy định trần gian là nơi làm việc và quy định Đời Sau là nơi thanh toán, thưởng và phạt 
cho đến khi người đức hạnh nhận được phần thưởng cho công đức tốt lành của y và kẻ tội lỗi, bạo 
ngược và xấu xa gánh lấy hậu quả cho việc xấu xa và bất công mà y đã tạo. Bởi đây là vấn đề mà rất 
nhiều người đã xa lánh mặc dù Allah đã dẫn chứng rất nhiều bằng chứng khẳng định rằng việc phục 
sinh là sự thật không có gì phải nghỉ ngờ, Ngài phán:{Trong các dấu hiệu (chứng minh quyền năng) 
của Ngài là "Ngươi (Thiên Sứ) sẽ thấy đất đai khô nứt nhưng khi TA ban nước (mưa) xuống thì nó 
cựa mình sống lại và mọc ra (cây cối và thảo mộc). Thật vậy, Đắng đã làm cho nó sống lại chắc chắn 
sẽ làm cho người chết sống lại (vào Ngày Phục Sinh). Quả thật, Ngài là Đắng Toàn Năng trên tất cả 
mọi thứ.}(chương 41 — Fussilat: 39).Và Allah Tối Cao phán:{Hỡi nhân loại! Nếu các ngươi hoài nghi 
về sự phục sinh thì (các ngươi hãy biết rằng) quả thật TA đã tạo hóa các ngươi từ đất bụi rồi từ tinh 
dịch rồi từ một hòn máu đặc rồi từ một miếng thịt, (sau đó TA làm cho nó) thành một cơ thể hoàn 
chỉnh hoặc không thành (sẩy thai) mục đích để TA trưng bày cho các ngươi thấy (quyền năng của 
TA). Và TA đặt trong các dạ con những gì TA muốn đến một thời hạn ấn định; sau đó TA cho các 
ngươi ra đời thành những đứa bé; rồi để các ngươi trưởng thành; và trong các ngươi có người bị cho 
chết sớm và có người được cho sống đến tuổi già không còn biết gì sau khi đã biết rất nhiều. Và 
ngươi (hỡi con người) thấy đất đai nứt nẻ chết khô nhưng khi TA ban nước mưa xuống tưới lên nó 
thì nó cựa mình sống lại và mọc lên đủ loại cây cối từng Cặp. (chương 22 - Al-Hajj: 5). [rong câu Kinh 
này, Đắng Chân Lý đã liệt kê ra ba bằng chứng trí tuệ khẳng định sự phục sinh, gồm: 


1- Con người được Allah tạo ra đầu tiên từ đất. Và Đắng đã tạo ra y từ đất chắc chắn thừa khả năng 
tái sinh y thêm lân nữa sau khi y đã trở thành đất. 


2- Đắng đã tạo hoá con người từ tinh dịch chắc chắn thừa khả năng làm cho y sống lại sau cái chết. 


3- Đấng phục hồi sự sống cho mảnh đất chết khô bằng nước mưa thừa khả năng làm cho nhân loại 
sống lại sau khi họ đã chết. Câu Kinh này là bằng chứng vĩ đại khẳng định phép màu của Qur an. 
Thật đáng kinh ngạc cho câu Kinh này, nó không quá dài nhưng lại kết hợp được ba bằng chứng trí 
tuệ xuất sắc cho một vấn đề trọng yếu. 


Allah Tối Cao phán:{Ngày mà TA sẽ cuốn tròn bầu trời giống như các tờ kinh được cuốn tròn cho 
những quyễn Kinh; TA sẽ tái lập nó lại giống như TA đã khởi tạo nó lần đầu, một Lời Hứa ràng buộc 
TA phải thực hiện. TA chắc chắn sẽ làm điều đó.}(chương 21 — Al-Ambiya: 104).Allah Tối Cao 
phán:{(78) Y đưa ra hình ảnh thí dụ cho TA nhưng lại quên mắt sự tạo hóa của mình (khi y đã được 
TA tạo ra từ cái không là gì). Y bảo: “Ai có thể làm sống lại những khúc xương khi chúng đã rã 
mục?”(79) Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói: “Đắng đã tạo hóa chúng lúc ban đầu sẽ làm cho chúng sống lại. 
Bởi vì, Ngài thông toàn tất cả việc tạo hóa.”chương 36 — Yasin: 78, 79).Và Allah Tối Cao phán:{(27) 
Việc tạo các ngươi khó hay việc TA đã dựng bầu trời khó hơn?(28) Ngài (Allah) đã nhắc (bầu trời) lên 
cao và cân đối nó.(29) Ngài đã làm cho ban đêm của nó trở thành tối và làm cho nó sáng trở lại vào 
ban mai.(30) Sau đó, Ngài đã trải rộng mặt đất bằng phẳng.(31) Từ đất, Ngài đã cho nước phun ra và 
làm mọc ra những đồng cỏ.(32) Và những quả núi, Ngài đã đặt chúng vững chắc.}(chương 79 — An- 
Nazïat: 27 - 32).Đắng Chân Lý trình bày cho biết rằng việc tạo hoá con người không khó hơn việc 
tạo hoá trời đất và mọi thứ trong chúng. Vì vậy, Đắng có khả năng tạo hoá ra các tầng trời và trái đất 
không thể nào bắt lực trong việc làm cho con người sống lại lần thứ hai. 


13- Allah Hiễn Vinh và Tối Cao đã tạo hoá 
Adam (ông tổ của loài người) từ đất và từ 
Người mà loài người được phân bố đây khắp 
nơi trên trái đất. Vì vậy, con người có chung 
nguôn góc, họ đều như nhau, không dân tộc 


nào tốt hơn dân tộc nào, ngoại trừ lòng Taqwa 
(kính sợ Allah). 


Allah Hiển Vinh và Tối Cao đã tạo hoá Adam (ông tổ của loài người) từ đất và từ Người mà loài 
người được phân bố đầy khắp nơi trên trái đất. Vì vậy, con người có chung nguồn gốc, họ đều như 
nhau, không dân tộc nào tốt hơn dân tộc nào, ngoại trừ lòng Taqwa, Allah Tối Cao phán:{Hỡi nhân 
loại! TA (Allah) đã tạo hóa các ngươi từ một người nam và một người nữ và làm cho các ngươi thành 
các quốc gia và những bộ lạc để các ngươi nhận biết lẫn nhau. Quả thật, người vinh dự và cao quý 
nhất ở nơi Allah là người có Taqwa (sự ngay chính, ngoan đạo và sợ Allah) nhất trong các ngươi. 
Quả thật, Allah là Đáng Hằng Biết, Đắng Thông Toàn.}(chương 49 — Al-Hujurat: 13).Allah Tối Cao 
phán:{Allah đã tạo hóa các ngươi từ đất bụi, rồi từ một giọt tinh dịch; sau đó Ngài làm cho các ngươi 
thành đôi (vợ chồng). Không một người phụ nữ nào mang thai hoặc hạ sinh mà Ngài không biết. 
Không một người nào sống thọ hay đoản thọ mà không được ghi trong Quyển Kinh (Mẹ - Law-hul- 
mahfuzh). Quả thật, (tất cả) những sự việc đó thật đơn giản đối với Allah.}\(chương 35 - Fatir: 11).Và 
Allah Tối Cao phán:{Ngài là Đắng đã tạo hóa các ngươi từ đất bụi, rồi từ giọt tinh dịch, rồi từ một hòn 
máu đặc, sau đó Ngài đưa các ngươi ra (khỏi bụng mẹ của các ngươi) thành những đứa bé, sau đó 
Ngài (làm cho các ngươi phát triển) đến (tuôi) trưởng thành, và sau đó Ngài làm cho các ngươi trở 
thành già yếu. Trong các ngươi, có người chết sớm; và có người sống đến thời hạn qui định; (qua sự 
việc đó) mong rằng các ngươi thông hiểu.}(chương 40 — Ghafir: 67).Allah Tối Cao trình bày cho biết 
rằng Ngài đã tạo hoá Masih Giê-su bằng mệnh lệnh "Kunl" - "Hãy thành!" giống như việc Ngài đã tạo 
hoá ra Adam từ đất bằng mệnh lệnh "Kunl" - "Hãy thành!", Ngài phán:{Quả thật, việc tạo hóa Ysa đối 
với Allah cũng giống như (việc Ngài đã tạo ra) Adam. Ngài đã tạo (Adam) từ đất sét rồi phán: “Hãy 
thành!” thế là (Adam) thành (con người hoàn chỉnh đúng như thế).}(chương 3 — Ali 'Imran: 59).Như 
đã đề cập ở mục số (2) rằng Nabi đã trình bày rõ rằng con người đều ngang bằng nhau, không ai 
hơn ai ngoại trừ lòng Taqwa. 


14- Tất cả mỗi đứa trẻ sơ sinh đều được sinh 
ra trên Fit-rah (tôn giáo tự nhiên). 


Tất cả mỗi đứa trẻ sơ sinh đều được sinh ra trên Fit-rah, Allah Tối Cao phán:{Bởi thế, Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ) hãy hướng mặt mình về tôn giáo thuần túy (chỉ tôn thờ một mình Allah), Fitrah (tôn giáo tự 
nhiên) của Allah, tôn giáo mà theo đó Ngài đã tạo ra loài người, không có bất cứ sự thay đổi nào 
trong tạo hóa của Allah. Đó là chính đạo nhưng đa số nhân loại không biết.}(chương 30 — Ar-Rum: 
30). Tôn giáo thuần tuý là tín ngưỡng của lbrahim (Abraham), Allah Tối Cao phán:{Sau đó, TA đã 
mặc khải cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad): “Hãy đi theo tín ngưỡng thuần túy của lbrahim bởi Y 
không phải là một kẻ thờ đa thần.”}chương 16 — An-Nahl: 123).Thiên Sứ của Allah * nói:“Mỗi đứa 
trẻ sinh ra đều theo Fit-rah (tôn giáo tự nhiên) nhưng cha mẹ của nó làm cho nó thành tín đồ Do Thái 
hoặc Thiên Chúa hoặc Bái Hỏa giáo, cũng giếng như một con vật được sinh ra lành mạnh không 
thiếu bộ phận nào.”Sau đó ông Abu Huroiroh xướng đọc câu Kinh:{Fitrah (tôn giáo tự nhiên) của 
Allah, tôn giáo mà theo đó Ngài đã tạo ra loài người, không có bất cứ sự thay đổi nào trong tạo hóa 
của Allah. Đó là chính đạo nhưng đa số nhân loại không biết.}(chương 30 — Ar-Rum: 30).Sahih AI- 
Bukhari, số 4775.Và Thiên Sứ của Allah ## nói:“Thượng Đề của Ta đã ra lệnh cho Ta dạy các ngươi 
những điều các ngươi chưa hề biết về những gì mà Ngài đã dạy Ta trong ngày nay đây, rằng tất cả 
tài sản mà TA đã ban cho bề tôi của TA đều Halal (hợp pháp) và TA đã tạo ra bầy tôi của TA, tất cả 
chúng đều trên tín ngưỡng thuần tuý, nhưng Shaytan đã đến lôi kéo chúng rời khỏi tôn giáo của 
chúng và cắm chúng về những thứ mà TA cho phép chúng sử dụng và hắn xúi giục chúng tổ hợp 
cùng với TA những thứ mà TA không ban cho bát cứ thẩm quyền nào.”Muslim, số 2865. 


15- Không một con người nào sinh ra liền 
mang tội hoặc phải gánh tội của người khác: 


Không một con người nào sinh ra liền mang tội hoặc phải gánh tội của người khác. Allah Tối Cao cho 
chúng ta biết rằng Adam và vợ của Người - Hauwa - làm trái lệnh cắm của Allah, cả hai ăn trái của 


cây cắm. Nhưng rồi cả hai đã hối cải và cầu xin Allah tha thứ. Allah khiến cho cả hai nói ra những lời 
lẽ tết lành và Allah đã chấp nhận lời sám hối của cả hai, như Ngài phán:{(35) Và TA đã phán bảo 
(Adam): “Này Adam, Ngươi và vợ của Ngươi hãy sống trong Thiên Đàng và hai Ngươi hãy ăn thỏa 
thích những gì mình muốn, nhưng hai Ngươi chớ đến gần cây này kẻo hai Ngươi trở thành những kẻ 
làm điều sai quấy.”(36) Tuy nhiên, Shaytan đã làm cho cả hai rời khỏi Thiên Đàng, hắn đã làm cho 
hai người họ bị trục xuất khỏi nơi đang sinh sống. Và TA đã phán bảo (vợ chồng Adam và lblis): “Các 
ngươi hãy xuống trái đất mà sống, các ngươi sẽ là kẻ thù của nhau; và trên trái đất các ngươi sẽ có 
một cuộc sống tạm đến một thời hạn nhất định.”(37) Nhưng rồi Adam đã hối cải với Thượng Đế bằng 
lời lẽ học được từ Ngài, và Ngài đã tha thứ tội lỗi cho Y bởi Ngài là Đáng Hằng Chấp Nhận sự sám 
hối, Đắng Khoan Dung.(38) TA phán: “Tất cả các ngươi (vợ chồng Adam và lblis) hãy đi xuống khỏi 
nơi đó (Thiên Đàng). Rồi khi nào có chỉ đạo từ nơi TA đến với các ngươi, ai biết đi theo chỉ đạo của 
TA thì họ sẽ không lo sợ và sẽ không buồn phiền.”(chương 2 — Al-Baqarah: 35 —- 38).Khi Allah đã 
chấp nhận sự ăn năn hối cải của Adam, Người đã không còn mang tội kể từ đó bởi Người đã được 
xoá tội bởi sự sám hối đó, cho nên con cháu của Người không thừa kế lỗi làm của Người trước đây, 
và con người không gánh tội lỗi của ai khác, Allah Tối Cao phán:{Tất cả mỗi linh hồn chỉ phải chịu 
trách nhiệm cho việc mình đã làm, không ai phải gánh tội cho ai. Rồi đây các ngươi sẽ phải trở về 
trình diện Thượng Đế của các ngươi để Ngài cho các ngươi biết về những gì mà các ngươi đã từng 
tranh cãi.”}(chương 6 — Al-An'am: 164).Allah Tối Cao phán:{Ai đi theo chỉ đạo thì việc theo đó có lợi 
cho bản thân y; còn ai lầm lạc thì y chỉ làm hại bản thân mình mà thôi. Không ai gánh chịu tội lỗi của 
người khác. Và TA không bao giờ trừng phạt (một ai) cho đến khi TA đã cử phái (đến với họ) một vị 
Thiên Sứ (cảnh báo trước).}(chương 17 — AIl-lsra: 15).Và Allah Tối Cao phán:{Không ai phải chịu 
trách nhiệm cho tội lỗi của người khác; nếu một người yêu cầu được gánh tội thay cho ai đó thì y 
cũng không thể gánh tội thay được, cho dù đó là bà con ruột thịt của y đi chăng nữa. Quả thật, Ngươi 
(hỡi Thiên Sứ) chỉ có thể cảnh báo những ai sợ Thượng Đề của họ về điều vô hình, cũng như những 
ai mà họ chu đáo duy trì lễ nguyện Salah. Ai tẩy sạch tội lỗi thì thật ra việc tẫy sạch đó chỉ có lợi cho 
bản thân y mà thôi. Và tất cả đều phải trở về trình diện Allah (vào Ngày Phục Sinh để Ngài phán xét 
và thưởng phạt).}(chương 35 - Fatir: 18). 


16- Mục đích mà con người được tạo ra là đề 
thờ phượng riêng Allah duy nhât: 
Mục đích mà con người được tạo ra là để thờ phượng riêng Allah duy nhất, Allah Tối Cao phán:{TA 


đã không tạo ra loài Jinn và loài người ngoại trừ là để chúng thờ phượng một mình TA.}(chương 51 - 
Azd-Zdariyat: 56). 


17- Islam coi trọng và ban vinh dự cho con 
người — cả nam lẫn nữ - và đảm bảo cho họ 
đây đủ quyền lợi, nhưng họ phải chịu trách 
nhiệm cho mọi việc làm, mọi hành vi, mọi lựa 
chọn của chính họ, tức hành động gây hại bản 
thân hay gây hại người khác. 


Islam coi trọng và ban vinh dự con người — cả nam lẫn nữ. Vì vậy, Allah Tối Cao tạo hoá ra con 
người để họ làm đại diện trên trái đất, Allah Tối Cao phán:{Ngươi hãy nhớ lại (hỡi Muhammad) khi 
Thượng Đế của Ngươi thông báo với các Thiên Thần: “TA sẽ đặt (con người) làm đại diện của TA 
trên trái đất.”}(chương 2 —- Al-Baqarah: 30).Đây là vinh dự toàn diện mà Allah dành cho toàn thể con 
cháu của Adam, Ngài phán:{Quả thật, TA đã ưu đãi cho con cháu của Adam (khi TA ra lệnh bảo các 
Thiên Thần quỳ lạy chào ông tổ Adam của họ) và TA đã chuyên chở họ trên đất liền (bằng động vật 
cũng như các phương tiện khác) và trên biển khơi (bằng tàu bè), TA đã cấp cho họ biết bao bổng lộc 
tốt đẹp, và TA đã làm cho họ vượt trội hơn nhiều tạo vật khác mà TA đã tạo.)(chương 17 — Al-lsra': 


70).Và Allah Tối Cao phán:{Quả thật, TA (Allah) đã tạo ra con người với một hình thể tốt đẹp 
nhất.}(chương 95 — At-Tin: 4).Allah cắm con người biến bản thân thành người tôi tớ cho thần linh 
hoặc thần phục hoặc vâng lời kẻ khác ngoài Ngài, Allah Tối Cao phán:{(165) Tuy nhiên, trong nhân 
loại có những kẻ dựng lên các thần linh để thờ phượng thay vì Allah, họ yêu thương các thần linh đó 
giếng như yêu thương Allah; riêng những người có đức tin thì họ yêu thương Allah mãnh liệt hơn 
(mọi thứ). Và nếu như những kẻ sai quấy đó tận mắt nhìn thấy hình phạt thì lúc đó họ mới ngộ ra 
rằng tất cả quyền lực đều thuộc về Allah và Ngài quả thật rất nghiêm khắc trong sự trừng phạt. (166) 
Khi nhìn thấy hình phạt, những kẻ được thờ phượng tuyên bố vô can với tất cả những ai đã thờ 
phượng chúng và mọi quan hệ giữa chúng đều bị cắt đứt hoàn toàn.}(chương 2 — Al-Baqarah: 165, 
166).Allah Tối Cao trình bày cho biết tình trạng của những kẻ đi theo và những kẻ được người khác 
đi theo một cách sai trái trong Ngày Phán Xét Cuối Cùng:{(32) Những tên cường bạo đáp lời những 
kẻ yếu thế, nói: “Há bọn ta đã ngăn cản các ngươi theo chỉ đạo sau khi nó đã đến với các ngươi 
chăng? Không, chính các ngươi mới là những kẻ tội lỗi.”(33) Những kẻ yếu thế đáp lời những tên 
cường bạo: “Đúng vậy, các người đã bày mưu cả đêm lẫn ngày khi bảo chúng tôi vô đức tin nơi Allah 
và dựng những đối tác ngang vai cùng với Ngài.” (Tất cả) bọn họ sẽ hối hận khi nhìn thấy hình phạt. 
TA sẽ xiềng những chiếc gông vào cổ của những kẻ vô đức tin. Quả thật bọn họ bị trừng phạt chỉ bởi 
những điều mà bọn họ đã làm.)(chương 34 — Saba': 32, 33).Với sự công bằng toàn diện của Allah 
Hiển Vinh và Tối Cao trong Ngày Phán Xét Cuối Cùng, những tên kêu gọi và những tên lãnh đạo lệch 
lạc sẽ gánh tội của họ và cả tội lỗi của những ai mù quáng đi theo họ, Allah Tối Cao phán:{Để chúng 
gánh trọn tội lỗi của chúng vào Ngày Phán Xét và gánh luôn cả tội lỗi của những kẻ chúng đã dắt đi 
lạc mà không hay biết. Thật tồi tệ cho điều mà chúng phải gánh chịu?!)(chương 16 — An-Nahl: 
25).Islam đảm bảo cho con người đầy đủ quyền lợi ở Cuộc sống trần gian và Đời Sau. Quyền lợi to 
lớn nhất mà Islam đảm bảo cho con người, đó là quyền của Allah đối với loài người và quyền của 
con người đối với Allah.Ông Mưadz thuật lại: Tôi ngồi phía sau Nabi (trên lưng lạc đà), Người gọi: 
“Này Mưadzl" Tôi đáp: “Tôi đây, xin lắng nghe Người chỉ dạy.” Rồi Nabi nói ba lần: “Cậu có biết 
quyền của Allah đối với đám bầy tôi của Ngài là gì không?” Tôi đáp: “Thưa, không.” Người nói: 
“Quyền của Allah đối với đám bầy tôi của Ngài là họ phải thờ phượng riêng Ngài và không được thờ 
phượng bất cứ thứ gì khác cùng Ngài.” Rồi đi được khoảng một giờ thì Nabi nói: “Này Mưadz!” Tôi 
đáp: “Tôi đây, xin lắng nghe Người chỉ dạy.” Người hỏi: “Cậu có biết quyền của đám bày tôi đối với 
Allah là gì khi họ đã làm như thế không? Đó là Ngài không trừng phạt họ."Sahih Al-Bukhari, số 
6840.lslam đảm bảo cho con người tôn giáo chân lý, đảm bảo hậu duệ, tài sản và danh dự cho 
y.Thiên Sứ ## nói:“Quả thực, Allah đã cắm các người xâm phạm đến tính mạng, tài sản và danh dự 
của các người giống như sự nghiêm cắm trong ngày này, tháng này, và tại xứ sở này của các 
ngươi.”"Sahih Al-Bukhari, số 6501.Quả thật, Thiên Sứ % đã trịnh trọng công bố lời giao ước vĩ đại này 
trong lần hành hương Hajj chia tay trước mặt hơn trăm ngàn Sahabah. Người đã lặp lại ý nghĩa này 
và khẳng định nó lần nữa trong ngày giết tế ('Eid Al-Adhha) trong lần hành hương chia tay.lslam bắt 
buộc con người phải chịu trách nhiệm cho mọi việc làm, mọi hành vi, mọi lựa chọn của chính y, Allah 
Tối Cao phán:{Tất cả mỗi người đều bị TA cột quyển sổ (ghi chép việc làm thiện ác vào cổ của y) và 
vào Đời Sau quyển số đó được mở sẵn (đặt trước mặt y).}(chương 17 — Al-Isra': 13).Nghĩa là tất cả 
hành động tốt hoặc xấu đều được Allah cho đi cùng với y, không được gán cho ai khác. Vì vậy, 
người khác không bị phán xét bởi việc làm của y và y cũng không bị phán xét bởi việc làm của người 
khác, Allah Tối Cao phán:{Hỡi con người! Ngươi thực sự đang nỗ lực phấn đấu để đến với Thượng 
Đề của Ngươi, và ngươi sẽ gặp Ngài (để Ngài phán xét và thưởng phạt).}(chương 84 — Al-Inshiqagq: 
6).Đáng Tối Cao phán:{Người nào làm điều thiện thì được phúc cho bản thân mình, còn người nào 
làm điều xấu thì sẽ gặp điều xấu (tương ứng). Quả thật, Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không 
bao giờ bất công với người bề tôi (của Ngài).}(chương 41 — Fussilat: 46).lslam bắt con người phải 
chịu trách nhiệm trước mọi hành động gây hại đến bản thân và người khác, Allah Tối Cao phán:{Ai 
làm điều tội lỗi thì thật ra y chỉ tự hại bản thân mình. Quả thật, Allah là Đắng Hằng Biết, Đáng Sáng 
Suốt.}(chương 4 — An-Nisa': 111).Và Allah Tối Cao phán:{Vì lẽ đó, TA (Allah) đã quy định cho con 
cháu Israel rằng ai giết chết một sinh mạng không phải để đền mạng (theo luật Qisas) hoặc không 
phải là kẻ phá hoại trái đất thì giống như y đã giết toàn bộ nhân loại; và ai cứu một mạng người thì 
giống như y đã cứu toàn bộ nhân loại.(chương 5 — AI-Ma-idah: 32).Và Thiên Sứ của Allah ## 
nói:“Không một sinh mạng nào bị giết oan ngoại trừ đứa con trai đầu lòng của Adam phải gánh lấy 
phần trách nhiệm bởi y là kẻ đã vạch ra đường lối giết người đầu tiên.”Sahih Muslim, số 5150. 


18- Islam qui định nam và nữ như nhau về 
hành vi, trách nhiệm, thưởng và phạt. 


Islam qui định nam và nữ như nhau về hành vi, trách nhiệm, thưởng và phạt, Allah Tối Cao 
phán:{Người nào hành thiện, dù nam hay nữ, đồng thời là người có đức tin thì sẽ được vào Thiên 
Đàng, họ sẽ không bị đối xử bất công một tí nào.}(chương 4 — An-Nisa': 124).Allah Tối Cao phán:{Bất 
cứ ai hành thiện, dù nam hay nữ, trong lúc y là một người có đức tin, TA chắc chắn sẽ ban cho y một 
cuộc sống tốt đẹp; và TA chắc chắn sẽ ban cho (những người như thế) một phần thưởng tốt hơn 
những gì họ đã từng làm.}(chương 16 — An-Nahl: 97).Allah Tối Cao phán:{“Người nào làm điều xấu 
thì chỉ bị phạt tương ứng với tội đã phạm. Người nào làm điều thiện tốt, dù nam hay nữ, và là người 
có đức tin thì sẽ vào Thiên Đàng, nơi mà họ sẽ được ban cho vô vàn bỗng lộc.”}(chương 40 — Ghafir: 
40).Allah Tối Cao phán:{Quả thật, những người Muslim, nam cũng như nữ; những người có đức tin, 
nam cũng như nữ; những người cung kính, nam cũng như nữ; những người chân thật, nam cũng 
như nữ; những người kiên nhẫn, nam cũng như nữ; những người khiêm nhường, nam cũng như nữ; 
những người bố thí, nam cũng như nữ; những người nhịn chay, nam cũng như nữ; những người giữ 
bản thân không phạm các hành vi tình dục Haram, nam cũng như nữ; những người tưởng nhớ nhiều 
đến Allah, nam cũng như nữ; Allah đã chuẩn bị cho họ sự tha thứ và phần thưởng vĩ đại.}(chương 33 
— Al-Ahzab: 35). 


19- Islam ưu đãi phụ nữ, Islam xem phụ nữ là 
chị em ruột thịt với nam giới và bắt nam giới 
phải trách nhiệm cấp dưỡng khi có khả năng. 
Vì vậy, cha phải cấp dưỡng cho con gái, con 
trai phải cấp dưỡng cho mẹ khi đã trưởng 
thành và có khả năng và chồng phải cấp 
dưỡng cho vợ. 


lslam xem phụ nữ là chị em ruột thịt với nam giới,Thiên Sứ của Allah # nói:“Quả thật, phụ nữ là chị 
em ruột thịt với nam giới."Tirmizdi, số (113).Một trong những ưu đãi mà Islam dành cho phụ nữ là 
Islam bắt buộc con trai phải cấp dưỡng cho mẹ khi có khả năng,Thiên Sứ của Allah ‡ nói:“Bàn tay 
cho cao quý nhất là cho mẹ, cho cha, cho chị em (gái), cho anh em trai rồi đến những người thân gần 
nhất.”Imam AhmadPhần giảng giải về vị trí của cha mẹ sẽ có trong đoạn (29) - dưới sự cho phép của 
Allah.Trong những ưu đãi mà Islam dành cho phụ nữ là Islam bắt buộc chồng phải cắp dưỡng cho vợ 
khi có khả năng, Allah Tối Cao phán:{Người dư dả sẽ chỉ tiêu theo điều kiện dư dả của mình, còn 
người ít điều kiện thì chỉ tiêu theo những gì mà Allah ban cấp cho y. Allah không bắt bất cứ linh hồn 
nào phải nặng gánh mà hãy tùy theo những gì Ngài đã ban cho. (Hãy biết rằng) sau khó khăn, Allah 
sẽ làm cho dễ dàng.}(chương 65 — At-Talaq: 7).Một người đàn ông hỏi Nabi: Người vợ có quyền gì 
đối với người chồng? Người đáp: “Hãy cho cô ta ăn và cho cô ta mặc giống như ngươi được ăn và 
được mặc, và ngươi không được đánh vào mặt và chê bai.”lImam AhmadThiên Sứ của Allah ‡Š trình 
bày rõ ràng một số quyền của vợ đối với chồng:“Đối với các nàng, các ngươi có trách nhiệm nuôi ăn 
và nuôi mặc một cách tử tế.”Sahih MuslimThiên Sứ của Allah # nói:“Đủ để một người mang tội y 
thiếu trách nhiệm với người được cấp dưỡng.”"lmam AhmadAl-Khattabi nói:“Với người được cấp 
dưỡng” muốn nói người mà y phải có trách nhiệm cấp dưỡng. Ý nghĩa của hadith giống như Người 
nói với người có trách nhiệm cấp dưỡng: Chớ đừng xem việc cấp dưỡng cho gia đình ngươi là hành 
động từ thiện với tâm niệm sẽ được ban phúc, bởi điều đó sẽ khiến ngươi mang tội khi ngươi thiếu 
trách nhiệm với họ."Một trong những ưu đãi mà Islam dành cho phụ nữ là Islam bắt buộc cha phải 
cấp dưỡng cho con gái, Allah Tối Cao phán:{Những bà mẹ (sau li dị) sẽ cho con bú trong hai năm 
tròn đối với (người cha nào) muốn cho con bú đủ kỳ hạn. Với khoảng ấy thời gian người cha phải có 
trách nhiệm cấp dưỡng tiền bạc và quần áo cho người mẹ một cách tử tế phù hợp (với lẽ truyền 


thống).}\(chương 2 - Al-Baqarah: 233).Allah đã trình bày rõ ràng việc một người đàn ông được sinh 
cho một đứa con thì anh ta phải có trách nhiệm nuôi ăn và nuôi mặc con của anh ta phù hợp với lẽ 
truyền thống, Allah Tối Cao phán:{Nếu họ giúp các ngươi cho con bú, các ngươi hãy trả tiền công 
cho họ.}(chương 65 - At-Talaq: 6).Allah qui trách nhiệm buộc người cha phải trả thù lao người cho 
con anh ta bú. Điều này cho thấy việc cấp dưỡng cho con cái là trách nhiệm của người cha, và con 
bao hàm cả trai và gái.Và Hadith dưới đây là bằng chứng khẳng định trách nhiệm của người cha, 
người chồng đối với vợ và con của anh ta.Bà “A-ishah kể: Quả thật, bà Hind đã than với Nabi: Abu 
Sufyan là một người đàn ông keo kiệt, vì vậy tôi cần phải lấy thêm tiền của ông ta (để chi dùng). 
Thiên Sứ ‡š nói với bà:“Cô hãy lấy vừa đủ cho cô và con cô chi dùng phù hợp sinh hoạt thường lệ.”AI- 
BukhariNabi cao quý còn trình bày cho biết ân phúc của việc cấp dưỡng cho con gái và chị em gái, 
Người nói:“Ai đùm bọc hai hoặc ba đứa con gái hoặc hai hoặc ba chị em gái đến khi họ kết hôn hoặc 
y chết bỏ lại họ thì Ta và y giống như hai ngón tay này." Rồi Người chìa ngón trỏ và ngón giữa ra.AI- 
Silsilah Al-Sahihah, số 296. 


20- Chết không phải là chấm hết mà nó là sự 
chuyên tiếp từ cõi của việc làm đến với cõi 
thưởng phạt. Cái chết liên quan đến thê xác và 
linh hồn. Chết là linh hồn rời khỏi thể xác, sau 
đó, vào Ngày Phục Sinh nó sẽ nhập trở lại thê 
xác. Sau khi chết, linh hồn sẽ không chuyên 
sang cơ thê khác và cũng không chuyền thành 
một kiếp khác. 


Chết không phải là chắm hết, Allah Tối Cao phán:{Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Thần Chết, vị 
được giao nhiệm vụ (bắt hồn) các ngươi, sẽ rút hồn các ngươi, rồi các ngươi sẽ được đưa về trình 
diện Thượng Đề của các ngươi.”‡(chương 32 — As-Sajdah: 11).Cái chết liên quan đến thể xác và linh 
hồn. Chết là linh hồn rời khỏi thể xác, sau đó, vào Ngày Phục Sinh nó sẽ nhập trở lại thể xác, Allah 
Tối Cao phán:{Allah cho bắt lấy linh hồn khi nào nó đến lúc phải chết và khi nó chưa chết lúc trong 
giác ngủ. Hồn của người nào Ngài quyết định cho chết thì sẽ bị giữ lại; và các hồn khác thì được gởi 
trở về thể xác đến một thời hạn ấn định. Quả thật, trong đó là các Dấu hiệu cho đám người biết suy 
ngẫm.}(chương 39 — Az-Zumar: 42).Và Thiên Sứ của Allah # nói:“Quả thật, khi linh hồn bị rút đi thì 
cặp mắt dõi nhìn theo nó.”Muaslim, số 920.Sau khi chết, con người sẽ chuyển tiếp từ cõi của việc làm 
đến với cõi thưởng phạt, Allah Tối Cao phán:{Rồi tất cả các ngươi phải trở về trình diện Ngài, lời hứa 
của Allah là sự thật. Thật vậy, Ngài đã bắt đầu (quá trình) tạo hóa rồi Ngài sẽ lập lại nó để Ngài có 
thể ban thưởng cho những ai đã tin tưởng và hành thiện theo lẽ công bằng. Riêng đối với những kẻ 
vô đức tin, chúng sẽ được chiêu đãi bằng một loại nước sôi và một hình phạt đau đớn cho những 
điều mà chúng đã từng phủ nhận.}(chương 10 — Yunus: 4). 

Linh hồn sẽ không chuyển sang thể xác khác và cũng không chuyển thành một kiếp khác. Việc cho 
rằng linh hồn nhập vào cái thai để chuyển sang kiếp không được chứng minhrằng linh hồn nhập vào 
cái thai để chuyển sang kiếp không được chứng minh bằng lý trí tuệ hãy sự cảm nhận của các giác 
quan, hơn nữa không có sự truyền dạy nào được chứng thực về học thuyết này từ các vị Nabi. 


21- Islam kêu gọi đến với đức tin gồm các nên 
tảng chính, đó là tin nơi Allah; tin nơi các 
Thiên Thần của Ngài; tin nơi các Thiên Kinh 
Sách như Tawrah (Kinh Cựu Ước), Injil (Kinh 


Tân Ước), Zabur (Thánh Thi) — trước khi bị bóp 
méo - và Kinh Qur°an; tin vào tất cả các vị 
Nabi, các vị Thiên Sứ, cũng như tin vào vị 
Thiên Sứ cuối cùng trong số họ và Người là 
Muhammagd; tin vào Ngày Cuỗi Cùng, và chúng 
ta biết đỉnh ninh rằng cuộc sống trần gian này 
nếu như có ngày kết thúc thì sự sống và sự 
tồn tại của nó vốn là thứ phù phiếm; và tin vào 
sự Tiền Định. 


Islam kêu gọi đến với đức tin gồm các nền tảng chính, các nền tảng mà tất cả các vị Nabi, các vị 
Thiên Sứ đêu kêu gọi đên với chúng, đó là: 


Thứ nhất: Tin Allah là Thượng Đé, là Đắng Tạo Hoá, là Đắng Ban Phát, là Đắng Chỉ Phối vũ trụ này, 
duy chỉ Ngài mới xứng đáng được thờ phượng, còn tất cả sự thờ phượng ngoài Ngài đều là sai, tất 
cả thần linh được thờ phượng ngoài Ngài đều là ngụy tạo, chúng không xứng đáng được thờ 
phượng ngoại trừ một mình Ngài duy nhất. Và các bằng chứng cho vấn đề này đã được trình bày 
trong đoạn số (8). 


Trong Qur'an, Allah Hiển Vinh và Tối Cao đã đề cập đến các nền tảng chính này ở nhiều câu Kinh 
khác nhau, tiêu biểu như:{Thiên Sứ (Muhammad) và những người có đức tin đều tin vào những điều 
được mặc khải xuống cho Y từ Thượng Đề của Y. Tất cả họ đều có đức tin nơi Allah, nơi các Thiên 
Thần của Ngài, nơi các Kinh Sách của Ngài, và nơi các vị Thiên Sứ của Ngài. Họ cùng nói câu: “Bầy 
tôi không phân biệt giữa các vị Thiên Sứ của Ngài, bầy tôi xin nghe và phục tùng mệnh lệnh. Xin Ngài 
hãy tha thứ tội lỗi cho bầy tôi hỡi Thượng Đề của bây tôi, và bầy tôi chắc chắn phải quay trở về trình 
diện Ngài.”}(chương 2 — Al-Baqarah: 285).Và Allah Tối Cao phán:{Sự ngoan đạo không phải ở việc 
các ngươi quay mặt về hướng đông hay hướng tây mà sự ngoan đạo là một người phải có đức tin 
nơi Allah, nơi cõi Đời Sau, nơi các vị Thiên Thần, nơi Kinh Sách và nơi các vị Nabi, đồng thời bố thí 
tài sản mà y yêu thích cho bà con ruột thịt, cho các trẻ mồ côi, cho những người thiếu thốn, cho 
những người lỡ đường, cho những người ăn xin, chuộc tự do cho nô lệ; chu đáo duy trì lễ nguyện 
Salah, xuất Zakah, thực hiện đúng giao ước khi đã giao ước; kiên nhẫn chịu đựng trong khó khăn 
(đói khổ), trong biến cố (bệnh tật), và lúc chỉnh chiến với kẻ thù. Đó mới là những người chân thật 
(trong đức tin) và đó mới là những người ngoan đạo.}(chương 2 — Al-Baqarah: 177).Allah kêu gọi đến 
với các nền tảng đức tin này, và Ngài trình bày rõ rằng ai phủ nhận chúng là kẻ lầm lạc, Allah Tối Cao 
phán:{Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy tin nơi Allah, nơi Thiên Sứ của Ngài, nơi Kinh 
Sách (Quran) mà Ngài đã ban xuống cho Thiên Sứ của Ngài cũng như các Kinh Sách mà Ngài đã 
ban xuống trước đây. Người nào phủ nhận Allah, các Thiên Thần của Ngài, các Kinh Sách của Ngài, 
các Thiên Sứ của Ngài và Ngày Phán Xét Cuối Cùng thì quả thật y đã lầm lạc quá xa.}(chương 4 — 
An-Nisa': 136). Theo Hadith được 'Umar bin Al-Khattab thuật lại:Một ngày nọ, trong lúc chúng tôi đang 
ngồi cùng Thiên Sứ của Allah 3 bổng có một người đàn ông xuất hiện trong bộ áo trắng tinh, mái tóc 
đen huyền, không có dấu hiệu nào cho thấy ông ta là khách lữ hành, song không ai trong chúng tôi 
biết ông ta là ai. Ông ta đến ngồi trực diện với Nabi 3#, ông để hai đầu gối của mình chạm hai đầu gối 
của Người, hai bàn tay đặt lên hai đùi của mình, ông nói: "Này Muhammadl! Hãy cho ta biết lslam là 
gì?" Thiên Sứ # đáp: “Islam là anh tuyên thệ La ¡ la ha il lol loh và Muhammad ro su Iul loh (không có 
Thượng Đề đích thực nào khác ngoại trừ Allah và Muhammad là Thiên Sứ của Ngài), dâng lễ nguyện 
Salah, xuất Zakah, nhịn chay Ramadan và hành hương Hajj nếu khả năng.” Người đàn ông nói: 
"Ngươi đã nói sự thật." Chúng tôi lấy làm ngạc nhiên vì ông ta hỏi Người rồi xác nhận Người nói sự 
thật. Người đàn ông hỏi tiếp: "Hãy cho ta biết về đức tin Iman." Thiên Sứ # đáp: “Anh tin nơi Allah, 
nơi các Thiên Thần của Ngài, nơi các Kinh Sách của Ngài, nơi các Thiên Sứ của Ngài, nơi Ngày Cuối 


Cùng và anh tin vào sự Tiền Định tốt và xấu.” Người đàn ông nói: "Ngươi đã nói sự thật. Ngươi hãy 
cho ta biết về Ehsan." Thiên Sứ # đáp: “Anh thờ phượng Allah như thể anh nhìn thấy Ngài còn nếu 
như anh không nhìn thấy Ngài thì quả thật Ngài nhìn thấy anh.”Sahih Muslim, số 8.Trong Hadith này, 
đại Thiên Thần Jibril đã đến gặp Thiên Sứ Muhammad ## để hỏi về các cấp bậc của tôn giáo, đó là: 
lslam, lIman và Ehsan. Thiên Sứ Muhammad đã trả lời ngài, sau đó, Người cho các vị Sahabah của 
Người biết đó chính là Đại Thiên Thần Jibril, ngài đến để dạy họ về tôn giáo của họ. Đây chính là 
Islam, một thông điệp của Thượng Đề được Đại Thiên Thần Jibril truyền tải. Thiên Sứ Muhammad ## 
rao truyền nó cho nhân và các vị Sahabah Người đã giữ gìn và truyền tải cho thế hệ sau họ.Thứ hai: 
Tin nơi các Thiên Thần, và Thiên Thần thuộc thế giới vô hình. Allah tạo ra họ dưới một hình thể nhất 
định và giao phó cho họ những công việc vĩ đại. Một trong những công việc cao quí nhất của họ là 
truyền tải các thông điệp từ Thượng Đề đến các vị Nabi, các vị Sứ Giả. Thiên Thần có địa vị cao nhất 
là Đại Thiên Thần Jibril. Bằng chứng khẳng định việc Đại Thiên Thần truyền tải thông điệp đến các vị 
Sứ Giả là lời phán của Đắng Tối Cao:{Ngài phái các Thiên Thần xuống, theo mệnh lệnh của Ngài, 
truyền đạt Lời Mặc Khải đến cho người nào Ngài muốn trong số bày tôi của Ngài (và nói với họ): “Các 
ngươi (hỡi các Sứ Giả) hãy cảnh báo (loài người) rằng không có Thượng Đề đích thực nào ngoài TA, 
vì vậy hãy kính sợ riêng TA”.}(chương 16 — An-Nahl: 2).Và Allah Tối Cao phán:{(192) Quả thật, Nó 
(Quran) đích thực được Thượng Đề của vũ trụ ban xuống.(193) Do Ruh (Đại Thiên Thần ibril) đáng 
tin mang Nó xuống.(194) Đặt vào con tim của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) để Ngươi trở thành một Người 
cảnh báo.(195) Bằng tiếng Ả-rập rõ ràng.(196) Nó quả thật đã được nhắc đến trong những Kinh Sách 
trước.}(chương 26 — Ash-Shu'ara: 192 — 196).Thứ ba: Tin nơi các Thiên Kinh Sách như Tawrah 
(Kinh Cựu Ước), Injil (Kinh Tân Ước), Zabur (Thánh Thi) — trước khi bị bóp méo — và Kinh Qur an. 
Allah Tối Cao phán:{Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy tin nơi Allah, nơi Thiên Sứ của Ngài, 
nơi Kinh Sách (Quran) mà Ngài đã ban xuống cho Thiên Sứ của Ngài cũng như các Kinh Sách mà 
Ngài đã ban xuống trước đây. Người nào phủ nhận Allah, các Thiên Thần của Ngài, các Kinh Sách 
của Ngài, các Thiên Sứ của Ngài và Ngày Phán Xét Cuối Cùng thì quả thật y đã lầm lạc quá 
xa.}(chương 4 — An-Nisa': 136).Allah Tối Cao phán:{(3) Ngài đã ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ) 
Kinh Sách (Qur'an). (Nó) là chân lý đích thực (không có gì phải hoài nghi) dùng để xác định lại những 
điều được ban xuống trước (Nó). Và Ngài đã ban xuống Kinh Tawrah (Cựu Ước) và Kinh Injil (Tân 
Ước).(4) (Kinh Tawrah và Kinh Injil) được ban xuống trước làm nguồn chỉ đạo cho nhân loại và (tiếp 
sau đó) Ngài ban xuống Furqan(4) (Kinh Quran). Quả thật, những kẻ đã phủ nhận các lời mặc khải 
của Allah sẽ phải gánh lấy sự trừng phạt khủng khiếp. Quả thật, Allah là Đắng Toàn Năng, Đắng toàn 
quyền trừng phạt (không thể kháng cự).}(chương 3 — Ali 'Imran: 3, 4).Allah Tối Cao phán:{Thiên Sứ 
(Muhammad) và những người có đức tin đều tin vào những điều được mặc khải xuống cho Y từ 
Thượng Đề của Y. Tất cả họ đều có đức tin nơi Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, nơi các Kinh 
Sách của Ngài, và nơi các vị Thiên Sứ của Ngài. Họ cùng nói câu: “Bầy tôi không phân biệt giữa các 
vị Thiên Sứ của Ngài, bầy tôi xin nghe và phục tùng mệnh lệnh. Xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bầy 
tôi hỡi Thượng Đề của bầy tôi, và bầy tôi chắc chắn phải quay trở về trình diện Ngài.”}(chương 2 — 
Al-Baqarah: 285).Và Đáng Tối Cao phán:{Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với họ: “Chúng 
tôi đã tin nơi Allah, nơi những gì được thiên khải xuống cho chúng tôi, cho lbrahim (Abraham), cho 
lsmaiil, cho Is-haq (lsaac), cho Ya'qub (Jacob), và cho những vị Nabi (thuộc con cháu của Ya'qub); 
chúng tôi tin nơi những gì được thiên khải xuống cho Musa, cho Ysa cũng như toàn bộ các vị Nabi 
được Thượng Đề phái đến; chúng tôi không phân biệt bất cứ ai trong số họ; và chúng tôi là những tín 
đồ Muslim (thần phục Allah).”chương 3 — Ali 'Imran: 84).Thứ tư: Tin vào tất cả các vị Nabi, các vị 
Thiên Sứ. Bắt buộc phải tin toàn bộ các vị Nabi, các vị Thiên Sứ đều được Allah cử phái đến. Họ có 
nhiệm vụ truyền đạt cho người dân của họ thông điệp, tôn giáo và giáo luật của Ngài, Allah Tối Cao 
phán:{Các ngươi hãy nói với họ (hỡi những người Muaslim!): “Chúng tôi tin tưởng vào Allah, tin tưởng 
vào những gì đã được mặc khải cho chúng tôi, cho lbrahim, cho lsmaïil, cho Is-haq, cho Ya'qub, cho 
mười hai bộ lạc của Israel; chúng tôi tin vào những gì đã được thiên khải cho Musa, cho Ysa và cho 
tất cả các vị Nabi được Thượng Đề của Họ cử phái đến, chúng tôi không hề phân biệt bất cứ ai trong 
số Họ và chúng tôi là những tín đồ Muslim (thần phục Ngài).”}(chương 2 — Al-Baqarah: 136).Allah Tối 
Cao phán:{Thiên Sứ (Muhammad) và những người có đức tin đều tin vào những điều được mặc khải 
xuống cho Y từ Thượng Đế của Y. Tất cả họ đều có đức tin nơi Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, 
nơi các Kinh Sách của Ngài, và nơi các vị Thiên Sứ của Ngài. Họ cùng nói câu: “Bầy tôi không phân 
biệt giữa các vị Thiên Sứ của Ngài, bầy tôi xin nghe và phục tùng mệnh lệnh. Xin Ngài hãy tha thứ tội 
lỗi cho bầy tôi hỡi Thượng Đế của bầy tôi, và bầy tôi chắc chắn phải quay trở về trình diện 
Ngài.”}(chương 2 — Al-Baqarah: 285).Allah Tối Cao phán:{Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói 
với họ: “Chúng tôi đã tin nơi Allah, nơi những gì được thiên khải xuống cho chúng tôi, cho Ibrahim 


(Abraham), cho lsmaiil, cho Is-haq (Isaac), cho Ya'qub (Jacob), và cho những vị Nabi (thuộc con 
cháu của Ya'qub); chúng tôi tin nơi những gì được thiên khải xuống cho Musa, cho Ysa cũng như 
toàn bộ các vị Nabi được Thượng Đề phái đến; chúng tôi không phân biệt bất cứ ai trong sô họ; và 
chúng tôi là những tín đồ Muslim (thần phục Allah).”chương 3 — Ali 'Imran: 84).Và phải tin vị Thiên 
Sứ cuối cùng trong số các vị Thiên Sứ và Nabi và Người là Muhammad, Allah Tối Cao phán:{(Hỡi 
Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi Allah lấy giao ước với các vị Nabi rằng: “Cho dù TA có 
ban cho các ngươi Kinh Sách và sự khôn ngoan ra sao nhưng một khi Thiên Sứ (Muhammad) được 
cử đến kế nhiệm thì bắt buộc các ngươi phải hết lòng tin tưởng Y và hết lòng phò trợ Y.” (Allah) hỏi 
họ: “Các ngươi có chấp nhận và đảm bảo với TA về giao ước này không?” Tất cả đều đáp: “Bằy tôi 
xin chấp nhận.” (Allah) phán: “Thế thì các ngươi hãy chứng nhận và TA cũng sẽ chứng nhận cùng 
các ngươi.”}(chương 3 — Ali 'Imran: 81).Islam bắt buộc phải hết lòng tin tưởng vào tất cả các vị Nabi, 
các vị Thiên Sứ nói chung, cũng như bắt buộc tin tưởng vào vị Thiên Sứ cuối cùng trong số họ, đó là 
Thiên Sứ Muhammad, Allah Tối Cao phán:{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi dân Kinh Sách, các 
người không có bất cứ cơ sở nào (cho tôn giáo của mình) cho đến khi các người tuân thủ theo 
Tawrah và Injil và những điều được ban xuống cho các người từ Thượng Đề của các người (Qur an). 
Chắc chắn bọn họ (dân Kinh Sách) sẽ càng thái quá và vô đức tin hơn nữa qua những gì mà Thượng 
Đề của Ngươi đã ban xuống cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ), cho nên Ngươi chớ thương tiếc cho đám 
người vô đức tin.(chương 5 — Al-Ma-idah: 68).Và Allah Tối Cao phán:{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: 
“Hỡi dân Kinh Sách (Do Thái và Thiên Chúa), các người hãy đến với một lời phán như nhau giữa 
chúng tôi và các người rằng chắc chắn chúng ta chỉ thờ phượng một mình Allah, không tổ hợp với 
Ngài bất cứ ai (vật gì) và không ai trong chúng ta nhận lấy ai khác ngoài Allah làm Thượng Đế.” 
Nhưng nếu họ ngoảnh mặt bỏ đi thì Ngươi hãy nói với họ: “Vậy thì các người hãy chứng thực rằng 
chúng tôi là những người Muslim (thần phục Allah).”}(chương 3 — Ali 'Imran: 64).Ai phủ nhận bắt kỳ 
một vị Nabi nào là xem như y đã phủ nhận toàn bộ các vị Nabi, các vị Thiên Sứ, bởi lẽ Allah đã thông 
báo về tội trạng như thế đối với người dân của Nuh (Nô-ê):{Người dân của Nuh đã chối bỏ tất cả 
Thiên Sứ (của Allah).}(chương 26 — Ash-Shưara': 105).Như đã biết rằng không một vị Thiên Sứ nào 
trước Nuh nhưng sau khi người dân của Nuh phủ nhận Người thì họ bị kết tội họ đã phủ nhận toàn 
bộ các vị Nabi và Thiên Sứ, bởi lẽ sự kêu gọi của họ là một và mục đích của họ cũng chỉ là một. Thứ 
năm: Tin vào Ngày Cuối Cùng. Đó là Ngày Tận Thế, vào thời khắc cuối cùng của trần gian Allah ra 
lệnh cho Thiên Thần Israfil thổi còi, tất cả sẽ chết theo ý muốn của Allah, Ngài phán:{Khi Tiếng Còi 
(Tận Thế) được thổi lên, tất cả những ai trong các tầng trời và tất cả những ai trong trái đất đều sẽ 
chết ngoại trừ ai mà Allah muốn (cho sống). Rồi khi Tiếng Còi thứ hai được thổi lên thì họ sẽ (sống 
lại) đứng dậy và ngóng nhìn.M(chương 39 — Az-Zumar: 68).Sau khi mọi thứ trong các tầng trời và trái 
đất bị diệt vong ngoại trừ ai đó được Allah muốn ngoại lệ. Lúc đó, Allah sẽ cuốn toàn bộ trời đất như 
Ngài đã phán:{Ngày mà TA sẽ cuốn tròn bầu trời giống như các tờ kinh được cuốn tròn cho những 
quyển Kinh; TA sẽ tái lập nó lại giống như TA đã khởi tạo nó lần đầu, một Lời Hứa ràng buộc TA phải 
thực hiện. TA chắc chắn sẽ làm điều đó.(chương 21 - Al-Ambiya: 104).Và Allah Tối Cao 
phán:{(Những kẻ đa thần) đã đánh giá Allah không đúng với giá trị và quyền năng của Ngài. Vào 
Ngày Phục Sinh, Ngài sẽ túm lấy toàn bộ trái đất và tất cả các tầng trời sẽ được cuộn lại trong tay 
phải của Ngài. Thật Quang Vinh thay Ngài! Ngài tối cao vượt hẳn những gì mà họ đã qui cho 
Ngài.}(chương 39 — Az-Zumar: 67).Và Thiên Sứ của Allah 3 nói:"Vào Ngày Tận Thế, Allah sẽ cuốn 
tròn các tầng trời, Ngài túm lấy chúng bằng tay phải của Ngài, xong Ngài nói: "TA là Chúa Tế. Đâu rồi 
những kẻ quyền lực? Đâu rồi những kẻ cao ngạo? Sau đó, Ngài cuốn tròng trái đất và những hành 
tinh như trái đất bằng tay trái của Ngài, xong Ngài nói: "TA là Chúa Tế. Đâu rồi những kẻ quyền lực? 
Đâu rồi những kẻ cao ngạo?"Muslim.Sau đó, Allah ra lệnh cho Thiên Thần Israfil thổi còi thêm lần 
nữa, tất cả loài người sẽ sống trở lại, họ đứng dậy ngóng nhìn, Allah Tối Cao phán:{Rồi khi Tiếng Còi 
thứ hai được thổi lên thì họ sẽ (sống lại) đứng dậy và ngóng nhìn.)(chương 39 — Az-Zumar: 68).Sau 
khi Allah đã phục sinh nhân loại, Ngài triệu tập họ cho việc thanh toán, Allah Tối Cao phán:{Ngày mà 
trái đất sẽ vỡ nứt, và họ nhanh chóng đi ra (đến nơi triệu tập). Đó là một cuộc triệu tập dễ dàng đối 
với TA.(chương 50 - Qaf: 44).Và Allah Tối Cao phán:{Ngày mà tất cả họ sẽ phải trình diện. Không 
có bất cứ điều gì của họ có thể giấu giếm khỏi Allah. Quyền phán xét vào Ngày đó thuộc về ai? (Chắc 
chắn ngày đó) thuộc về Allah, Đắng Duy Nhất, Đáng Tối Thượng.}(chương 40 — Ghafir: 16).Trong 
Ngày này, Allah sẽ phán xét toàn bộ loài người, Ngài sẽ lấy lại công bằng cho người bị đàn áp từ kẻ 
bạo ngược, Ngài sẽ thưởng phạt từng người dựa theo hành động tốt xấu của họ, Allah Tối Cao 
phán:{Ngày đó, mỗi linh hồn sẽ được đền bù (xứng đáng) cho những gì nó đã kiếm được. Ngày đó 
không có bất công. Quả thật, Allah rất nhanh trong việc thanh toán (phán xét và thưởng 
phạt).}(chương 40 — Ghafir: 17).Allah Tối Cao phán:(Chắc chắn Allah không hề bắt công (cho ai về 


bất cứ điều gì) dù (điều đó) chỉ nhỏ bằng hạt nguyên tử đi chăng nữa. Nếu có được một điều tốt nào, 
Ngài sẽ nhân nó lên gấp bội và Ngài sẽ ban thêm một phần thưởng vĩ đại khác.)(chương 4 — An- 
Nisa: 40).Allah Tối Cao phán: {(7) Vì vậy, bất cứ ai hành thiện dù việc thiện đó chỉ nhỏ bằng hạt bụi, 
y cũng sẽ thấy nó.(8) Và bất cứ ai làm việc xấu dù việc xấu đó chỉ nhỏ bằng hạt bụi, y cũng sẽ thấy 
nó.}(chương 99 — Az-Zalzalah: 7, 8).Và Allah Tối Cao phán:{Rồi đây TA sẽ thiết lập các bàn cân công 
lý vào Ngày Phán Xét. Lúc đó sẽ không có một linh hồn nào bị đối xử bất công về bát cứ điều gì, cho 
dù một điều gì đó chỉ bằng sức nặng của một hạt cải thì TA cũng sẽ mang nó ra (để phân xử công 
minh). Và một mình TA thôi đủ thanh toán (các việc làm của đám bày tôi của TA).}(chương 21 — AI- 
Ambiya: 47).Sau phục sinh và thanh toán là thưởng và phạt. Đối với ai làm điều thiện tốt thì được 
ban cho sự hưởng thụ bắt tận không bao giờ tàn, còn đối với ai làm điều và vô đức tin thì sẽ bị trừng 
phạt, Allah Tối Cao phán:{(56) Mọi quyền hành trong Ngày hôm đó đều thuộc về Allah, Ngài sẽ xét xử 
họ. Cho nên, những ai có đức tin và hành thiện thì sẽ ở trong những Ngôi Vườn Thiên Đàng hạnh 
phúc.(57) Còn những kẻ vô đức tin và phủ nhận những Lời Mặc Khải của TA thì sẽ phải hứng chịu 
một sự trừng phạt nhục nhã.}(chương 22 — Al-Hajj: 56, 57).Chúng ta biết cuộc sống trần gian này nếu 
như có ngày kết thúc thì sự sống và sự tồn tại của nó vốn là thứ phù phiếm, Allah Tối Cao phán:{“Có 
phải các ngươi nghĩ rằng TA đã tạo hóa các ngươi là để vui chơi vô ích và rằng các ngươi sẽ không 
quay trở lại trình diện TA chăng?”}(chương 23 — Al-Mư minun: 115).Thứ sáu: Tin nơi sự Tiền Định. 
Bắt buộc phải tin rằng Allah biết hết mọi thứ, tất cả những gì đã xảy ra, những gì đang xảy và những 
gì sẽ xảy ra trong vũ trụ này, đều được Allah an bày trước khi trời đất được tạo ra, Allah Tối Cao 
phán:{Mọi chìa khóa (kho tàng) của cõi vô hình đều nằm ở nơi (Allah), không ai biết rõ chúng ngoại 
trừ một mình Ngài. Ngài biết rõ mọi vật trên đất liền cũng như trong biển cả, không một chiếc lá nào 
rơi rụng cũng như không một hạt nào trong bóng tối của lòng đất mà Ngài không biết, cái xanh tươi 
hay sự khô héo, tất cả đều được ghi sẵn trong một quyển số định mệnh (Lawhu Al-Mahfuzh) rõ 
ràng.(chương 6 - Al-An'am: 59).Và tất cả mọi thứ đều được bao trùm bởi kiến thức của Allah, Ngài 
phán:{Allah là Đắng đã tạo ra bảy tầng trời và (bảy) trái đất giống như chúng. Mệnh lệnh (của Ngài) 
truyền xuống giữa chúng để các ngươi biết rằng Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ và rằng Allah bao 
trùm toàn bộ mọi thứ bằng kiến thức của Ngài.}(chương 65 — At-Talaq: 12).Không điều gì xảy ra 
trong vũ trụ này mà không nằm trong ý muốn của Allah, Ngài đã tạo ra nó và làm dễ dàng các nguyên 
nhân của nó, Allah Tối Cao phán:{Đắng mà quyền thống trị các tầng trời và trái đất đều thuộc về 
riêng một mình Ngài, Ngài không nhận (bất cứ ai) làm con trai và Ngài cũng không hề có bất cứ đối 
tác nào chia sẻ cùng Ngài trong việc ngự trị (vũ trụ); Ngài đã tạo hóa vạn vật và định cho mỗi vật với 
mức lượng nhất định.}(chương 25 — Furqan: 2).Trong tất cả mọi sự việc đều thể hiện nguồn trí tuệ 
sâu rộng của Allah mà loài người không sao thâu tóm được, Allah Tối Cao phán:{(Các thông điệp đó 
là) nguồn trí tuệ sâu rộng, nhưng sự cảnh báo không có ích gì (cho chúng).(chương 54 — Al-Qamar: 
5).Và Allah Tối Cao phán:{(Allah) là Đấng bắt đầu việc tạo hóa rồi Ngài sẽ tái lập nó và điều đó đối 
với Ngài rất đơn giản, và Ngài tối cao bên trên tất cả mọi thứ trong các tầng trời và trái đất. Quả thật, 
Ngài là Đắng Quyền Năng, Đáng Sáng Suốt.}(chương 30 — Ar-Rum: 27).Allah mô tả bản thân Ngài là 
khôn ngoan, sáng suốt và Ngài gọi chính Ngài là Al-Hakim (Đắng Sáng Suốt), Ngài phán:{Allah đã 
chứng nhận không có Thượng Đề (đích thực) nào khác ngoài Ngài, các Thiên Thần và những người 
hiểu biết đang duy trì nền công lý cũng chứng nhận (như thế). Quả thật, không có Thượng Đề nào 
khác ngoài Ngài, Đắng Toàn Năng, Đắng Sáng Suốt.}(chương 3 — Ali 'Imran: 18).Allah cho về Ysa 
(Giê-su) rằng Người sẽ nói chuyện với Allah trong Ngày Phán Xét:{“Nếu Ngài trừng phạt họ thì bởi vì 
họ vốn dĩ là đám bẩy tôi của Ngài nhưng nếu Ngài lượng thứ cho họ thì bởi vì Ngài là Đắng Toàn 
Năng, Sáng Suốt.”}(chương 5 — Al-Ma-idah: 118).Allah phán bảo với Musa (Môi-sê) khi Ngài gọi 
Người lúc Người bên cạnh ngọn núi Tur:{“Hỡi Musa, TA chính là Allah, Đắng Quyền Lực, Đắng Sáng 
Suốt.”(chương 27 — An-Naml: 9).Allah đã miêu tả Quran vĩ đại chứa đựng nguồn kiến thức sâu 
rộng, Ngài phán:{Alif. Lam. Ra. (Đây là) một Kinh Sách chứa đựng những câu mang ý tổng quát rồi 
sau đó được trình bày chỉ tiết bởi Đáng Sáng Suốt, Đắng Thông Toàn.}(chương 11 —- Hud: 1).Và 
Allah Tối Cao phán:{(Với những gì TA đã trình bày cho ngươi — hỡi con người), đó là sự khôn ngoan 
mà TA đã thiên khải cho ngươi, cho nên ngươi chớ dựng lên một thần linh nào đó cùng với Allah kẻo 
ngươi bị ném vào Ngục Lửa, bị sỉ nhục và bị bỏ xó.(chương 17 - Al-lsra': 39). 


22- Các vị Nabi không sai lầm về những gì họ 
truyền đạt từ Allah, họ không sai lầm về mọi 


thứ trái ngược với tri tuệ hoặc những gì đạo 
đức lành mạnh từ chôi. Giới Nabi, họ được 
giao trach nhiệm truyền đạt mọi mệnh lệnh của 
Allah cho đám bây tôi của Ngài (con người). 
Các vị Nabi không có bât cứ đặc điêm nào của 
Đâng tạo hoá hoặc Đâng Thờ Phượng. Đúng 
hơn, họ là những người phàm như bao người 
phàm khác, có điêu họ được Allah mặc khải 
các thông điệp của Ngài. 

Các vị Nabi không sai lầm về những gì họ truyền đạt từ Allah, bởi Ngài đã tuyển chọn họ trong số tạo 
vật của Ngài để đảm nhận sứ mạng truyền đạt bức thông điệp của Ngài, Allah Tối Cao phán:{Allah 
tuyển chọn các vị Sứ Giả trong giới Thiên Thần và trong nhân loại. Quả thật, Allah là Đắng Hằng 
Nghe, Đắng Hằng Tháy.}(chương 22 - Al-Hajj: 75).Đắng Tối Cao phán:{Quả thật, Allah đã chọn 
Adam, Nuh, dòng dõi của lbrahim và dòng dõi của 'Imran vượt trội hơn thiên hạ (trong thời đại của 
họ).}(chương 3 — Ali 'Imran: 33).Và Đắng Tối Cao phán:{(Allah) phán: “Này Musa, quả thật, TA đã 
chọn Ngươi (và ban hồng phúc cho Ngươi) hơn ai khác trong nhân loại qua Bức Thông Điệp và Lời 
Phán của TA. Cho nên, Ngươi hãy nhận lấy điều mà TA đã ban cho Ngươi và Ngươi hãy là người 
biết tri ân.”}(chương 7 — AIl-'Araf: 144).Giới Thiên Sứ nhận thức rõ ràng rằng thông điệp mà họ nhận 
được là lời thiên khải của Thượng Đề và được giới Thiên Thần chứng nhận cho việc thiên khải đó, 
Allah Tối Cao phán: {(26) (Ngài là) Đáng biết những điều không thể nhìn thấy. Và Ngài không tiết lộ 
những điều không thể nhìn thấy của Ngài cho bất cứ ai.(27) Ngoại trừ những ai mà Ngài hài lòng 
trong số các Sứ Giả của Ngài. Và Ngài phái cảnh vệ binh tháp tùng Y đằng trước và đằng sau.(28) 
Để Ngài có thể biết rằng họ đã truyền đạt các Thông Điệp của Thượng Đề của họ hay chưa và Ngài 
bao quát (kiểm soát) mọi điều nơi họ và tất cả mọi thứ đều được Ngài đếm số lượng.(chương 72 — 
AI-Jinn: 26 — 28).Allah ra lệnh bảo họ phải truyền đạt Bức Thông Điệp của Ngài, Ngài phán:{Hỡi 
Thiên Sứ (Muhammad), Ngươi hãy truyền đạt toàn bộ thông điệp mà Thượng Đề của Ngươi đã ban 
xuống cho Ngươi. Nếu như Ngươi không làm vậy thì quả thật Ngươi đã không truyền đạt thông điệp 
của Ngài. Allah sẽ bảo vệ Ngươi khỏi (sự hãm hại của) thiên hạ. Quả thật, Allah không bao giờ 
hướng dẫn đám người vô đức tin.}(chương 5 — Al-Ma-idah: 67).Đắng Tối Cao phán:{Các vị Thiên Sứ 
vừa là những người báo tin mừng (cho người có đức tin) vừa là những người cảnh báo (đến những 
kẻ vô đức tin) để nhân loại không còn có lý do khiếu nại trước Allah sau khi các vị Thiên Sứ được 
phái đến (gặp họ). Quả thật, Allah là Đắng Toàn Năng, Đáng Sáng Suốt.(chương 4 — An- 
Nisa':165).Giới Thiên Sứ rất đỗi sợ hãi Allah và hết lòng kính sợ Ngài nên không bao giờ dám tự ý 
thêm hoặc bớt bắt cứ điều gì về bức thông điệp, Allah Tối Cao phán:{(44) Nếu Y (Muhammagd) đã bịa 
ra một số lời rồi gán cho TA.(45) Chắc chắn TA đã túm bắt Y bằng tay phải.(46) Sau đó, TA đã cắt 
đứt động mạch chủ của Y.(47) (Lúc đó), không một ai trong các ngươi có thể bảo vệ Y.(chương 69 — 
Al-Haqaah : 44 — 47).Cố học giả lbnu Kathir giảng giải:Đắng Tối Cao phán: {(44) Nếu Y (Muhammad) 
đã bịa ra một số lời} nghĩa là nếu giống như những gì các ngươi khẳng định rằng Muhammad đã bịa 
thêm hoặc bớt đi lời nào đó trong bức thông điệp hoặc Y nói một điều gì đó từ bản thân Y rồi gán cho 
TA thì chắc chắn TA đã trừng phạt Y ngay tức khắc. Vì lẽ đó, Allah phán: {(45) Chắc chắn TA đã túm 
bắt Y bằng tay phải.} có lời giải thích là TA liền trừng phạt Y bằng tay phải, bởi tay phải sẽ túm bắt 
mạnh mẽ hơn.Đắng Tối Cao phán:{(116) (Ngươi - hỡi Thiên Sứ hãy nhớ lại) khi Allah phán bảo: “Hỡi 
Ysa con trai của Maryam, phải chăng nhà Ngươi đã bảo thiên hạ 'các người hãy tôn vinh Ta và mẹ 
của Ta như hai thượng đế thay vì Allah' đúng không? (Ysa) thưa: “Thật vinh quang và tối cao thay 
Ngài, làm sao bề tôi dám nói ra điều mà bề tôi không có thẩm quyền. Nếu như bề tôi thực sự đã nói 
như thế thì chắc chắn Ngài đã biết bởi vì Ngài biết rõ những gì trong bản thân bề tôi còn bề tôi thì 
không biết những điều trong bản thân Ngài. Quả thật, Ngài là Đắng thông toàn mọi điều vô hình.” 


(117) “Bề tôi chỉ nói với họ những gì Ngài đã ra lệnh cho bề tôi, (đó là): 'Các người hãy thờ phượng 
Allah, Thượng Đề của Ta và Thượng Đề của các người.' Bề tôi là nhân chứng cho họ trong suốt thời 
gian bề tôi còn sống bên họ, nhưng sau khi Ngài đưa bề tôi lên cùng với Ngài thì Ngài là Đắng Giám 
Sát họ và Ngài làm chứng cho tất cả mọi việc.”}(chương 5 — Al-Ma-idah: 116, 117).Trong những ưu 
đãi mà Allah đặc ân cho giới Nabi là Ngài củng cố đức tin của họ trong sứ mạng truyền đạt thông 
điệp của Ngài, Allah Tối Cao phán:{(54) “Bọn ta chỉ nói với ngươi rằng có thể một số thần linh của 
bọn ta sẽ mang đến điều xấu cho ngươi”. (Hud) nói với chúng: “Vậy thì Ta xin Allah làm chứng và các 
ngươi cũng hãy làm chứng rằng Ta không can hệ với những gì các ngươi thờ phượng.” (55) “Ngoài 
Ngài. Các ngươi hãy cùng nhau lên kế hoạch hãm hại ta và đừng để cho Ta yên thân. ”(56) “Quả thật, 
Ta xin phó thác cho Allah, Thượng Đề của Ta và Thượng Đề của Các ngươi. (Các ngươi hãy biết 
rằng) không một sinh vật nào (sống trên trái đất này) mà Ngài không nắm quyền quản lý chúng. Quả 
thật, Thượng Đề của Ta ở trên con đường ngay chính (chân Iý).”(chương 11 — Hud: 54 — 56).Và 
Allah Tối Cao phán:{(73) Họ (người đa thần) gần như kéo được Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) rời xa 
điều mà TA (Allah) đã mặc khải cho Ngươi và xúi giục Ngươi bịa ra một điều khác chống lại TA. Và 
nếu được như thế thì chắc chắn họ sẽ nhận Ngươi làm một người thân tín.(74) Và nếu TA không giữ 
vững đức tin của Ngươi (thêm kiên định) thì suýt nữa Ngươi đã xiêu lòng nghe theo họ.(75) (Nếu 
Ngươi nghe theo họ) thì chắc chắn TA đã cho Ngươi nếm gấp đôi hình phạt ở đời này và gấp đôi 
hình phạt của Đời Sau, rồi Ngươi không thể tìm ra ai đó giúp đỡ Ngươi chống lại TA được.(chương 
17 — Al-lsra: 73 — 75).Những câu Kinh này và những câu Kinh trước nó đều là bằng chứng khẳng 
định Quran là do Đắng Chủ Tể của vũ trụ và vạn vật ban xuống, bởi nếu như Quran là do Thiên Sứ 
Muhammad sáng tác thì chắc chắn nó đã không những lời hướng về Người như thế.Allah luôn bảo 
vệ giới Thiên Sứ của Ngài khỏi sự hãm hại của thiên hạ, Ngài phán:{Hỡi Thiên Sứ (Muhammag), 
Ngươi hãy truyền đạt toàn bộ thông điệp mà Thượng Đề của Ngươi đã ban xuống cho Ngươi. Nếu 
như Ngươi không làm vậy thì quả thật Ngươi đã không truyền đạt thông điệp của Ngài. Allah sẽ bảo 
vệ Ngươi khỏi (sự hãm hại của) thiên hạ. Quả thật, Allah không bao giờ hướng dẫn đám người vô 
đức tin.(chương 5 — Al-Ma-idah: 67).Và Allah Tối Cao phán:{(Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy 
kể cho (những kẻ đa thần) nghe về thông tin của Nuh, khi Y bảo người dân của mình: “Hỡi dân của 
Tal Nếu địa vị của Ta cũng như sự nhắc nhở của Ta về các dấu hiệu của Allah trở thành gánh nặng 
cho các người thì Ta xin phó thác cho Allah. Vậy các người hãy quyết theo kế hoạch của các người, 
các người hãy kêu gọi các thần linh của các người đến hỗ trợ công việc của các người, rồi các người 
chớ để cho kế hoạch của các người có điều gì sơ suất, sau đó hãy (dùng nó) xử trí Ta và chớ cho Ta 
thời gian nghỉ ngơi.”chương 10 — Yunus: 71).Allah Tối Cao phán cho biết về lời nói của Musa:{(45) 
Cả hai (Musa và Harun) thưa: “Lạy Thượng Đề của bày tôi! Quả thật, bầy tôi sợ rằng y (Pha-ra-ông) 
sẽ có hành động quá quắt hoặc tàn bạo với bày tôi.” (46) (Allah) phán: “Hai ngươi đừng sợ! Quả thật 
TA luôn ở cùng với hai ngươi. TA nghe và thấy (hết mọi việc)."}(chương 20 — Taha: 45, 46).Allah Tối 
Cao trình bày rõ rằng chính Ngài bảo vệ giới Thiên Sứ của Ngài trước kẻ thù của họ, sẽ chẳng có bắt 
cứ điều gì có thể hại được họ, và Đắng Chân Lý Hiển Vinh cũng cho biết rằng Ngài sẽ bảo quản lời 
mặc khải của Ngài. Vì vậy, Quran sẽ không bị thêm bớt bất cứ điều gì, Allah Tối Cao phán:{Thật vậy, 
chính TA đã ban Thông Điệp Nhắc Nhở (Qur'an) xuống và chính TA sẽ bảo quản Nó.}(chương 9 — AI- 
Hijr: 9).Giới Thiên Sứ không sai lầm về mọi thứ trái ngược với trí tuệ hoặc đạo đức. Allah Tối Cao 
tuyên dương vị Nabi Muhammad của Ngài rằng:{Và quả thật, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) là người 
có phẩm chất đạo đức vĩ đại.}(chương 68 — Al-Oalam: 4).Và Allah còn phán:{(Quả thật), người bạn 
của các ngươi (Muhammad) không phải là một kẻ mát trí.(chương 81 — At-Takwir: 22).Như thế đó 
cho đến khi giới Nabi hoàn thành sứ mạng truyền đạt bức thông điệp một cách tốt nhát. Và giới Nabi, 
họ được giao trách nhiệm truyền đạt mọi mệnh lệnh của Allah cho đám bầy tôi của Ngài. Tuy nhiên, 
giới Nabi không có bất cứ đặc điểm nào của đắng tạo hoá hoặc đắng thờ phượng, đúng hơn, họ là 
những con người phàm như bao người phàm khác, có điều Allah mặc khải cho họ các bức thông 
điệp của Ngài. Allah Tối Cao phán:{Các Sứ Giả của chúng nói với chúng: “Đúng vậy, chúng tôi vốn 
cũng chỉ là những người phàm như các người, tuy nhiên, Allah muốn ban ân huệ cho người nào 
trong đám bầy tôi của Ngài là tùy ý Ngài. Và chúng tôi không thể mang đến cho các người bất cứ 
thẩm quyền nào trừ khi Allah cho phép, và những người có đức hãy phó thác cho Allah.”chương 14 
— lbrahim: 11).Allah Tối Cao đã ra lệnh cho Thiên Sứ Muhammad 3% công bố với người dân của 
Người:{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Ta thật ra cũng chỉ là một người phàm giống như các người 
nhưng Ta được mặc khải cho biết rằng quả thật Thượng Đế của các người chỉ có một Đắng Duy 
nhất. Bởi thế, ai mong được gặp gỡ Thượng Đề của y thì hãy làm việc thiện tốt và ngoan đạo; và chớ 
đừng dựng một ai (vật gì) làm đối tác của Ngài trong việc thờ phượng Ngài.”}(chương 18 — Al-Kahi: 
110). 


23- Islam kêu gọi đến với sự thờ phượng Allah 
duy nhất dựa trên các nền tảng của sự thờ 
phượng chính, đó là: (Thứ nhất): Lễ nguyện 
Salah gồm các nghỉ thức đứng, cúi mình, quỳ 
lạy, tụng niệm, tán dương và nguyện câu. Một 
người phải hoàn thành lễ nguyện Salah này 
ngày đêm năm lần. Trong lễ nguyện Salah, loại 
bỏ mọi sự khác biệt; vì vậy, người giàu, người 
nghèo, nhà lãnh đạo và thường dân đều đứng 
cùng một hàng trong lễ nguyện Salah. (Thứ 
hai): Zakah, là xuất một ít tài sản theo định 
lượng nhất định — khi tài sản đã hội tụ đủ điều 
kiện mà Allah đã quy định — chỉ bắt buộc đối 
với người giàu có và phân phát lại cho người 
nghèo khó và những người khác theo quy định 
của Allah. Zakah chỉ bắt buộc một lân trong 
năm. (Thứ ba): Nhịn chay, là nhịn ăn, uống, 
giao hợp vợ chồng trong suốt ban ngày của 
tháng Ramadan, nhằm rèn luyện bản thân ý chí 
và nhãn nại. (Thứ tư): Hành hương Hajj, là đi 
thăm viếng Ngôi Nhà của Allah tại Makkah 
thiêng liêng một lần duy nhất trong đời đối với 
ai có khả năng. Trong hành hương thê hiện sự 
ngang bằng nhau của con người trước Allah, 
tất cả đều hướng đến Đắng Tạo Hoá Hiển Vinh 
và loại bỏ mọi khác biệt và phân cấp. 

Islam kêu gọi đến với sự thờ phượng Allah duy nhất dựa trên các nền tảng của sự thờ phượng chính 


và các việc hành đạo khác. Với các hình thức thờ phượng vĩ đại này, Allah đã quy định bắt tất cả các 
vị Nabi và Thiên Sứ phải thực hiện. Trong đó việc hành đạo vĩ đại nhât là: 


Thứ nhất: Lệ nguyện Salah, Allah bắt buộc toàn thể tín đồ Muslim cũng như toàn thể Nabi và Thiên 
Sứ phải thực hiện. Allah ra lệnh bắt Ibrahim - vị Nabi và là vị Khaleel của Ngài - phải giữ sạch Ngôi 
Nhà của Ngài để mọi người đến Tawaf và lễ nguyện Salah, Allah Tối Cao phán:{Ngươi hãy nhớ lại 
khi TA đã chỉ định Ngôi đền (Ka'bah) linh thiêng làm một nơi an toàn cho thiên hạ tới lui thăm viếng 
và (TA ra lệnh cho những ai đến viếng): “Các ngươi hãy lấy chỗ đứng của Ibrahim làm chỗ dâng lễ 
nguyện Salah.” Và TA bắt Ibrahim và Ismaïil cam kết giữ Ngôi Đền của TA luôn trong sạch cho những 
người đến để Tawaf (đi vòng quanh Nó), những người đến để Itikaf (chuyên tu trong Nó) và những 
người đến để lễ nguyện Salah trong Nó.}(chương 2 - Al-Baqarah: 125).Trong lần đầu kêu gọi Musa, 
Allah sắc lệnh cho Nabi Musa phải thiết lập lễ nguyện, Ngài phán:{(12) “Quả thật TA là Thượng Đế 
của Ngươi. Nào, Ngươi hãy cởi giày của Ngươi ra bởi đích thực Ngươi đang ở nơi thung lũng Tuwa 
linh thiêng.”(13) “Và TA đã chọn Ngươi. Vì vậy, Ngươi hãy lắng nghe điều mặc khải.”(14) “Quả thật, 
TA là Allah. Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài TA cả. Cho nên, Ngươi hãy thờ phụng 
TA và hãy dâng lễ nguyện Salah để tưởng nhớ TA.”chương 20 —- Taha: 12 - 14).Masih Ysa đã cho 
biết rằng Allah đã ra lệnh cho Người phải duy trì lễ nguyện Salah và Zakah như Allah Tối Cao 
phán:{“Ngài ban phúc cho Ta bất cứ nơi nào Ta có mặt và ra lệnh cho Ta phải dâng lễ nguyện Salah 
và đóng Zakah suốt thời gian Ta sống trên đời.”}(chương 19 - Maryam: 31).Lễ nguyện Salah trong 
Islam là hình thức thờ phượng gồm các nghỉ thức đứng thẳng, cúi mình, quỳ lạy, tụng niệm, tán 
dương và nguyện cầu. Một người phải hoàn thành lễ nguyện Salah này ngày đêm năm lần, Allah Tối 
Cao phán:{Các ngươi hãy giữ gìn và duy trì các lễ nguyện Salah, nhất là cuộc lễ chính giữa (Salah 
'Asr), và các ngươi hãy đứng dâng lễ vì Allah một cách thành tâm cùng với tinh thần đầy sùng 
kính.}(chương 2 — Al-Baqarah: 238).Và Allah Tối Cao phán:{Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy 
chu đáo dâng lễ nguyện Salah lúc mặt trời nghiêng bóng cho đến đêm tối và Ngươi hãy đọc Qur'an 
lúc hừng đông bởi quả thật, việc đọc Qur'an lúc hừng đông được (hai nhóm Thiên Thần ban đêm và 
ban ngày) chứng giám.}(chương 17 — Al-lsra': 78).Thiên Sứ của Allah ‡Š nói:“Lúc cúi mình, các ngươi 
hãy tôn cao Thượng Đề Tối Cao và Quyền Năng; lúc quỳ lạy, các ngươi hãy năng cầu nguyện bởi đó 
là thời điểm đó các người xứng đáng được chấp nhận lời nguyện cầu.”Sahih MuslimThứ hai: Zakah, 
Allah sắc lệnh bắt buộc nó đối với các tín đồ Muslim giống như Ngài đã sắc lệnh bắt buộc nó đối với 
các vị Nabi và Thiên Sứ trước đây. Đó là một ít tài sản — khi đã hội tụ đủ điều kiện mà Allah đã qui 
định — bắt buộc từ nguồn tài sản của người giàu có đem cho người nghèo khó và những người khác 
theo quy định của Allah. Zakah chỉ bắt buộc một lần trong năm, Allah Tối Cao phán:{Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammagd) hãy lấy tài sản mà họ Sadaqah để tẩy sạch và thanh lọc họ. Ngươi hãy cầu nguyện 
phúc lành cho họ, quả thật lời cầu nguyện phúc lành của Ngươi là một sự bằng an cho họ. Quả thật, 
Allah là Đắng Hằng Nghe, Đắng Hằng Biết.}(chương 9 — At-Tawbah: 103).Khi Thiên Sứ của Allah gửi 
Mư'azd đi Yemen, Người nói với ông:“Ngươi đến gặp người dân Kinh Sách (Do Thái và Thiên Chúa), 
hãy kêu gọi họ đến với lời tuyên thệ Laa ¡ laa ha il lol loh wa in ni ro su lui loh (ý nghĩa: không có 
Thượng Đề đích thực nào khác ngoài Allah và Ta là Thiên Sứ của Allah). Nếu như họ nghe theo 
ngươi thì hãy cho họ biết rằng Allah bắt buộc họ phải hoàn thành lễ nguyện Salah trong ngày đêm 
năm lần. Nếu như họ nghe theo ngươi thì hãy cho họ biết rằng Allah bắt buộc họ phải xuất Zakah, lấy 
tài sản người giàu đem chia lại cho người nghèo trong người dân của họ. Nếu như họ nghe theo 
ngươi thì ngươi hãy coi chừng đối với những loại tài sản tốt nhất của họ; ngươi hãy sợ sự cầu 
nguyện của người bị đối xử bất công bởi vì giữa nó và Allah không có bức màn ngăn cách.”Tirmizdi, 
số (625). Thứ ba: Nhịn chay, Allah Tối Cao sắc lệnh nó đối với các tín đồ Muslim giếng như Ngài đã 
sắc lệnh nó đối với các vị Nabi và Thiên Sứ trước đây, Allah Tối Cao phán:{Hỡi những người có đức 
tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ 
trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người ngoan đạo.}(chương 2 — Al-Baqarah: 
183).Nhịn chay là nhịn ăn, uống, giao hợp vợ chồng trong suốt ban ngày của tháng Ramadan, nhằm 
rèn luyện bản thân ý chí và sự nhẫn nại.Thiên Sứ của Allah #3 nói:“Allah Toàn Năng và Hiển Vinh 
phán: Sự nhịn chay là của TA, TA trọng thưởng việc làm đó, y đã bỏ đi ham muốn, thức ăn và đồ 
uống chỉ vì TA, sự nhịn chay là cái khiên. Người nhịn chay có hai niềm vui: niềm vui lúc xả chay và 
niềm vui khi trình diện Thượng Đề của y.”Sahih Al-Bukhari, số 7492.Thứ tư: Hành hương Hajj, Allah 
Tối Cao sắc lệnh nó đối với các tín đồ Muslim giống như Ngài đã sắc lệnh nó đối với các vị Nabi và 
Thiên Sứ trước đây. Allah đã ra lệnh cho Nabi Ibrahim, vị Khaleel của Ngài, kêu gọi thiên hạ đến 
hành hương Hajj như Ngài đã phán:{“Ngươi hãy thông báo kêu gọi nhân loại đến hành hương (Ngôi 
Đền mà Ngươi đã xây). Họ sẽ đi bộ hoặc cưỡi từng con lạc đà gầy yếu đến với Ngươi từ mọi nẻo 
đường.”(chương 22 - Al-Hajj: 27).Allah đã ra lệnh cho lIbrahim phải luôn giữ sạch Ngôi Đền Ka'bah 
linh thiêng để cho người hành hương Hajj đến viếng thăm, Ngài phán:{(Ngươi hỡi Thiên Sứ 
Muhammad hãy nhớ lại) khi TA chỉ định cho Ibrahim địa điểm xây dựng Ngôi Đền, (TA đã phán bảo 


Y): “Ngươi không được Shirk với TA bất cứ thứ gì và Ngươi hãy giữ Ngôi Đền của TA trong sạch cho 
những người đi Tawwaf và cho những người đứng, cúi mình và quỳ lạy (trong lễ nguyện 
Salah).”}(chương 22 — Al-Hajj: 26).Hành hương Hajj là đi thăm viếng Ngôi Nhà của Allah tại Makkah 
thiêng thiêng bằng một số nghi thức nhất định. Nó chỉ bắt buộc một lần duy nhát trong đời đối với ai 
có khả năng. Allah Tối Cao phán:{Tại đó có những chứng tích rõ ràng như chỗ đứng của lbrahim, và 
ai đã vào trong đó là đã được an toàn. Và nhân loại phải đi hành hương đến ngôi đền (Kabah) để 
(thờ phượng) Allah khi có đủ khả năng cho sự việc đó. Còn ai phủ nhận (không tuân theo) thì quả 
thật, Allah rất giàu có vốn không cần đến vũ trụ và vạn vật.M(chương 3 — Ali 'Imran: 97).Trong việc 
hành hương Hajj toàn thể tín đồ Muslim đều tập trung tại một nơi duy nhất, thành tâm một lòng 
hướng về Đáng Tạo Hoá Hiển Vinh bằng việc hành đạo. Tắt cả người hành hương đều thực hiện các 
nghi thức Hajj trên cùng một hình thức. Điều đó biểu hiện rõ ràng rằng con người trước Allah đều 
như nhau, loại bỏ mọi sự khác biệt về môi trường, văn hoá, địa vị, tầng lớp xã hội. 


24- Điểm nỗi bật nhất của thờ phượng trong 


Islam là hình thức, giờ giâc, điêu kiện của nó 
đều do Allah Hiên Vinh và Tôi Cao quy định. 
Thiên Sứ của Ngài truyền đạt nó, cho đên nay 
tuyệt đôi không có sự thêm bớt của con 

người. Và tât cả hình thức thờ phường vĩ đại 
này đêu được tât cả các vị Nabi kêu gọi thực 
hiện. 

Điểm nỗi bật nhất của thờ phượng trong Islam là hình thức, giờ giấc, điều kiện của nó đều do Allah 
Hiển Vinh và Tối Cao qui định. Thiên Sứ của Ngài truyền đạt nó, cho đến nay tuyệt đối không có sự 
thêm bớt của con người, Allah Tối Cao phán:{Ngày nay, TA đã hoàn chỉnh tôn giáo cho các ngươi, 
TA đã hoàn tất ân huệ của TA cho các ngươi, và TA đã hài lòng chọn Islam làm tôn giáo cho các 
ngươi.}(chương 5 — Al-Ma-idah: 3).Và Allah Tối Cao phán:{Vì vậy, Ngươi hãy nắm chắc những gì đã 
được mặc khải cho Ngươi. Quả thật, Ngươi đang ở trên con đường ngay thẳng (chính đạo).}(chương 
43 — Az-Zukhruf: 43).Allah Tối Cao phán về lễ nguyện Salah:{Khi các ngươi đã hoàn thành xong lễ 
nguyện Salah thì các ngươi hãy tụng niệm, tán dương Allah (như được truyền dạy theo Sunnah) 
trong mọi lúc dù đang đứng, đang ngồi hoặc đang nằm nghiêng một bên. Sau khi các ngươi được 
bình an (không còn sợ hãi nữa) thì các ngươi hãy thiết lập lễ nguyện Salah (cho thật chu đáo). Quả 
thật, lễ nguyện Salah đã được ban hành cho những người có đức tin vào giờ giấc án định.}(chương 4 
— An-Nisa: 103).Allah Tối Cao phán về việc chi Zakah:{Quả thật, của bố thí (Zakah) chỉ dành cho 
người nghèo, người thiếu thốn, người thu gom và quản lý, người có trái tim thiện cảm (với Islam), nô 
lệ (bao gồm tù binh), người mắc nợ, dành phục vụ cho con đường chính nghĩa của Allah, và cho 
người lỡ đường. Một nghĩa vụ bắt buộc (được áp đặt) từ nơi Allah. Quả thật, Allah là Đáng Toàn Tri, 
Đáng Sáng Suốt.)(chương 9 — At-Tawbah: 60).Allah Tối Cao phán về nhịn chay:{Tháng Ramadan là 
tháng mà Quran được ban xuống làm nguồn hướng dẫn cho nhân loại, trình bày rõ ràng về sự 
hướng dẫn và là tiêu chuẩn phân biệt (phúc và tội, chân lý và ngụy tạo). Vì vậy, ai trong các ngươi 
chứng kiến tháng này (khi đang ở nhà) thì phải nhịn chay nguyên tháng, còn ai bị bệnh hoặc đi xa 
nhà thì y hãy nhịn bù lại vào những ngày khác tương ứng với số ngày đã không nhịn. Allah muốn 
điều dễ dàng cho các ngươi chứ không hề muốn gây khó khăn cho các ngươi; và Ngài muốn các 
ngươi hoàn thành tốt (việc nhịn chay) trong số ngày được quy định và Ngài muốn các ngươi tán 
dương sự vĩ đại của Ngài về việc Ngài đã hướng dẫn các ngươi, mong rằng các ngươi biết tri 
ân.}(chương 2 - Al-Baqarah: 185).Allah Tối Cao phán về hành hương Hajj:{Việc hành hương Hajj chỉ 
(được thực hiện) trong những tháng nhát định. Cho nên, ai thực hiện cuộc hành hương Hajj thì chớ 
dâm dục, chớ làm điều tội lỗi cũng như chớ cãi vã trong suốt thời gian hành hương. Và bất cứ việc 
tốt đẹp nào mà các ngươi làm, Allah đều biết rõ (Ngài sẽ ghi nhận tất cả). Và các ngươi hãy mang 
theo lương thực (cho chuyến đi) nhưng lương thực tốt nhất chính là Taqwa (sự ngay chính, ngoan 


đạo và sợ Allah). Bởi thế, các ngươi hãy Taqwa đối với TA hỡi những người hiểu biết!}(chương 2 — 
BỀN ai 197).Và tất cả hình thức thờ phượng vĩ đại này đều được tất cả các vị Nabi kêu gọi thực 
25- Thiên Sứ của Islam là Muhammad con trai 
của ông “Abdullah, thuộc hậu duệ của Thiên 
Sứ lsma'il con trai của Thiên Sứ Ibrahim 
(Abraham). Người sinh năm 571 tại Makkah, và 
nhận lãnh sứ mạng tại đó, rồi di cư đến 
Madinah. Người chưa từng tham gia cùng với 
người dân của mình thờ phượng các bục 
tượng. Tuy nhiên, Người có tham gia cùng với 
họ trong những việc làm thời tiền Islam. Trước 
khi nhận lãnh sứ mạng Thiên Sứ, Người được 
biết đến với phẩm chất đạo đức vĩ đại, người 
dân của Người thường gọi Người là Al-Amin 
(người chân thật và ngay thẳng). Khi Người 
tròn bốn mươi tuôi, Allah chọn Người làm 
Thiên Sứ và hỗ trợ Người với những phép màu 
vĩ đại. Phép màu vĩ đại nhất là Kinh Qur'an cao 
quí. Qur'an là phép màu vĩ đại nhất trong tất cả 
các phép màu mà Allah đã ban cho các vị Nabi, 
các vị Thiên Sứ. Nó là phép màu trong số các 
phép màu mà Allah đã ban cho các vị Nabi, các 
vị Thiên Sứ còn tồn tại cho đến ngày nay. Sau 
khi Người được Allah phù hộ hoàn thành xuất 
sắc sứ mạng truyền đạt tôn giáo của Ngài, 
Allah đã cho Người chết ở tuổi sáu mươi ba và 
được an táng tại Madinah Nabawi. Thiên Sứ 
Muhammad là vị Thiên Sứ, vị Nabi cuối cùng 


được Allah dựng lên mang sự hướng dân và 
tôn giáo chân lý đưa nhân loại ra khỏi bóng tôi 
của thờ phượng bục tượng, của sự vô đức tin 
và ngụ muội đên với ảnh sáng của Tawhid (tôn 
thờ một mình Allah) và đức tin. Allah xác nhận 
răng Ngài đã cử phái Người làm một vị kêu gọi 
đên với Ngài dưới sự cho phép của Ngài. 

Thiên Sứ của Islam là Muhammad con trai của ông “Abdullah, thuộc hậu duệ của Thiên Sứ Ismaiil 
con trai của Thiên Sứ lbrahim (Abraham). Người sinh năm 571 tại Makkah, và nhận lãnh sứ mạng tại 
đó, rồi di cư đến Madinah. Người chưa từng tham gia cùng với người dân của mình thờ phượng các 
bục tượng. Tuy nhiên, Người có tham gia cùng với họ trong những việc làm thời tiền Islam. Trước khi 
nhận lãnh sứ mạng Thiên Sứ, Người được biết đến với phẩm chất đạo đức vĩ đại. Người được biết 
đến với phẩm chất đạo đức vĩ đại, người dân của Người thường gọi Người là Al-Amin (người chân 
thật và ngay thẳng). Allah Tối Cao miêu tả Người như sau:{Và quả thật, Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammad) là người có phẩm chất đạo đức vĩ đại.}(chương 68 — Al-Qalam: 4).Khi Người tròn bốn 
mươi tuổi, Allah chọn Người làm Thiên Sứ và hỗ trợ Người với những phép màu vĩ đại. Phép màu vĩ 
đại nhất là Kinh Qur'an cao quí.Thiên Sứ của Allah # nói:“Bất cứ vị Nabi nào cũng được ban cho một 
phép lạ để con người tin. Còn riêng Ta thì được ban cho lời mặc khải, Allah đã mặc khải cho Ta. Vì 
vậy, Ta mong rằng mình có được nhiều tín đồ nhất trong Ngày Phán Xét.”Sahih Al-Bukhari.Kinh 
Qur an vĩ đại là lời mặc khải của Allah đến Thiên Sứ của Ngài, Ngài phán:{Đây là Kinh Sách mà trong 
đó không có gì phải nghỉ ngờ, một nguồn hướng dẫn dành cho những người ngoan đạo. (chương 2— 
Al-Baqarah: 2).Và Allah Tối Cao phán:{Tại sao họ không chịu nghiền ngẫm về Quran? Nếu như Nó 
đến từ một ai khác ngoài Allah thì chắc chắn họ đã tìm thấy rong đó rất nhiều điều mâu thuẫn, đối 
lập nhau. chương 4_-An- Nisa”: 82).Allah thách thức toàn thể loài Jinn và loài người cùng phối hợp 
nhau để mang đến một quyển Kinh tương tự, Ngài phán:{Ngươi hãy nói với họ: “Dẫu cho loài người 
lẫn loài Jinn (ma quỉ) có hợp sức với nhau để sáng tác ra một kinh sách giống như kinh Quran này 
đây thì chắc chắn họ cũng không thể mang đến một quyển giống như nó ngay cả họ có nỗ lực và cố 
gắng đến mấy đi chăng nữa.”}(chương 17 — Al-Isra': 88).Allah thách thức họ mang đến mười chương 
Kinh tương tự, Ngài phán:{Hay chúng nói: “Y đã bịa ra Nó (Quran).” Ngươi (hỡi Thiên Sứ 
Muhammad) hãy nói với chúng: “Vậy các ngươi hãy mang đến mười chương Kinh giống như Nó đã 
được bịa ra xem nào và các ngươi hãy kêu gọi bất cứ ai ngoài Allah đến hỗ trợ các ngươi, nếu các 
ngươi nói thật!”(chương 11 - Hud: 13).Hơn thế nữa, Allah thách thức họ mang đến một chương 
Kinh duy nhất tương tự, Ngài phán:{Còn nếu như các ngươi hoài nghỉ về Quran mà TA đã mặc khải 
cho người Bề Tôi của TA (Muhamma9d) thì các ngươi hãy mang đến một chương Kinh giống như Nó, 


và các ngươi hãy mời gọi các nhân chứng của các ngươi ngoài Allah đến xác nhận nếu các ngươi 
trung thực.}(chương 2 - Al-Baqarah: 23). 


(chương 17 - Al-Isra': 88). 
Allah thách thức họ mang đến mười chương Kinh tương tự, Ngài phán: 


{Hay chúng nói: “Y đã bịa ra Nó (Qur an).” Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói với chúng: “Vậy 
các ngươi hãy mang đến mười chương Kinh giống như Nó đã được bịa ra xem nào và các ngươi hãy 
kêu gọi bất cứ ai ngoài Allah đến hỗ trợ các ngươi, nếu các ngươi nói thật!”} 


(chương 11 - Hud: 19). 
Hơn thế nữa, Allah thách thức họ mang đến một chương Kinh duy nhất tương tự, Ngài phán: 


{Còn nếu như các ngươi hoài nghỉ về Quran mà TA đã mặc khải cho người Bề Tôi của TA 
(Muhamma9d) thì các ngươi hãy mang đến một chương Kinh giỗng như Nó, và các ngươi hãy mời gọi 
các nhân chứng của các ngươi ngoài Allah đên xác nhận nêu các ngươi trung thực.} 


(chương 2 - Al-Baqarah: 23). 


Quran là phép màu vĩ đại nhất trong tất cả các phép màu mà Allah đã ban cho các vị Nabi, các vị 
Thiên Sứ. Nó là phép màu trong số các phép màu mà Allah đã ban cho các vị Nabi, các vị Thiên Sứ 
còn tồn tại cho đến ngày nay. Sau khi Người được Allah phù hộ hoàn thành xuất sắc sứ mạng truyền 
đạt tôn giáo của Ngài. Allah đã cho Người chết ở tuổi sáu mươi ba và được an táng tại Madinah 
Nabaw. 


Thiên Sứ Muhammad là vị Thiên Sứ, vị Nabi cuối cùng được Allah dựng lên cho loài người, Allah Tối 
Cao phán:{Muhammad không phải là cha của bắt kỳ ai trong số những người đàn ông của các ngươi 
mà Y chính là vị Thiên Sứ của Allah và là vị Nabi cuối cùng. Quả thật, Allah hằng biết tất cả mọi 
thứ.}(chương 33 — Al-Ahzab: 40)Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ % nói:“Hình ảnh của Ta và 
hình ảnh của các vị Nabi trước Ta giống như hình ảnh của một người đàn ông xây một ngôi nhà, y đã 
hoàn tất tốt công trình và hoàn thành rất đẹp trừ một miếng gạch tại một góc của công trình; thế là 
mọi người đi vòng quanh ngôi nhà, họ ngưỡng mộ nhưng họ nói phải chi chỗ này được gắn vào một 
miếng gạch thì hoàn mỹ biết máy, Ta chính là viên gạch đó và Ta chính là vị Nabi cuối cùng.”Sahih 
AI-Bukhari.Trong Injil (Kinh Tân Ước), Masih Ysa đã báo trước về vị Thiên Sứ xuất hiện sau này tên 
là Muhammad #:"Hòn đá bị thợ xây bỏ ra, trở thành đá đầu góc nhà. Chắc hẳn các ngươi đã đọc lời 
thôn Kinh này: Chúa Giê-su bảo họ rằng Thượng Đề đã làm điều ấy, thật kỳ lạ trong mắt của chúng 

” (Ma-thi-ơ:21:42). Và trong Tawrah (Kinh Cựu Ước): “Ta sẽ lập lên cho chúng một vị Nabi giống 
HÀ ngươi, thuộc trong số anh em của chúng. Ta sẽ để lời phàn của Ta trong miệng y, y sẽ nói với 
chúng mọi điều ta phán dặn y.” (Phục truyền luật lệ 18:18) Thiên Sứ Muhammad được Allah dựng lên 
mang sự hướng dẫn và tôn giáo chân lý và Allah đã chứng nhận rằng Người đang ở trên chân lý, 
rằng Ngài cử phái Người kêu gọi đến với Ngài, dưới sự cho phép của Ngài, Allah Tối Cao 
phán:{(Những người Do Thái đã phủ nhận Ngươi —- Thiên Sứ Muhammad) nhưng một mình Allah đã 
đủ làm chứng cho những điều mà Ngài đã ban xuống cho Ngươi. Ngài đã ban Nó (Quran) xuống 
(cho Ngươi) bằng kiến thức của Ngài, và các vị Thiên Thần (của Ngài) làm chứng (cho điều đó). Quả 
thật, một mình Allah thôi đã đủ làm chứng (cho điều đó).}(chương 4 — An-Nisa: 166).Và Allah Tối 
Cao phán:{Ngài là Đắng đã phái Sứ Giả của Ngài (Thiên Sứ Muhammad) mang nguồn chỉ đạo và tôn 
giáo chân lý đến để Ngài làm cho nó vượt trội tất cả mọi tôn giáo; và một mình Allah đã đủ làm chứng 
(cho điều này).}(chương 48 — Al-Fath: 28).Allah cử Thiên Sứ Muhammad mang sự hướng dẫn đưa 
nhân loại ra khỏi bóng tối của thờ phượng bục tượng, sự vô đức tin và ngụ muội đến với ánh sáng 
của Tawhid (tôn thờ một mình Allah) và đức tin, Ngài phán:{Với (Quran), Allah hướng dẫn những ai 
đi theo sự hài lòng của Ngài đến với những con đường bình an (thoát khỏi sự trừng phạt) và đưa họ 
ra khỏi nơi tăm tối đến với ánh sáng theo sự ưng thuận của Ngài; và Ngài hướng dẫn họ đến con 
đường ngay chính.}(chương 5 — Al-Ma-idah: 16).Và Allah Tối Cao phán:{Alif. Lam. Ra. (Đây là) Kinh 
Sách mà TA (Allah) đã ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) để Ngươi có thể đưa nhân loại 
từ chốn tăm tối ra ánh sáng bằng sự cho phép của Thượng Đề của họ, hầu đi đến con đường của 
Đắng Toàn Năng, Đắng Đáng Ca Tụng.}(chương 14 - lbrahim: 1) 


{Muhammad không phải là cha của bất kỳ ai trong số những người đàn ông của các ngươi mà Y 
chính là vị Thiên Sứ của Allah và là vị Nabi cuối cùng. Quả thật, Allah hằng biết tất cả mọi thứ.} 


(chương 33 — Al-Ahzab: 40) 
Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ * nói: 


“Hình ảnh của Ta và hình ảnh của các vị Nabi trước Ta giống như hình ảnh của một người đàn ông 
xây một ngôi nhà, y đã hoàn tắt tốt công trình và hoàn thành rất đẹp trừ một miếng gạch tại một góc 
của công trình; thế là mọi người đi vòng quanh ngôi nhà, họ ngưỡng mộ nhưng họ nói phải chỉ chỗ 
này được gắn vào một miếng gạch thì hoàn mỹ biết mấy, Ta chính là viên gạch đó và Ta chính là vị 
Nabi cuối cùng.” 


Sahih Al-Bukhari. 


Trong Injil (Kinh Tân Ước), Masih Ysa đã báo trước về vị Thiên Sứ xuất hiện sau này tên là 
Muhammad *Š: 


"Hòn đá bị thợ xây bỏ ra, trở thành đá đầu góc nhà. Chắc hẳn các ngươi đã đọc lời Thánh Kinh này: 
Chúa Giê-su bảo họ rằng Thượng Đề đã làm điều ấy, thật kỳ lạ trong mắt của chúng ta.” (Ma-thi- 


ơ:21:42). Và trong Tawrah (Kinh Cựu Ước): “Ta sẽ lập lên cho chúng một vị Nabi giống như ngươi, 
thuộc trong số anh em của chúng. Ta sẽ để lời phàn của Ta trong miệng y, y sẽ nói với chúng mọi 
điêu ta phán dặn y.” (Phục truyên luật lệ 18:18) 


Thiên Sứ Muhammad được Allah dựng lên mang sự hướng dẫn và tôn giáo chân lý và Allah đã 
chứng nhận rằng Người đang ở trên chân lý, rằng Ngài cử phái Người kêu gọi đến với Ngài, dưới sự 
cho phép của Ngài, Allah Tối Cao phán: 


{(Những người Do Thái đã phủ nhận Ngươi —- Thiên Sứ Muhammad) nhưng một mình Allah đã đủ 
làm chứng cho những điều mà Ngài đã ban xuống cho Ngươi. Ngài đã ban Nó (Quran) xuống (cho 
Ngươi) bằng kiến thức của Ngài, và các vị Thiên Thần (của Ngài) làm chứng (cho điều đó). Quả thật, 
một mình Allah thôi đã đủ làm chứng (cho điều đó).} 


(chương 4 - An-Nisa': 166). 
Và Allah Tối Cao phán: 


{Ngài là Đắng đã phái Sứ Giả của Ngài (Thiên Sứ Muhammad) mang nguồn chỉ đạo và tôn giáo chân 
lý đến để Ngài làm cho nó vượt trội tất cả mọi tôn giáo; và một mình Allah đã đủ làm chứng (cho điều 
này).} 


(chương 48 - Al-Fath: 28). 


Allah cử Thiên Sứ Muhammad mang sự hướng dẫn đưa nhân loại ra khỏi bóng tối của thờ phượng 
bục tượng, sự vô đức tin và ngụ muội đến với ánh sáng của Tawhid (tôn thờ một mình Allah) và đức 
tin, Ngài phán: 

{Với (Qur an), Allah hướng dẫn những ai đi theo sự hài lòng của Ngài đến với những con đường bình 
an (thoát khỏi sự trừng phạt) và đưa họ ra khỏi nơi tăm tối đến với ánh sáng theo sự ưng thuận của 
Ngài; và Ngài hướng dẫn họ đến con đường ngay chính.} 

(chương 5 - Al-Ma-idah: 16). 

Và Allah Tối Cao phán: 

{Alif. Lam. Ra. (Đây là) Kinh Sách mà TA (Allah) đã ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) để 
Ngươi có thể đưa nhân loại từ chốn tăm tối ra ánh sáng băng sự cho phép của Thượng Đê của họ, 
hầu đi đến con đường của Đắng Toàn Năng, Đắng Đáng Ca Tụng.} 


(chương 14 - lbrahim: 1) 

26- Bộ luật Islam được Thiên Sứ Muhammad 
mang đến là bức thông điệp cuối cùng và là bộ 
thiên luật mà Thượng Đề đã ban xuống. Nó là 
bộ luật hoàn hảo tuyệt đối, trong đó điều chỉnh 
tôn giáo và đời sống của nhân loại. Bộ luật ưu 
tiên bảo vệ tôn giáo, sinh mạng, tài sản, trí tuệ 
và giống nòi của con người. Nó thay thế tất cả 
các bộ thiên luật được ban xuống trước đây, 
giống như việc các bộ thiên luật trướcmad 
mang đến là bức thông điệp cuối cùng và là bộ 


thiên luật mà Thượng Đề đã ban xuống. Nó là 
bộ luật hoàn hảo tuyệt đối, trong đó điều chỉnh 
tôn giáo và đời sống của nhân loại. Bộ luật ưu 
tiên bảo vệ tôn giáo, sinh mạng, tài sản, trí tuệ 
và giống nòi của con người. Nó thay thế tất cả 
các bộ thiên luật được ban xuống trước đây, 
giống như việc các bộ thiên luật trước đây đã 
thay thế nhau. 


Bộ luật Islam được Thiên Sứ Muhammad mang đến là bức thông điệp cuối cùng và là bộ thiên mà 
Thượng Đề đã ban xuống. Allah đã hoàn thiện bức thông điệp - tôn giáo - này và ban đầy đủ ân huệ 
cho con người bằng việc gửi Thiên Sứ Muhammad đến với họ, Allah Tối Cao phán:{Ngày nay, TA đã 
hoàn chỉnh tôn giáo cho các ngươi, TA đã hoàn tất ân huệ của TA cho các ngươi, và TA đã hài lòng 
chọn lslam làm tôn giáo cho các ngươi.(chương 5 — Al-Ma-idah: 3).Bộ luật Islam là bộ luật hoàn hảo 
tuyệt đối, trong đó, điều chỉnh tôn giáo và đời sống của nhân loại, bởi trong bộ luật này hội tụ hết tất 
cả các bộ luật trước đây và được Allah hoàn thiện nó đến mức hoàn mỹ tuyệt đối, Ngài phán:{Qur an 
này đích thực hướng dẫn (nhân loại) đến với điều chân chính nhất đồng thời báo tin mừng cho 
những người có đức tin và hành thiện rằng họ sẽ được phần thưởng vô cùng to lớn (nơi 
Allah).}(chương 17 — Al-Isra': 9).Bộ luật Islam đã trút bỏ khỏi con người những điều khoản mà chúng 
đã từng là gánh nặng và xiềng xích đối với các cộng đồng trước đây, Allah Tối Cao phán: {Những 
người mà họ đi theo vị Sứ Giả (Muhammag), vị Nabi mù chữ, vị mà họ tìm thấy Y được nhắc đến 
trong Tawrah (Kinh Cựu Ước) và Injil (Kinh Tân Ước) của họ. Y ra lệnh cho họ làm điều thiện và 
ngăn cắm họ làm điều xấu, Y cho phép họ dùng những thứ tốt lành và cắm họ dùng những thứ ô ué, 
Y trút bỏ gánh nặng và xiềng xích đang đè nặng lên họ. Vì vậy, những ai có đức tin nơi Y, ủng hộ Y, 
giúp đỡ Y và đi theo Ánh Sáng đã được ban xuống cho Y là những người thành công.}(chương 7 — 
AIl-'Araf: 157).Bộ luật Islam thay thế tất cả các bộ luật đã được ban xuống trước đây, Allah Tối Cao 
phán:{TA (Allah) đã ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ) Kinh (Qur'an) bằng sự thật. Nó chứng thực lại 
mọi điều có trong Kinh Sách trước đây cũng như bảo tồn (nội dung) trong các Kinh Sách đó. Do đó, 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy phân xử (các vụ việc) giữa họ theo những điều mà Allah đã ban xuống, 
Ngươi chớ chạy theo lòng ham muốn của họ rồi ruồng bỏ chân lý đã đến với Ngươi. TA đã quy định 
cho mỗi (cộng đồng) trong các ngươi một hệ thống luật pháp và một lề lối riêng biệt. Nếu muốn, Ngài 
đã làm cho các ngươi thành một cộng đồng duy nhất, nhưng (Ngài đã không làm thế) bởi vì Ngài 
muốn thử thách các ngươi qua những điều đã ban xuống cho các ngươi. Do đó, các ngươi hãy đua 
nhau làm điều thiện tốt, (bởi lẽ rồi đây) tất cả các ngươi sẽ phải trở về trình diện Allah, rồi Ngài sẽ 
cho các ngươi biết rõ về những điều mà các ngươi từng bắt đồng nhau.)(chương 5 — Al-Ma-idah: 
48)Kinh Quran cao quý chứa đựng bộ luật chứng thực lại những điều trong các thiên Kinh Sách 
trước, Nó khẳng định hoặc xoá bỏ chúng. 


{Ngày nay, TA đã hoàn chỉnh tôn giáo cho các ngươi, TA đã hoàn tất ân huệ của TA cho các ngươi, 
và TA đã hài lòng chọn Islam làm tôn giáo cho các ngươi.} 


(chương 5 - Al-Ma-idah: 3). 


Bộ luật Islam là bộ luật hoàn hảo tuyệt đối, trong đó, điều chỉnh tôn giáo và đời sống của nhân loại, 
bởi trong bộ luật này hội tụ hêt tât cả các bộ luật trước đây và được Allah hoàn thiện nó đên mức 
hoàn mỹ tuyệt đôi, Ngài phán: 

{Quran này đích thực hướng dẫn (nhân loại) đến với điều chân chính nhất đồng thời báo tin mừng 
cho những người có đức tin và hành thiện rằng họ sẽ được phần thưởng vô cùng to lớn (nơi Allah).} 


(chương 17 — Al-lsra': 9). 


Bộ luật Islam đã trút bỏ khỏi con người những điều khoản mà chúng đã từng là gánh nặng và xiềng 
xích đối với các cộng đồng trước đây, Allah Tối Cao phán: 


{Những người mà họ đi theo vị Sứ Giả (Muhammag), vị Nabi mù chữ, vị mà họ tìm thấy Y được nhắc 
đến trong Tawrah (Kinh Cựu Ước) và Injil (Kinh Tân Ước) của họ. Y ra lệnh cho họ làm điều thiện và 
ngăn cắm họ làm điều xấu, Y cho phép họ dùng những thứ tốt lành và cắm họ dùng những thứ ô ué, 
Y trút bỏ gánh nặng và xiềng xích đang đè nặng lên họ. Vì vậy, những ai có đức tin nơi Y, ủng hộ Y, 
giúp đỡ Y và đi theo Ánh Sáng đã được ban xuống cho Y là những người thành công.} 


(chương 7 - AI-'Araf: 157). 
Bộ luật Islam thay thế tất cả các bộ luật đã được ban xuống trước đây, Allah Tối Cao phán: 


{TA (Allah) đã ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ) Kinh (Quran) bằng sự thật. Nó chứng thực lại mọi 
điều có trong Kinh Sách trước đây cũng như bảo tồn (nội dung) trong các Kinh Sách đó. Do đó, 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy phân xử (các vụ việc) giữa họ theo những điều mà Allah đã ban xuống, 
Ngươi chớ chạy theo lòng ham muốn của họ rồi ruồng bỏ chân lý đã đến với Ngươi. TA đã quy định 
cho mỗi (cộng đồng) trong các ngươi một hệ thống luật pháp và một lề lối riêng biệt. Nếu muốn, Ngài 
đã làm cho các ngươi thành một cộng đồng duy nhất, nhưng (Ngài đã không làm thế) bởi vì Ngài 
muốn thử thách các ngươi qua những điều đã ban xuống cho các ngươi. Do đó, các ngươi hãy đua 
nhau làm điều thiện tốt, (bởi lẽ rồi đây) tất cả các ngươi sẽ phải trở về trình diện Allah, rồi Ngài sẽ 
cho các ngươi biết rõ về những điều mà các ngươi từng bất đồng nhau.} 


(chương 5 —- Al-Ma-idah: 48) 


Kinh Quran cao quý chứa đựng bộ luật chứng thực lại những điều trong các thiên Kinh Sách trước, 
Nó khẳng định hoặc xoá bỏ chúng. 


27- Allah Hiển Vinh và Tối Cao không chấp 
nhận bất cứ tôn giáo nào ngoài Islam, tôn giáo 
được Thiên Sứ Muhammad mang đến, và ai 
chọn theo tôn giáo nào khác tôn giáo lslam thì 
không bao giờ được chấp nhận. 


Allah Hiển Vinh và Tối Cao không chấp nhận bắt cứ tôn giáo nào ngoài Islam, tôn giáo được Thiên 
Sứ Muhammad mang đến, và ai chọn theo tôn giáo nào khác tôn giáo Islam thì không bao giờ được 
chấp nhận.Allah Tối Cao phán:{“Ai chọn lấy một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo Islam thì việc làm 
đó của y sẽ không bao giờ được (Allah) chấp nhận và ở Đời Sau y sẽ là một trong những kẻ thua 
thiệt.”}(chương 3 — Ali Imran: 85).Và Allah Tối Cao phán:{Quả thật, tôn giáo được chấp nhận nơi 
AIlah chỉ có lslam. Những ai được ban cho Kinh Sách (Do Thái và Thiên Chúa) đã không tranh cãi 
nhau (về điều này) cho đến khi họ biết rõ sự thật (Islam được mang đến không bởi một người thuộc 
cộng đồng của họ) thì họ mới đâm ra đố ky và chia rẽ. Và ai vô đức tin nơi các lời mặc khải của Allah 
thì quả thật Allah mau chóng xét xử (họ).}(chương 3 — Ali 'Imran: 19).Đây là Islam, tôn giáo thuần tuý 
của vị Nabi Ibrahim (Abraham), Khaleel của Allah, Allah Tối Cao phán:{Chỉ người nào (bất công với 
chính bản thân mình) bởi sự ngu muội của y mới chối bỏ tôn giáo của lbrahim, bởi TA đã chọn Y (làm 
một vị lãnh đạo gương mẫu) ở đời này và ở Đời Sau chắc chắn Y sẽ thuộc hàng ngũ những người 
đức hạnh.}(chương 2 — Al-Baqarah: 130).Và Allah Tối Cao phán:{Ai tốt hơn người đã dâng trọn (cả 
thể xác lẫn tâm hồn của mình) cho Allah đồng thời là một người đức hạnh và luôn đi theo tín ngưỡng 
thuần túy của lbrahim?! Quả thật, Allah đã chọn Ibrahim làm vị Khaleel (của Ngài).}(chương 4 — An- 
Nisa: 125).Và Allah ra lệnh bảo Thiên Sứ Muhammad:{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ 
đa thần): “Quả thật, Ta được Thượng Đề của Ta hướng dẫn đến với con đường ngay chính, một tôn 
giáo đúng đắn, tín ngưỡng thuần túy của lbrahim; và (lbrahim) không phải là kẻ thờ đa 
thần.”chương 6 — Al-An'am: 161). 


Allah Tối Cao phán: 


{“Ai chọn lấy một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo Islam thì việc làm đó của y sẽ không bao giờ được 
(Allah) chấp nhận và ở Đời Sau y sẽ là một trong những kẻ thua thiệt."} 


(chương 3 - Ali 'Imran: 85). 
Và Allah Tối Cao phán: 


{Quả thật, tôn giáo được chấp nhận nơi Allah chỉ có Islam. Những ai được ban cho Kinh Sách (Do 
Thái và Thiên Chúa) đã không tranh cãi nhau (về điều này) cho đến khi họ biết rõ sự thật (Islam được 
mang đến không bởi một người thuộc cộng đồng của họ) thì họ mới đâm ra đố ky và chia rẽ. Và ai vô 
đức tin nơi các lời mặc khải của Allah thì quả thật Allah mau chóng xét xử (họ).} 


(chương 3 - Ali 'Imran: 19). 


Đây là Islam, tôn giáo thuần tuý của vị Nabi Ibrahim (Abraham), Khaleel của Allah, Allah Tối Cao 
phán: 

{Chỉ người nào (bất công với chính bản thân mình) bởi sự ngu muội của y mới chối bỏ tôn giáo của 
lbrahim, bởi TA đã chọn Y (làm một vị lãnh đạo gương mẫu) ở đời này và ở Đời Sau chắc chắn Y sẽ 
thuộc hàng ngũ những người đức hạnh.} 

(chương 2 - Al-Baqarah: 130). 

Và Allah Tối Cao phán: 

{Ai tết hơn người đã dâng trọn (cả thể xác lẫn tâm hồn của mình) cho Allah đồng thời là một người 
đức hạnh và luôn đi theo tín ngưỡng thuần túy của Ibrahim?! Quả thật, Allah đã chọn Ibrahim làm vị 
Khaleel (của Ngài).} 

(chương 4 - An-Nisa': 125). 

Và Allah ra lệnh bảo Thiên Sứ Muhammad: 


{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ đa thần): “Quả thật, Ta được Thượng Đề của Ta hướng 
dẫn đến với con đường ngay chính, một tôn giáo đúng đắn, tín ngưỡng thuần túy của lbrahim; và 
(Ibrahim) không phải là kẻ thờ đa thần."} 


(chương 6 - Al-Anam: 161). 

28- Kinh Qurˆan cao quí là Kinh Sách được 
Allah thiên khải cho Thiên Sứ Muhammad, Nó 
là lời phán của Thượng Đề của vũ trụ và vạn 
vật. Allah đã thách thức toàn thể loài người và 
loài Jinn (ma quỷ) cùng hợp sức nhau đề tạo 
ra một quyền kinh tư tượng hoặc chỉ một 
chương kinh bất kỳ, và lời thách thức này đến 
tận ngày nay vẫn chưa có đáp án. Kinh Qur°an 
cao quý giải đáp rất nhiều câu hỏi quan trọng 
của hàng triệu người đang trong hiện trạng rồi 
rắm. Kinh Qur'an cao quý vẫn được bảo tồn 


bản gốc tiếng Ả-rập cho đến ngày nay, không 
bị thêm bớt và bóp méo dù chỉ là một chữ. 
Quyền Kinh được xuất bản rộng rải khắp nơi, 
và quyên Kinh vĩ đại này là một phép màuí là 
Kinh Sách được Allah thiên khải cho Thiên Sứ 
Muhammad, Nó là lời phán của Thượng Đề của 
vũ trụ và vạn vật. Allah đã thách thức toàn thê 
loài người và loài dJinn (ma quỷ) cùng hợp sức 
nhau đề tạo ra một quyền kinh tư tượng hoặc 
chỉ một chương kinh bất kỳ, và lời thách thức 
này đến tận ngày nay vẫn chưa có đáp án. 
Kinh Qur”an cao quý giải đáp rất nhiều câu hỏi 
quan trọng của hàng triệu người đang trong 
hiện trạng rối rắm. Kinh Qur°an cao quý vẫn 
được bảo tôn bản gốc tiếng Ả-rập cho đến 
ngày nay, không bị thêm bớt và bóp méo dù 
chỉ là một chữ. Quyền Kinh được xuất bản 
rộng rải khắp nơi, và quyền Kinh vĩ đại này là 
một phép mâu kỳ diệu bởi lời xướng đọc bản 
gốc hoặc bản dịch ý nghĩa và nội dung của Nó. 
Ngoài Kinh Qur°an, đường lối Sunnah của 
Thiên Sứ Muhammagd, tiểu sử của Người, cách 
giáo dục của Người cũng được bảo tôn và 
truyền đạt rất kỹ lưỡng và chuẩn xác bởi 
những nhà học giả uy tín đáng tin cậy và cũng 
được xuất bản bằng tiếng Ả Rập mà Thiên Sứ 
dùng nói chuyện hằng ngày, và đã được biên 
dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Kinh 


Qur°an cao quý và đường lối Sunnah của Thiên 
Sứ là hai bộ nguồn luật nền tảng của một bộ 
luật Islam. Vì vậy, bộ luật Islam không được lây 
từ lời nói hay hành động của bất kỳ cá nhân 
nào, mà chỉ được lây từ lời thiên khải: đó là 
Kinh Qur?an vĩ đại và đường lối Sunnah. 


Kinh Quran cao quý là Kinh Sách bằng tiếng Ả-rập được Allah thiên khải cho Thiên Sứ Muhammad, 
một người Ả-rập, và Nó là lời phán của Thượng Đề của vũ trụ và vạn vật, Allah Tối Cao phán:{(192) 
Quả thật, Nó (Quran) đích thực được Thượng Đề của vũ trụ ban xuống.(193) Do Ruh (Đại Thiên 
Thần Jibril) đáng tin mang Nó xuống.(194) Đặt vào con tim của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) để Ngươi trở 
thành một Người cảnh báo.(195) Bằng tiếng Ả-rập rõ ràng.}(chương 26 —- Ash-Shưara: 192 — 
195).Và Allah Tối Cao phán:{Quả thật Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đã tiếp thu Quran từ Đắng Anh Minh, 
Toàn Tri.}(chương 27 — An-Naml: 6).Kinh Quran này là do Allah thiên khải, chứng thực lại những 
điều của các thiên Kinh Sách trước, Ngài phán:{Qur'an này không thể nào do ai khác ngoài Allah làm 
ra. Nó xác nhận lại những gì trước Nó và giải thích chỉ tiết về Kinh Thánh trước đây (như Tawrah, 
Injil, Zabur...), không có gì phải hoài nghi rằng Nó đến từ Đắng Chúa Tễ của vũ trụ và vạn 
vật.}(chương 10 — Yunus: 37).Kinh Quran vĩ đại rạch ròi rất nhiều vấn đề mà hai nhóm Do Thái và 
Thiên Chúa thường tranh luận nhau về tôn giáo của họ, Allah Tối Cao phán:{Kinh Quran này thực sự 
kể lại cho con cháu của Israel nhiều điều mà họ thường tranh chấp nhau trong đó.}(chương 27 — An- 
Naml: 76).Kinh Quran vĩ đại chứa đựng nhiều bằng chứng và lý lẽ dùng để lập luận trước toàn thể 
loài người về những sự thật liên quan đến Allah Hiển Vinh và Tối Cao, về tôn giáo và sự thưởng phạt 
của Ngài, Allah Tối Cao phán:{Quả thật, TA đã trình bày cho nhân loại trong Qur'an này tất cả các 
hình ảnh thí dụ, mong rằng họ biết ghi nhớ và lưu tâm.}(chương 39 — Az-Zumar: 27). .Đắng Tối Cao 
phán:{TA đã ban xuống cho Ngươi Kinh (Quran) như một lời giải thích rõ ràng cho tất cả mọi điều, 
như là một sự hướng dẫn, sự thương xót, và là nguồn báo tin vui cho những người Muslim (thần 
phục Allah).}(chương 16 — Al-Nahl: 89).Kinh Qur'an cao quý giải đáp rất nhiều câu hỏi quan trọng của 
hàng triệu người đang trong hiện trạng rối rắm. Kinh Quran cao quý giải thích rõ ràng trình tự việc 
Allah tạo hoá ra các tầng trời và trái đất, Đắng Tối Cao phán:{Lẽ nào những kẻ vô đức tin không nhận 
thấy rằng các tầng trời và trái đất quyện lại với nhau trước khi TA chẻ chúng ra làm đôi hay sao? Và 
TA đã tạo mọi sinh vật từ nước, lẽ nào chúng không tin ư?}(chương 21 — Al-Ambiya': 30).Qur'an trình 
bày về việc Allah đã tạo hoá ra con người như thế nào, Ngài phán:{Hỡi nhân loại! Nếu các ngươi 
hoài nghi về sự phục sinh thì (các ngươi hãy biết rằng) quả thật TA đã tạo hóa các ngươi từ đất bụi 
rồi từ tinh dịch rồi từ một hòn máu đặc rồi từ một miếng thịt, (sau đó TA làm cho nó) thành một cơ thể 
hoàn chỉnh hoặc không thành (sẩy thai) mục đích để TA trưng bày cho các ngươi thấy (quyền năng 
của TA). Và TA đặt trong các dạ con những gì TA muốn đến một thời hạn ấn định; sau đó TA cho các 
ngươi ra đời thành những đứa bé; rồi để các ngươi trưởng thành; và trong các ngươi có người bị cho 
chết sớm và có người được cho sống đến tuổi già không còn biết gì sau khi đã biết rất nhiều. Và 
ngươi (hỡi con người) thấy đất đai nứt nẻ chết khô nhưng khi TA ban nước mưa xuống tưới lên nó 
thì nó cựa mình sống lại và mọc lên đủ loại cây cối từng cặp.}(chương 22 - Al-Hajj: 5). Và con người 
sẽ đi về đâu, sự thưởng phạt dành cho người ngoan đạo và tội lỗi ra sao sau khi kết thúc cuộc sống 
trên cõi đời này đã được đề cập các bằng chứng cho vấn đề này ở đoạn 20. Phải chăng sự tồn tại 
của con người là ngẫu nhiên hay vì mục đích cao quý nào đó?Allah Đắng Tối Cao phán:{Lẽ nào 
chúng không quan sát thấy sự thống trị trời đất và mọi thứ mà Allah đã tạo ra? Có thể tuổi thọ của họ 
đã sắp kết thúc. Thế còn lời nói nào ngoài (Quran) mà họ sẽ tin đây!}(chương 7 — Al-'Araf: 185).Và 
Đáng Tối Cao phán:{“Có phải các ngươi nghĩ rằng TA đã tạo hóa các ngươi là để vui chơi vô ích và 
rằng các ngươi sẽ không quay trở lại trình diện TA chăng?”chương 23 — Al-Mưminun: 115).Kinh 
Quran cao quý vẫn được bảo tồn bản gốc tiếng Ả-rập như đã được ban xuống, cho đến ngày nay, 
Allah Tối Cao phán:{Thật vậy, chính TA đã ban Thông Điệp Nhắc Nhở (Qur'an) xuống và chính TA sẽ 
bảo quản Nó.}(chương 9 — Al-Hijr: 9).Kinh Quran vẫn còn nguyên bản không bị thêm bớt dù chỉ là 
một chữ, trong Nó tuyệt đối không tồn sự đối lập hoặc thiếu sót hoặc thay đổi, Allah Tối Cao 


phán:{Tại sao họ không chịu nghiền ngẫm về Quran? Nếu như Nó đến từ một ai khác ngoài Allah thì 
chắc chắn họ đã tìm thấy trong đó rất nhiều điều mâu thuẫn, đối lập nhau.}(chương 4 — An-Nisa:: 
82).Kinh Quran được xuất bản rộng rải khắp nơi, và quyển Kinh vĩ đại này là một phép mầu kỳ diệu 
bởi lời xướng đọc bản gốc hoặc bản dịch ý nghĩa và nội dung của Nó. Ngoài Kinh Quran, đường lối 
Sunnah của Thiên Sứ Muhammad, tiểu sử của Người, cách giáo dục của Người cũng được bảo tồn 
và truyền đạt rất kỹ lưỡng và chuẩn xác bởi những nhà học giả uy tín đáng tin cậy và cũng được xuất 
bản bằng tiếng Ả-rập mà Thiên Sứ dùng để nói chuyện hàng ngày và đã được biên dịch ra nhiều 
ngôn ngữ khác nhau. Kinh Quran cao quý và đường lối Sunnah của Thiên Sứ là hai bộ nguồn luật 
nền tảng của bộ luật Islam. Vì vậy, bộ luật Islam không được lấy từ lời nói hay hành động của bất kỳ 
cá nhân nào, mà chỉ được lấy từ lời thiên khải: đó là Kinh Qur an vĩ đại và đường lối Sunnah. Allah 
Tối Cao phán về Kinh Quran:{(41) Quả thật, những kẻ phủ nhận Lời Nhắc Nhở (Quran) khi Nó đến 
với chúng (thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt vào Ngày Phán Xét). Quả thật, (Quran) là một Kinh Sách 
rất đỗi quyền năng (dưới sự bảo vệ của Allah). (42) Không một điều ngụy tạo nào có thể xâm nhập 
vào Nó dù từ đằng trước hay đằng sau. Bởi vì Nó do Đắng Chí Minh, Đắng Đáng Ca Tụng ban 
xuống.}(chương 41 — Fussilat: 41, 42)Và Đáng Tối Cao phán về đường lối Sunnah và khẳng định đấy 
cũng là lời thiên khải từ Allah:{Những gì Sứ Giả (Muhammad) mang đến cho các ngươi thì các ngươi 
hãy nhận lấy nó; và những gì Y cắm các ngươi thì các ngươi hãy dừng lại. Các ngươi hãy sợ Allah, 
bởi quả thật, Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt.}(chương 59 — Al-Hashr: 7). 


{(192) Quả thật, Nó (Qur an) đích thực được Thượng Đề của vũ trụ ban xuống. 

(193) Do Ruh (Đại Thiên Thần Jibril) đáng tin mang Nó xuống. 

(194) Đặt vào con tim của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) để Ngươi trở thành một Người cảnh báo. 
(195) Bằng tiếng Ả-rập rõ ràng.} 

(chương 26 —- Ash-Shư'ara': 192 — 195). 

Và Allah Tối Cao phán: 

{Quả thật Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đã tiếp thu Qur an từ Đắng Anh Minh, Toàn Tri.} 

(chương 27 — An-Nami: 6). 


Kinh Quran này là do Allah thiên khải, chứng thực lại những điều của các thiên Kinh Sách trước, 
Ngài phán: 


{Quran này không thể nào do ai khác ngoài Allah làm ra. Nó xác nhận lại những gì trước Nó và giải 
thích chỉ tiết về Kinh Thánh trước đây (như Tawrah, Injil, Zabur...), không có gì phải hoài nghi rằng 
Nó đến từ Đáng Chúa Tể của vũ trụ và vạn vật.} 


(chương 10 — Yunus: 37). 


Kinh Qur'an vĩ đại rạch ròi rất nhiều vấn đề mà hai nhóm Do Thái và Thiên Chúa thường tranh luận 
nhau về tôn giáo của họ, Allah Tôi Cao phán: 


{Kinh Quran này thực sự kể lại cho con cháu của Israel nhiều điều mà họ thường tranh chấp nhau 
trong đó.} 


(chương 27 — An-Nami: 76). 


Kinh Qur'an vĩ đại chứa đựng nhiều bằng chứng và lý lẽ dùng để lập luận trước toàn thể loài người 
về những sự thật liên quan đến Allah Hiển Vinh và Tối Cao, về tôn giáo và sự thưởng phạt của Ngài, 
Allah Tối Cao phán: 


{Quả thật, TA đã trình bày cho nhân loại trong Quran này tất cả các hình ảnh thí dụ, mong rằng họ 
biết ghi nhớ và lưu tâm.} 


(chương 39 — Az-Zumar: 27). 


Đắng Tối Cao phán: 


{TA đã ban xuống cho Ngươi Kinh (Quran) như một lời giải thích rõ ràng cho tất cả mọi điều, như là 
một sự hướng dẫn, sự thương xót, và là nguồn báo tin vui cho những người Muslim (thần phục 
AIlah).} 


(chương 16 —- Al-Nahl: 89). 


Kinh Quran cao quý giải đáp rất nhiều câu hỏi quan trọng của hàng triệu người đang trong hiện trạng 
rỗi răm. Kinh Quran cao quý giải thích rõ ràng trình tự việc Allah tạo hoá ra các tâng trời và trái đât, 
Đắng Tối Cao phán: 


{Lẽ nào những kẻ vô đức tin không nhận thấy rằng các tầng trời và trái đất quyện lại với nhau trước 
khi TA chẻ chúng ra làm đôi hay sao? Và TA đã tạo mọi sinh vật từ nước, lẽ nào chúng không tin ư?} 
(chương 21 — Al-Ambiya': 30). 

Qur'an trình bày về việc Allah đã tạo hoá ra con người như thế nào, Ngài phán: 

{Hỡi nhân loại! Nếu các ngươi hoài nghi về sự phục sinh thì (các ngươi hãy biết rằng) quả thật TA đã 
tạo hóa các ngươi từ đất bụi rồi từ tinh dịch rồi từ một hòn máu đặc rồi từ một miếng thịt, (sau đó TA 
làm cho nó) thành một cơ thể hoàn chỉnh hoặc không thành (sẩy thai) mục đích để TA trưng bày cho 
các ngươi thấy (quyền năng của TA). Và TA đặt trong các dạ con những gì TA muốn đến một thời 
hạn ấn định; sau đó TA cho các ngươi ra đời thành những đứa bé; rồi để các ngươi trưởng thành; và 
trong các ngươi có người bị cho chêt sớm và có người được cho sông đên tuôi già không còn biết gì 
sau khi đã biết rất nhiều. Và ngươi (hỡi con người) thấy đất đai nứt nẻ chết khô nhưng khi TA ban 
nước mưa xuống tưới lên nó thì nó cựa mình sống lại và mọc lên đủ loại cây cối từng cặp.} 

(chương 22 - Al-Haij: 5). Và con người sẽ đi về đâu, sự thưởng phạt dành cho người ngoan đạo và 
tội lỗi ra sao sau khi kết thúc cuộc sống trên cõi đời này đã được đề cập các bằng chứng cho vấn đề 
này ở đoạn 20. Phải chăng sự tồn tại của con người là ngẫu nhiên hay vì mục đích cao quý nào đó? 


Allah Đắng Tối Cao phán: 


{Lẽ nào chúng không quan sát thấy sự thống trị trời đất và mọi thứ mà Allah đã tạo ra? Có thể tuổi 
thọ của họ đã sắp kết thúc. Thế còn lời nói nào ngoài (Quran) mà họ sẽ tin đây!} 


(chương 7 - AI-'Araf: 185). 
Và Đắng Tối Cao phán: 


{*Có phải các ngươi nghĩ rằng TA đã tạo hóa các ngươi là để vui chơi vô ích và rằng các ngươi sẽ 
không quay trở lại trình diện TA chăng?”} 


(chương 23 — Al-Mu minun: 115). 


Kinh Quran cao quý vẫn được bảo tồn bản gốc tiếng Ả-rập như đã được ban xuống, cho đến ngày 
nay, Allah Tối Cao phán: 


{Thật vậy, chính TA đã ban Thông Điệp Nhắc Nhở (Qur an) xuống và chính TA sẽ bảo quản Nó.} 
(chương 9 - AI-Hijr: 9). 


Kinh Quran vẫn còn nguyên bản không bị thêm bớt dù chỉ là một chữ, trong Nó tuyệt đối không tồn 
sự đối lập hoặc thiếu sót hoặc thay đổi, Allah Tối Cao phán: 


{Tại sao họ không chịu nghiền ngẫm về Quran? Nếu như Nó đến từ một ai khác ngoài Allah thì chắc 
chắn họ đã tìm thấy trong đó rất nhiều điều mâu thuẫn, đối lập nhau.} 


(chương 4 — An-Nisa': 82). 


Kinh Quran được xuất bản rộng rải khắp nơi, và quyển Kinh vĩ đại này là một phép mầu kỳ diệu bởi 
lời xướng đọc bản gốc hoặc bản dịch ý nghĩa và nội dung của Nó. Ngoài Kinh Quran, đường lối 
Sunnah của Thiên Sứ Muhammad, tiểu sử của Người, cách giáo dục của Người cũng được bảo tồn 
và truyền đạt rất kỹ lưỡng và chuẩn xác bởi những nhà học giả uy tín đáng tin cậy và cũng được xuất 
bản bằng tiếng Ả-rập mà Thiên Sứ dùng để nói chuyện hàng ngày và đã được biên dịch ra nhiều 


ngôn ngữ khác nhau. Kinh Quran cao quý và đường lối Sunnah của Thiên Sứ là hai bộ nguồn luật 
nền tảng của bộ luật Islam. Vì vậy, bộ luật Islam không được lấy từ lời nói hay hành động của bất kỳ 
cá nhân nào, mà chỉ được lấy từ lời thiên khải: đó là Kinh Quran vĩ đại và đường lối Sunnah. Allah 
Tối Cao phán về Kinh Qur an: 


{(41) Quả thật, những kẻ phủ nhận Lời Nhắc Nhở (Quran) khi Nó đến với chúng (thì chắc chắn sẽ bị 
trừng phạt vào Ngày Phán Xét). Quả thật, (Qur'an) là một Kinh Sách rất đỗi quyền năng (dưới sự bảo 
vệ của Allah). (42) Không một điều ngụy tạo nào có thể xâm nhập vào Nó dù từ đằng trước hay đằng 
sau. Bởi vì Nó do Đắng Chí Minh, Đắng Đáng Ca Tụng ban xuống.} 


(chương 41 — Fussilat: 41, 42) 
Và Đắng Tối Cao phán về đường lối Sunnah và khẳng định đấy cũng là lời thiên khải từ Allah: 


{Những gì Sứ Giả (Muhammad) mang đến cho các ngươi thì các ngươi hãy nhận lấy nó; và những gì 
Y cắm các ngươi thì các ngươi hãy dừng lại. Các ngươi hãy sợ Allah, bởi quả thật, Allah rất nghiêm 
khắc trong việc trừng phạt.} 


(chương 59 —- Al-Hashr: 7). 


z 
" 


29- Islam ban sắc lệnh phải hiếu thảo với cha 
mẹ cho dù cả hai là người ngoại đạo, và đây là 
di ngôn dành cho con cái. 


Islam ban sắc lệnh phải hiếu thảo với cha mẹ cho dù cả hai là người ngoại đạo, Allah Tối Cao 
phán:{Và Thượng Đế của Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) sắc lệnh cho các ngươi phải thờ phượng 
duy nhất một mình Ngài và phải đối xử tử tế với cha mẹ. Nếu một trong hai người họ hoặc cả hai 
sống chung với các ngươi đến tuổi già thì các ngươi chớ buông tiếng 'uf (âm thanh biểu hiện sự bắt 
kính) với hai người họ, và chớ xua đuổi hai người họ, mà các ngươi phải ăn nói với hai người họ 
bằng lời lẽ đầy tôn kính.}(chương 17 — Al-Isra': 23).Allah Tối Cao phán:{TA (Allah) đã truyền lệnh cho 
con người phải hiếu thảo với cha mẹ. Mẹ của y đã cưu mang y từ đau yếu này chồng lên đau yếu 
khác và cho y bú sữa và dứt sữa y trong thời gian hai năm. Do đó, (hỡi con người,) ngươi hãy tạ ơn 
TA và biết ơn cha mẹ của ngươi, bởi chắc chắn ngươi sẽ trở về trình diện TA.}(chương 31 — 
Luqman: 14)Và Allah Tối Cao phán:{TA (Allah) đã truyền lệnh cho con người phải hiếu thảo và tử tế 
với cha mẹ của mình. Mẹ của y đã mang thai y nặng nhọc và hạ sinh y trong đau đớn; thời gian mang 
thai và dứt sữa y là ba mươi tháng. Đến khi y trưởng thành và được bốn mươi tuổi, y cầu nguyện: 
“Lạy Thượng Đề của bề tôi! Xin Ngài phù hộ bề tôi biết ơn về các Ân Huệ mà Ngài đã ban cho bề tôi 
và cho cha mẹ của bề tôi, xin Ngài phù hộ bề tôi làm điều thiện tốt được Ngài hài lòng, và xin Ngài cải 
thiện con cháu của bề tôi. Quả thật, bề tôi quay về sám hối với Ngài và bê tôi xin làm một người 
Muslim (thần phục Ngài).”"}(chương 46 — Al-Ahqaf: 15).Ông Abu Huroiroh thuật lại: Có một người đàn 
ông đến hỏi Thiên Sứ của Allah: “Thưa Thiên Sứ của Allah, trong thiên hạ ai là người xứng đáng cho 
tôi đối xử tử tế nhất?” Thiên Sứ đáp: “Mẹ của anh.” Ông hỏi tiếp: “Kế đến là ai?” Thiên Sứ đáp: “Kế 
đến là mẹ của anh.” Ông lại hỏi tiếp: “Kế đến là ai?” Thiên Sứ đáp: “Kế đến vẫn là mẹ của anh.” “Kế 
đến là ai?” Người đàn ông hỏi tiếp. Thiên Sứ đáp: “Kế đến là cha của anh.”Sahih MuslimVà hiếu thảo 
là di ngôn dành cho con cái dẫu cho cha mẹ là Muaslim hay không phải là người Muslim,Bà Asma' bint 
Abu Bakr thuật lại: Mẹ tôi, một người phụ nữ đa thần cùng con của bà đến thăm tôi giữa lúc phe 
Quraish và Nabi có hiệp ước. Tôi đã hỏi Nabi: “Mẹ tôi đã đến và rất muốn vào thăm tôi, vậy tôi có 
được phép tiếp đón bà không?” Người đáp: “Có, hãy tiếp đón mẹ đi.”Sahih Al-Bukhari. Tuy nhiên, nếu 
con cái bị cha mẹ là người ngoại đạo tìm mọi cách lôi kéo rời bỏ Islam thì Islam cám con cái nghe 
theo lời cha mẹ trong trường hợp này, mà phải giữ vững đức tin nơi Allah, song, trách nhiệm con cái 
vẫn phải đối xử tốt và hiếu thảo với họ, Allah Tối Cao phán:{Nếu cha mẹ của ngươi đấu tranh bắt 
ngươi làm điều Shirk với TA với những gì mà ngươi không biết thì ngươi chớ nghe theo hai người 
họ, tuy nhiên, ngươi vẫn phải ăn ở tử tế với họ ở đời này. Ngươi hãy đi theo đường lối của những ai 
quay về với TA. Rồi đây, tất cả các ngươi đều quay về trình diện TA, và TA sẽ cho các ngươi biết mọi 
việc các ngươi đã từng làm.}(chương 31 — Luqman: 15).|slam không cắm tín đồ Muslim cư xử tốt đẹp 
với bà con láng giềng hoặc ai khác là người đa thần miễn sao họ không thuộc tốp người gây chiến 
với nó, Allah Tối Cao phán:{Allah không cắm các ngươi đối xử tử tế và công bằng với những người 


không chống lại các ngươi vì tôn giáo cũng như không trục xuất các ngươi khỏi nhà cửa của các 
ngươi. Quả thật, Allah yêu thương những người công bằng chính trực.}(chương 60 — Al-Mumtahinah: 
8).Islam ra lệnh cho cha mẹ phải giáo dục con cái theo khuôn khổ Islam, điều đầu tiên cần giáo dục 
con cái là về nghĩa vụ của chúng đối với Thượng Đề của chúng, giống như Thiên Sứ đã dạy con trai 
của người bác là “Abdullah bin 'Abbas cầu xin Allah hài lòng về hai người họ:“Này cậu bé hoặc này 
chàng trai nhỏ, cậu có muốn Ta dạy cậu một vài điều sẽ được Allah ban hữu ích cho cậu bởi chúng?” 
Ibnu Abbas đáp: “Dạ, tôi muốn.” Thiên Sứ nói: “Cậu hãy bảo vệ Allah, Ngài sẽ bảo vệ cậu; cậu hãy 
bảo vệ Allah, cậu sẽ thấy Ngài trước mặt cậu; cậu biết đến Ngài trong phồn thịnh, Ngài sẽ biết cậu 
trong khó khăn; khi cậu muốn cầu xin, hãy cầu xin Allah; khi cậu cần cứu giúp, hãy cầu cứu 
Allah.“Ahmad, số 4/287.AIlah ra lệnh cho cha mẹ phải giáo dục con cái điều mang lại lợi ích cho 
chúng cả về tôn giáo và cuộc sống, Đáng Tối Cao phán:{Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy 
bảo vệ bản thân và gia đình khỏi Hỏa Ngục, nơi mà chất đốt của nó là con người và đá, được những 
vị Thiên Thần lạnh lùng và nghiêm nghị cai quản. Họ không trái lệnh Allah bất cứ điều gì, họ chỉ biết 
thi hành đúng theo lệnh (của Ngài).}(chương 66 — At-Tahrim: 6).Ông “Aly nói về câu Kinh:{Các ngươi 
hãy bảo vệ bản thân và gia đình khỏi Hỏa Ngục}“nghĩa là rèn luyện và dạy dỗ chúng.”Nabi #š ra lệnh 
cho các bậc làm cha phải giáo dục con cái về lễ nguyện Salah, rèn luyện chúng duy trì nó, Người 
nói:“Các ngươi hãy sai bảo con cái của các ngươi lễ nguyện Salah khi chúng đã được bảy tuổi.”Abu 
Dawood.Thiên Sứ của Allah * nói:“Tất cả các người là người quản giáo và tất cả các ngươi phải chịu 
trách nhiệm cho việc quản giáo đó của mình. Người lãnh đạo là người quản giáo và chịu trách nhiệm 
với việc quản giáo của y. Người đàn ông là người quản giáo trong gia đình y và y phải chịu trách 
nhiệm với việc quản giáo đó của y. Người phụ nữ là người quản giáo trong nhà chồng của cô ta và 
cô ta phải chịu trách nhiệm cho việc quản giáo của cô ta. Người nô lệ là người quản giáo tài sản của 
chủ và y phải chịu trách nhiệm cho việc quản giáo đó của y. Tóm lại, tất cả các người là người quản 
giáo và tất cả các ngươi phải chịu trách nhiệm cho việc quản giáo đó của mình.”Sahih lbnu Hibban, 
số 4490.Islam ra lệnh bảo người cha phải cấp dưỡng cho con cái và gia đình như đã được đề cập 
trong đoạn 18 ở trên. Hơn nữa, Thiên Sứ còn trình bày rõ ràng ân phước về việc cấp dưỡng cho con 
cái, Người nói:“Đồng tiền tốt nhất để người đàn ông tiêu tốn là đồng tiền cấp dưỡng cho gia đình 
mình, đồng tiền cấp dưỡng cho chiến mã vì chính nghĩa của Allah, đồng tiền cấp dưỡng cho những 
người tham gia vì chính nghĩa của Allah.” Ông Abu Gilabah nhận xét: “Người đã bắt đầu với người 
thân trong gia đình trước tiên" và sau đó ông nói: "Có người đàn ông nào được ân phước vĩ đại hơn 
người đàn ông cấp dưỡng cho con cái thơ dại, vợi sự cấp dưỡng đó Allah sẽ phù hộ chúng hoặc 
Allah mang lại lợi ích cho chúng và làm cho chúng giàu có.”Sahih Muslim, số 994. 


{Và Thượng Đề của Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) sắc lệnh cho các ngươi phải thờ phượng duy 
nhất một mình Ngài và phải đối xử tử tế với cha mẹ. Nếu một trong hai người họ hoặc cả hai sống 
chung với các ngươi đến tuổi già thì các ngươi chớ buông tiếng 'uf' (âm thanh biểu hiện sự bắt kính) 
với hai người họ, và chớ xua đuổi hai người họ, mà các ngươi phải ăn nói với hai người họ bằng lời 
lẽ đầy tôn kính.} 


(chương 17 — Al-Isra': 23). 
Allah Tối Cao phán: 


{TA (Allah) đã truyền lệnh cho con người phải hiếu thảo với cha mẹ. Mẹ của y đã cưu mang y từ đau 
yếu này chồng lên đau yếu khác và cho y bú sữa và dứt sữa y trong thời gian hai năm. Do đó, (hỡi 
con người,) ngươi hãy tạ ơn TA và biết ơn cha mẹ của ngươi, bởi chắc chắn ngươi sẽ trở về trình 
diện TA.} 


(chương 31 — Luqman: 14) 
Và Allah Tối Cao phán: 


{TA (Allah) đã truyền lệnh cho con người phải hiếu thảo và tử tế với cha mẹ của mình. Mẹ của y đã 
mang thai y nặng nhọc và hạ sinh y trong đau đớn; thời gian mang thai và dứt sữa y là ba mươi 
tháng. Đến khi y trưởng thành và được bốn mươi tuổi, y cầu nguyện: “Lạy Thượng Đề của bề tôi! Xin 
Ngài phù hộ bề tôi biết ơn về các Ân Huệ mà Ngài đã ban cho bề tôi và cho cha mẹ của bề tôi, xin 
Ngài phù hộ bề tôi làm điều thiện tốt được Ngài hài lòng, và xin Ngài cải thiện con cháu của bề tôi. 
Quả thật, bề tôi quay về sám hối với Ngài và bê tôi xin làm một người Muslim (thần phục Ngài).”} 


(chương 46 — Al-Ahgaf: 15). 


Ông Abu Huroiroh thuật lại: Có một người đàn ông đến hỏi Thiên Sứ của Allah: “Thưa Thiên Sứ của 
Allah, trong thiên hạ ai là người xứng đáng cho tôi đối xử tử tế nhất?” Thiên Sứ đáp: “Mẹ của anh.” 
Ông hỏi tiếp: “Kế đến là ai?” Thiên Sứ đáp: “Kế đến là mẹ của anh.” Ông lại hỏi tiếp: “Kế đến là ai?” 
Thiên Sứ đáp: “Kế đến vẫn là mẹ của anh.” “Kế đến là ai?” Người đàn ông hỏi tiếp. Thiên Sứ đáp: 
“Kế đến là cha của anh.” 

Sahih Muslim 

Và hiếu thảo là di ngôn dành cho con cái dẫu cho cha mẹ là Muslim hay không phải là người Muslim, 

Bà Asma' bint Abu Bakr thuật lại: Mẹ tôi, một người phụ nữ đa thần cùng con của bà đến thăm tôi 
giữa lúc phe Quraish và Nabi có hiệp ước. Tôi đã hỏi Nabi: “Mẹ tôi đã đến và rât muôn vào thăm tôi, 
vậy tôi có được phép tiêp đón bà không?” Người đáp: “Có, hãy tiêp đón mẹ đi.” 

Sahih Al-Bukhairi. 


Tuy nhiên, nếu con cái bị cha mẹ là người ngoại đạo tìm mọi cách lôi kéo rời bỏ Islam thì Islam cấm 
con cái nghe theo lời cha mẹ trong trường hợp này, mà phải giữ vững đức tin nơi Allah, song, trách 
nhiệm con cái vẫn phải đối xử tốt và hiếu thảo với họ, Allah Tối Cao phán: 

{Nếu cha mẹ của ngươi đấu tranh bắt ngươi làm điều Shirk với TA với những gì mà ngươi không biết 
thì ngươi chớ nghe theo hai người họ, tuy nhiên, ngươi vẫn phải ăn ở tử tế với họ ở đời này. Ngươi 
hãy đi theo đường lối của những ai quay về với TA. Rồi đây, tất cả các ngươi đều quay về trình diện 
TA, và TA sẽ cho các ngươi biết mọi việc các ngươi đã từng làm.} 

(chương 31 — Luqman: 15). 


Islam không cắm tín đồ Muslim cư xử tốt đẹp với bà con láng giềng hoặc ai khác là người đa thần 
miễn sao họ không thuộc tốp người gây chiến với nó, Allah Tối Cao phán: 

{Allah không cắm các ngươi đối xử tử tế và công bằng với những người không chống lại các ngươi vì 
tôn giáo cũng như không trục xuất các ngươi khỏi nhà cửa của các ngươi. Quả thật, Allah yêu 
thương những người công băng chính trực.} 

(chương 60 - Al-Mumtahinah: 8). 

Islam ra lệnh cho cha mẹ phải giáo dục con cái theo khuôn khổ Islam, điều đầu tiên cần giáo dục con 
cái là về nghĩa vụ của chúng đối với Thượng Đề của chúng, giống như Thiên Sứ đã dạy con trai của 
người bác là 'Abdullah bin 'Abbas cầu xin Allah hài lòng về hai người họ: 

“Này cậu bé hoặc này chàng trai nhỏ, cậu có muốn Ta dạy cậu một vài điều sẽ được Allah ban hữu 
ích cho cậu bởi chúng?” lbnu Abbas đáp: “Dạ, tôi muôn.” Thiên Sứ nói: “Cậu hãy bảo vệ Allah, Ngài 
sẽ bảo vệ cậu; cậu hãy bảo vệ Allah, cậu sẽ thây Ngài trước mặt cậu; cậu biết đên Ngài trong phôn 
thịnh, Ngài sẽ biết cậu trong khó khăn; khi cậu muốn cầu xin, hãy cầu xin Allah; khi cậu cần cứu giúp, 
hãy cầu cứu Allah.” 

Ahmad, số 4/287. 


Allah ra lệnh cho cha mẹ phải giáo dục con cái điều mang lại lợi ích cho chúng cả về tôn giáo và cuộc 
sống, Đáng Tối Cao phán: 


(Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy bảo vệ bản thân và gia đình khỏi Hỏa Ngục, nơi mà 
chất đốt của nó là con người và đá, được những vị Thiên Thần lạnh lùng và nghiêm nghị cai quản. 
Họ không trái lệnh Allah bát cứ điều gì, họ chỉ biết thi hành đúng theo lệnh (của Ngài).} 


(chương 66 — At-Tahrim: 6). 
Ông “Aly nói về câu Kinh: 
{Các ngươi hãy bảo vệ bản thân và gia đình khỏi Hỏa Ngục} 


“nghĩa là rèn luyện và dạy dỗ chúng.” 


Nabi 3# ra lệnh cho các bậc làm cha phải giáo dục con cái về lễ nguyện Salah, rèn luyện chúng duy trì 
nó, Người nói: 


“Các ngươi hãy sai bảo con cái của các ngươi lễ nguyện Salah khi chúng đã được bảy tuổi.” 
Abu Dawood. 
Thiên Sứ của Allah nói: 


“Tất cả các người là người quản giáo và tất cả các ngươi phải chịu trách nhiệm cho việc quản giáo 
đó của mình. Người lãnh đạo là người quản giáo và chịu trách nhiệm với việc quản giáo của y. Người 
đàn ông là người quản giáo trong gia đình y và y phải chịu trách nhiệm với việc quản giáo đó của y. 
Người phụ nữ là người quản giáo trong nhà chồng của cô ta và cô ta phải chịu trách nhiệm cho việc 
quản giáo của cô ta. Người nô lệ là người quản giáo tài sản của chủ và y phải chịu trách nhiệm cho 
việc quản giáo đó của y. Tóm lại, tất cả các người là người quản giáo và tất cả các ngươi phải chịu 
trách nhiệm cho việc quản giáo đó của mình.” 


Sahih Ibnu Hibban, số 4490. 


Islam ra lệnh bảo người cha phải cấp dưỡng cho con cái và gia đình như đã được đề cập trong đoạn 
18 ở trên. Hơn nữa, Thiên Sứ còn trình bày rõ ràng ân phước về việc câp dưỡng cho con cái, Người 
nói: 


“Đồng tiền tốt nhất để người đàn ông tiêu tốn là đồng tiền cấp dưỡng cho gia đình mình, đồng tiền 
cấp dưỡng cho chiến mã vì chính nghĩa của Allah, đồng tiền cấp dưỡng cho những người tham gia vì 
chính nghĩa của Allah.” Ông Abu Oilabah nhận xét: “Người đã bắt đầu với người thân trong gia đình 
trước tiên" và sau đó ông nói: "Có người đàn ông nào được ân phước vĩ đại hơn người đàn ông cấp 
dưỡng cho con cái thơ dại, vợi sự cấp dưỡng đó Allah sẽ phù hộ chúng hoặc Allah mang lại lợi ích 
cho chúng và làm cho chúng giàu có.” 


Sahih Muslim, số 994. 

30- lslam ra lệnh phải công bằng cả trong lời 
nói và hành động, kê cả đôi với kẻ thu. 

Allah Hiễn Vinh và Tối Cao tự nhận Ngài là Đắng Công Bằng trong hành động và quản lý của Ngài 
trước đám bày tôi của Ngài. Ngài luôn ở trên con đường ngay thẳng trong những điều Ngài ra lệnh, 
trong những điều Ngài cắm đoán, trong việc tạo hoá và trong việc an bày của Ngài, Ngài phán:{Allah 
đã chứng nhận không có Thượng Đề (đích thực) nào khác ngoài Ngài, các Thiên Thần và những 
người hiểu biết đang duy trì nền công lý cũng chứng nhận (như thế). Quả thật, không có Thượng Đế 
nào khác ngoài Ngài, Đắng Toàn Năng, Đáng Sáng Suốt.}(chương 3 — Ali 'Imran: 18).Allah ra lệnh 
bảo phải công bằng, Ngài phán:{Thượng Đề của Ta chỉ sai bảo toàn điều công lý.(chương 7 - AI- 
'Araf: 29).Tất cả các vị Thiên Sứ và Nabi đều mang đến điều công lý, Allah Tối Cao phán:{Quả thật, 
TA đã gửi các Sứ Giả của TA đến với những bằng chứng rõ rệt và TA đã ban xuống cùng với Họ 
những Kinh Sách và Chiếc Cân (công lý) để cho nhân loại dựa theo đó mà duy trì sự công 
bằng.}(chương 57 — Al-Hadid: 25).Cán cân là lẽ công bằng trong lời nói và hành động.Islam ra lệnh 
bảo phải luôn là người công bằng trong lời nói và hành động, kể cả đối với kẻ thù, Allah Tối Cao 
phán:{Hði những người có đức tin, các ngươi hãy hiên ngang đứng lên bênh vực công lý như là 
những nhân chứng của Allah, cho dù điều đó có thể chống lại bản thân các ngươi hoặc chống lại cha 
mẹ và bà con ruột thịt của các ngươi. Dù (ai đó) giàu hay nghèo thì (các ngươi cũng đừng quan tâm) 
bởi Allah quan tâm đến hai người đó nhiều hơn các ngươi.(15) Cho nên, các ngươi chớ đừng chiều 
theo dục vọng của các ngươi để rồi các ngươi rời xa công lý. Nếu các ngươi làm trái hoặc ngoảnh 
mặt với (sự thật) thì (các ngươi hãy biết rằng) quả thật Allah thông toàn mọi điều các ngươi 
làm.}(chương 4 — An-Nisa': 135).Allah Tối Cao phán:{Các ngươi chớ đừng vì việc bị nhóm người nào 
đó ngăn cản các ngươi đến Masjid Al-Haram khiến các ngươi có hành động phạm giới. Các ngươi 
hãy giúp nhau làm điều đạo đức và Taqwa (ngay chính, sợ Allah) và chớ tiếp tay nhau làm điều tội lỗi 
và gây hận thù. Các ngươi hãy kính sợ Allah, quả thật Allah thực sự nghiêm khắc trong việc trừng 
phạt.}(chương 5 — Al-Ma-idah: 2).Và Allah Tối Cao phán:{Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy 
là những người đứng lên làm những nhân chứng cho Allah một cách công bằng. Các ngươi chớ 


đừng để cho lòng hận thù đối với một đám người nào đó khiến các ngươi hành động bất công, các 
ngươi hãy công bằng vô tư, điều đó gần với sự ngoan đạo nhát.}(chương 5 — Al-Ma-idah: 8).Bạn có 
từng thấy lẽ công bằng này trong pháp luật ngày nay hoặc trong tôn giáo nào đó giống như việc lslam 
ra lệnh tín đồ phải luôn làm chứng theo sự thật và luôn nói lời trung thực kể cả phải chống lại bản 
thân, cha mẹ, họ hàng; và Islam còn ra lệnh phải công bằng với cả bạn và địch?Nabi # ra lệnh bảo 
phải luôn công bằng giữa con cáiÔng 'Amir thuật lại: Tôi nghe được An-Nưman bin Bashir lúc ông 
đang ở trên bục giảng, nói: Cha tôi đã cho tôi phần quà. Lúc đó bà 'Amrah bint Rawahah nói: Tôi 
không chấp nhận cho đến khi Thiên Sứ của Allah làm chứng cho điều đó. Rồi ông đến gặp Thiên Sứ 
của Allah trình bày: Quả thật, tôi đã cho con trai tôi với 'Amrah bint Rawahah một phần quà thì vợ tôi 
bảo tôi nhờ Thiên Sứ làm chứng cho. Thiên Sứ của Allah hỏi: “Vậy, anh có cho các đứa con còn lại 
giống như vậy không?” Ông đáp: Thưa, không. Thiên Sứ bảo: “Các ngươi hãy kính sợ Allah, hãy 
công bằng giữa con cái của các ngươi.” Thế là người đàn ông đã lấy lại phần quà.Sahih Al-Bukhari, 
2587. 


{Allah đã chứng nhận không có Thượng Đề (đích thực) nào khác ngoài Ngài, các Thiên Thần và 
những người hiểu biết đang duy trì nền công lý cũng chứng nhận (như thế). Quả thật, không có 
Thượng Đề nào khác ngoài Ngài, Đắng Toàn Năng, Đáng Sáng Suốt.} 


(chương 3 - Ali 'Imran: 18). 

Allah ra lệnh bảo phải công bằng, Ngài phán: 

{Thượng Đề của Ta chỉ sai bảo toàn điều công lý.} 

(chương 7 — Al-“Araf: 29). 

Tất cả các vị Thiên Sứ và Nabi đều mang đến điều công lý, Allah Tối Cao phán: 


{Quả thật, TA đã gửi các Sứ Giả của TA đến với những bằng chứng rõ rệt và TA đã ban xuống cùng 
với Họ những Kinh Sách và Chiếc Cân (công lý) để cho nhân loại dựa theo đó mà duy trì sự công 
bằng.} 


(chương 57 —- Al-Hadid: 25). 
Cán cân là lẽ công bằng trong lời nói và hành động. 


Islam ra lệnh bảo phải luôn là người công bằng trong lời nói và hành động, kể cả đối với kẻ thù, Allah 
Tôi Cao phán: 


{Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy hiên ngang đứng lên bênh vực công lý như là những 
nhân chứng của Allah, cho dù điều đó có thể chống lại bản thân các ngươi hoặc chống lại cha mẹ và 
bà con ruột thịt của các ngươi. Dù (ai đó) giàu hay nghèo thì (các ngươi cũng đừng quan tâm) bởi 
Allah quan tâm đến hai người đó nhiều hơn các ngươïi.(15) Cho nên, các ngươi chớ đừng chiều theo 
dục vọng của các ngươi để rồi các ngươi rời xa công lý. Nếu các ngươi làm trái hoặc ngoảnh mặt với 
(sự thật) thì (các ngươi hãy biết rằng) quả thật Allah thông toàn mọi điều các ngươi làm.} 


(chương 4 —- An-Nisa': 135). 
Allah Tối Cao phán: 


{Các ngươi chớ đừng vì việc bị nhóm người nào đó ngăn cản các ngươi đến Masjid Al-Haram khiến 
các ngươi có hành động phạm giới. Các ngươi hãy giúp nhau làm điều đạo đức và Taqwa (ngay 
chính, sợ Allah) và chớ tiếp tay nhau làm điều tội lỗi và gây hận thù. Các ngươi hãy kính sợ Allah, 
quả thật Allah thực sự nghiêm khắc trong việc trừng phạt.} 


(chương 5 - Al-Ma-idah: 2). 
Và Allah Tối Cao phán: 


{Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy là những người đứng lên làm những nhân chứng cho 
Allah một cách công bằng. Các ngươi chớ đừng để cho lòng hận thù đối với một đám người nào đó 
khiến các ngươi hành động bắt công, các ngươi hãy công bằng vô tư, điều đó gần với sự ngoan đạo 
nhất.} 


(chương 5 - AIl-Ma-idah: 8). 


Bạn có từng thấy lẽ công bằng này trong pháp luật ngày nay hoặc trong tôn giáo nào đó giống như 
việc Islam ra lệnh tín đồ phải luôn làm chứng theo sự thật và luôn nói lời trung thực kể cả phải chống 
lại bản thân, cha mẹ, họ hàng; và Islam còn ra lệnh phải công băng với cả bạn và địch? 


Nabi #š ra lệnh bảo phải luôn công bằng giữa con cái 


Ông “Amir thuật lại: Tôi nghe được An-Nư man bin Bashir lúc ông đang ở trên bục giảng, nói: Cha tôi 
đã cho tôi phần quà. Lúc đó bà 'Amrah bint Rawahah nói: Tôi không chấp nhận cho đến khi Thiên Sứ 
của Allah làm chứng cho điều đó. Rồi ông đến gặp Thiên Sứ của Allah trình bày: Quả thật, tôi đã cho 
con trai tôi với 'Amrah bint Rawahah một phần quà thì vợ tôi bảo tôi nhờ Thiên Sứ làm chứng cho. 
Thiên Sứ của Allah hỏi: “Vậy, anh có cho các đứa con còn lại giống như vậy không?” Ông đáp: Thưa, 
không. Thiên Sứ bảo: “Các ngươi hãy kính sợ Allah, hãy công bằng giữa con cái của các ngươi.” Thế 
là người đàn ông đã lấy lại phần quà. 


Sahih Al-Bukhari, 2587. 


Bởi lẽ, vấn đề của con người và quốc gia sẽ không được giải quyết trừ phi dựa trên lẽ công bằng, 
hơn nữa con người sẽ không sao tìm thấy sự thanh thản cho tôn giáo của mình, cho sinh mạng của 
mình, cho con cái của mình, cho danh dự của mình, cho tài sản của mình và cho quê hương của 
mình trừ phi dựa theo lẽ công bằng. Vì vậy, chúng ta thấy khi mà tín đồ Muslim bị người đa thần 
Quraish đàn áp ở Makkah thì Người ra lệnh bảo tín đồ Muslim di cư đến vùng đất Ethiopia và Người 
đưa ra nguyên nhân là bởi vì đức vua cai trị đất nước đó là vị vua công bằng, không bắt công với bất 
cứ ai. 


31- Islam ra lệnh phải đối xử tốt với toàn thê 
tạo vật và kêu gọi đến với các phẩm chất đạo 
đức cao quý và những hành động tốt đẹp. 


Islam ra lệnh phải đối xử tốt với toàn thể tạo vật, Allah Tối Cao phán:{Quả thật, Allah ra lệnh phải 
công bằng, phải sống tốt đẹp và phải giúp đỡ họ hàng thân tộc.}(chương 16 — An-Nahl: 90).Và Allah 
Tối Cao phán:{Những người mà họ chi dùng (tài sản của mình cho chính nghĩa của Allah) trong lúc 
giàu có lẫn lúc cơ hàn, họ biết kiềm chế cơn giận và biết lượng thứ cho người khác. Quả thật Allah 
rất thương yêu những người làm tốt.}(chương 3 — Ali 'Imran: 134)và Thiên Sứ của Allah ## nói:“Quả 
thật, Allah đã định sự tốt đẹp trong tất cả mọi việc, cho nên khi các người giết (con vật gây hại) thì 
hãy giết theo cách tốt nhất và khi các ngươi cắt tiết (con vật để ăn) thì các ngươi hãy cắt tiết cho thật 
nhanh gọn, hãy mài dao cho bén và để con vật ra đi một cách nhẹ nhàng."Sahih Muslim. số 
1955.Islam kêu gọi đến với các phẩm chất đạo đức cao quý và những hành động tốt đẹp, Allah miêu 
tả về phẩm chất đạo đức của Thiên Sứ Muhammad được tìm thấy trong các Kinh Sách trước:{Những 
người mà họ đi theo vị Sứ Giả (Muhammag), vị Nabi mù chữ, vị mà họ tìm thấy Y được nhắc đến 
trong Tawrah (Kinh Cựu Ước) và Injil (Kinh Tân Ước) của họ. Y ra lệnh cho họ làm điều thiện và 
ngăn cắm họ làm điều xấu, Y cho phép họ dùng những thứ tốt lành và cắm họ dùng những thứ ô ué, 
Y trút bỏ gánh nặng và xiềng xích đang đè nặng lên họ. Vì vậy, những ai có đức tin nơi Y, ủng hộ Y, 
giúp đỡ Y và đi theo Ánh Sáng đã được ban xuống cho Y là những người thành công.}(chương 7 — 
AI-'Araf: 157).Thiên Sứ của Allah 3 nói:“Này “A-ishah, quả thật Allah là Đáng Tử Tế, Ngài yêu thương 
sự tử tế và Ngài ban cho sự tử tế những thứ mà Ngài không ban cho sự thô lỗ và cũng như bất cứ 
thứ gì khác.”Sahih Muslim, số 2593.Thiên Sứ của Allah # nói:“Quả thật, Allah cám các người: bất 
hiếu với mẹ (cha), chôn sống con gái, ngăn cản quyền lợi, và Ngài ghét các ngươi nói chuyện tầm 
phào, lời đồn nhảm, hỏi nhiều và phung phí tiền của.”Sahih Al-Bukhari, 2408.Và Thiên Sứ của Allah 
# nói:“Các ngươi không thể vào Thiên Đàng cho đến khi các ngươi đã có đức tin, và các ngươi 
không thể có đức tin cho đến khi các ngươi biết yêu thương lẫn nhau. Các ngươi có muốn Ta chỉ cho 
các ngươi một thứ, khi mà các ngươi thực hiện nó thì các ngươi sẽ thương yêu lẫn nhau? Đó là các 
ngươi hãy chào Salam đến nhau.”Sahih Muslim, số 54. 


{Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng, phải sống tốt đẹp và phải giúp đỡ họ hàng thân tộc.) 


(chương 16 — An-Nahl: 90). 
Và Allah Tối Cao phán: 


{Những người mà họ chỉ dùng (tài sản của mình cho chính nghĩa của Allah) trong lúc giàu có lẫn lúc 
cơ hàn, họ biết kiềm chế cơn giận và biết lượng thứ cho người khác. Quả thật Allah rất thương yêu 
những người làm tôi.) 


(chương 3 - Ali mran: 134) 
và Thiên Sứ của Allah %š nói: 


“Quả thật, Allah đã định sự tốt đẹp trong tất cả mọi việc, cho nên khi các người giết (con vật gây hại) 
thì hãy giêt theo cách tôt nhất và khi các ngươi cất tiêt (con vật đê ăn) thì các ngươi hãy cắt tiệt cho 
thật nhanh gọn, hãy mài dao cho bén và để con vật ra đi một cách nhẹ nhàng.” 


Sahih Muslim. số 1955. 


Islam kêu gọi đến với các phẩm chất đạo đức cao quý và những hành động tốt đẹp, Allah miêu tả về 
phẩm chất đạo đức của Thiên Sứ Muhammad được tìm thấy trong các Kinh Sách trước: 


{Những người mà họ đi theo vị Sứ Giả (Muhammag), vị Nabi mù chữ, vị mà họ tìm thấy Y được nhắc 
đến trong Tawrah (Kinh Cựu Ước) và Injil (Kinh Tân Ước) của họ. Y ra lệnh cho họ làm điều thiện và 
ngăn cấm họ làm điều xấu, Y cho phép họ dùng những thứ tốt lành và cắm họ dùng những thứ ô ué, 
Y trút bỏ gánh nặng và xiềng xích đang đè nặng lên họ. Vì vậy, những ai có đức tin nơi Y, ủng hộ Y, 
giúp đỡ Y và đi theo Ánh Sáng đã được ban xuống cho Y là những người thành công.) 


(chương 7 - AI-'Araf: 157). 
Thiên Sứ của Allah *Š nói: 


“Này 'A-ishah, quả thật Allah là Đáng Tử Tế, Ngài yêu thương sự tử tế và Ngài ban cho sự tử tế 
những thứ mà Ngài không ban cho sự thô lỗ và cũng như bất cứ thứ gì khác.” 


Sahih Muslim, số 2593. 
Thiên Sứ của Allah %3 nói: 


“Quả thật, Allah cám các người: bất hiếu với mẹ (cha), chôn sống con gái, ngăn cản quyền lợi, và 
Ngài ghét các ngươi nói chuyện tâm phào, lời đôn nhảm, hỏi nhiêu và phung phí tiên của.” 


Sahih AI-Bukhari, 2408. 

Và Thiên Sứ của Allah * nói: 

“Các ngươi không thể vào Thiên Đàng cho đến khi các ngươi đã có đức tin, và các ngươi không thể 
có đức tin cho đến khi các ngươi biết yêu thương lẫn nhau. Các ngươi có muốn Ta chỉ cho các ngươi 


một thứ, khi mà các ngươi thực hiện nó thì các ngươi sẽ thương yêu lẫn nhau? Đó là các ngươi hãy 
chào Salam đến nhau.” 


Sahih Muslim, số 54. 


32- Islam bảo sống bằng đạo đức tốt như chân 
thật, giữ lời, uy tín, trung thực, lịch sự, gan dạ, 
phần đấu, rộng lượng, giúp người cần giúp, 
cứu trợ người hoạn nạn, nuôi ăn người đói, tốt 
với xóm giêng, gắn kết tình dòng tộc và tử tế 
với động vật. 


lslam bảo sống bằng đạo đức tốt, Thiên Sứ của Allah 3 nói:“Thật ra, sứ mạng của Ta là để hoàn 
thiện phẩm chất đạo đức tốt đẹp."AlI-Adab Al-Mufird, số 207.Thiên Sứ của Allah # nói:“Quả thật, 
người được Ta thương yêu nhất và được ở gần Ta nhất trong Ngày Phán Cuối Cùng là người có đạo 
đức tốt nhất trong các người. Và người bị Ta ghét nhất và ở xa Ta nhất trong Ngày Phán Xét Cuối 
Cùng là những kẻ Thartharun (những kẻ ba hoa, khoác lác), những kẻ Mutashadiqun (những kẻ thô 
tục và khiếm nhã) và những kẻ Al-Mutafaihiqun.” Mọi người hỏi: Chúng tôi đã biết những kẻ 
Thartharun và những kẻ Mutashadiqun, còn những kẻ Al-Mutafaihiqun là ai? Người đáp: “Là những 
kẻ tự cao.”As-Salsilah As-Sahihah, số 791.Ông 'Abdullah bin 'Amr thuật lại: Thiên Sứ ‡ chưa từng 
nói lời tục tĩu và chưa từng sai bảo điều sàm bậy. Người thường: "Quả thật người tốt nhất trong các 
ngươi là người có phẩm chất đạo đức tốt nhất."Sahih Al-Bukhari, số 3559.Ngoài ra, còn có rất nhiều 
câu Kinh và Hadith khác khẳng định Islam luôn kêu gọi đến phẩm chất đạo đức tốt đẹp và hành động 
tử tế một cách tổng thể.Một trong những phẩm chất đạo đức mà Islam dạy bảo là trung thực, Thiên 
Sứ của Allah # nói:“Các người phải trung thực, bởi lẽ sự trung thực hướng dẫn đến với sự ngoan 
đạo và sự ngoan đạo dẫn lối đến Thiên Đàng. Một người luôn trung thực và cố gắng giữ mình trung 
thực cho đến khi Allah chứng nhận y là người trung thực ở nơi Ngài."Sahih Muslim, số 2607.Một 
trong những phẩm chất đạo đức mà Islam dạy bảo là giữ chữ tín, Allah Tối Cao phán: “Quả thật, Allah 
đã ra lệnh cho các ngươi phải giao trả đầy đủ tín vật về lại cho chủ.”(chương 4 — An-Nisa': 58).Một 
trong những phẩm chất đạo đức mà Islam dạy bảo là đứng đắn, Thiên Sứ của Allah # nói:“Có ba 
hạng người mà Allah có trách nhiệm bảo vệ họ: - trong số đó có — người kết hôn muốn giữ mình 
đứng đắn."Sunan At-Tirmizdi, số 1655.Một trong những lời cầu xin mà Thiên Sứ ‡ thường nguyện 
cầu là:“Lạy Allah, bề tôi thành khẩn Ngài cho cho bề tôi sự chỉ đạo, lòng Taqwa, sự đứng đắn và sự 
giàu có.”Sahih Muslim, số 2721.Một trong những phẩm chất đạo đức mà Islam dạy bảo là biết xấu 
hổ, Thiên Sứ của Allah ‡ nói:“Bản tính biết xấu hỗ không mang đến con người ngoại trừ điều tốt 
đẹp."Sahih Al-Bukhari, 6117.Và Thiên Sứ của Allah # nói:“Mỗi tôn giáo đều có đạo đức và đạo đức 
của Islam là tính biết xấu hổ.”Al-Baihadi, các phân nhánh của đức tin số 6/2619.Một trong những 
phẩm chất đạo đức mà Islam dạy bảo là gan dạ, ông Anas nói:“Nabi #š là người tốt nhất, gan dạ nhát, 
rộng lượng nhất trong thiên hạ, Người đã làm người dân ở Madinah kinh ngạc khi mà Người thắng 
họ trong cuộc đua ngựa.”Sahih Al-Bukhari, 2820.Thiên Sứ của Allah thường cầu xin Allah che chở 
khỏi tính hèn nhát, Người khẩn cầu:“Lạy Allah, bề tôi thành khẩn Ngài che chở bề tôi khỏi tính hèn 
nhát.”Sahih Al-Bukhari, 6374.Một trong những phẩm chất đạo đức mà Islam dạy bảo là biết bố thí và 
rộng lượng, Allah Tối Cao phán:{Hình ảnh của những người chỉ dùng tài sản của họ cho con đường 
chính nghĩa của Allah giống như hình ảnh của một hạt giống trổ ra bảy nhánh bông, mỗi nhánh bông 
trỗ ra một trăm hạt. Và Allah sẽ nhân lên thêm nữa cho những ai Ngài muốn bởi vì Allah là Đắng 
Quảng Đại, Bao La, Hằng Biết hết mọi việc.}(chương 2 — Al-Baqarah: 261).Một trong những đức tính 
cao quý của Thiên Sứ của Allah là rộng lượng, ông lbnu “Abbas nói:“Nabi ## là người rộng lượng nhất 
trong nhân loại, sự rộng lượng của Người thể hiện rõ nhất trong tháng Ramadan sau khi Người Jibril 
gặp Người. Cứ mỗi đêm của Ramadan, Jibril đến ôn Quran cùng Người, và sau mỗi khi Jibril gặp 
Người thì Người trở nên rộng lượng hơn, hơn cả điều tốt mà cơn gió gửi đi. "Sahih Al-Bukhari, số 
1902.Một trong những phẩm chất đạo đức mà Islam dạy bảo là giúp người cần giúp, cứu trợ người 
hoạn nạn, nuôi ăn người đói, tốt với xóm giềng, gắn kết tình dòng tộc và tự tế với động vật. Ông 
'Abdullah bin 'Amr thuật lại: Một người đàn ông đã hỏi Thiên Sứ của Allah 3 rằng việc làm nào tốt 
nhất trong Islam? Người bảo: "Nuôi ăn người nghèo và chào Salam đến những người quen hoặc 
không quen."Sahih Al-Bukhari, 12.Thiên Sứ của Allah šš nói:“Có một người đàn ông, trong lúc đi trên 
đường thì bị khát, y thấy một cái giếng nước, y xuống giếng và uống. Sau khi trở lên, y bắt gặp một 
con chó đang le lưỡi và táp ảo ảnh do quá khát, y tự nói: Con chó này đang bị khát giống như mình bị 
khát khi nãy. Rồi y trở xuống giếng, lấy chiếc giầy múc đầy nước cho con chó uống. Allah ghi ơn việc 
làm đó của y và tha thứ tội lỗi cho y.” Mọi người hỏi: Thưa Thiên Sứ của Allah, kể cả động vật chúng 
ta cũng được ân phước nữa sao? Người đáp: “Đúng vậy, trong tất cả con vật có gan tươi đều được 
ban cho ân phước.”Sahih lbnu Hibban, số 544.Và Thiên Sứ của Allah 3 nói:“Người đứng ra bảo hộ 
cho goá phụ và người nghèo khó giống như người Jihad vì chính nghĩa của Allah hoặc người đứng lễ 
nguyện Salah trong đêm hoặc người nhịn chay vào ban ngày. "Sahih AI-Bukhari, 5353.lslam nhắn 
mạnh các quyền của họ hàng thân quyền. và bắt buộc phải hàn gắn tình dòng tộc, Allah Tối Cao 
phán:{Nabi (Muhammad) phải được quý mến đối với những người có đức tin hơn cả bản thân họ, và 
các bà vợ của Người được xem là các bà mẹ của họ. (Theo sắc lệnh của Allah) trong Kinh Sách của 
Ngài thì bà con ruột thịt được ưu tiên đối với nhau (về việc hưởng gia tài thừa kế) hơn so với những 
người có đức tin và những người Muhaiir (di cư từ Makkah đến Madinah), trừ trường hợp các ngươi 
làm một hành động tử tế đối với những người thân thiết nhất của các ngươi. Đó là mệnh lệnh được 


ghi trong Kinh Sách (Văn bản lưu trữ hay quyển Kinh Mẹ ở nơi Allah).(chương 33 — Al-Ahzab: 
6).lslam cảnh báo hành động đoạn tuyệt tình dòng tộc và xem đó là hành động tàn phá trái đất, Allah 
Tối Cao phán:{(22) Nhưng nếu các ngươi quay lưng ngoảnh mặt (với tôn giáo) thì có lẽ các ngươi sẽ 
làm điều thối nát trên trái đất và sẽ cắt đứt tình máu mủ ruột thịt.(23) Chúng (những kẻ làm như thế) 
là những kẻ mà Allah đã nguyền rủa, nên Ngài đã làm điếc (thính giác) của chúng và làm mù thị giác 
của chúng.}(chương 47 —- Muhammad: 22, 23).Và Thiên Sứ của Allah ‡Š nói: “Không được vào Thiên 
Đàng đối với kẻ đoạn tuyệt tình dòng tộc.”Sahih Muslim, số 2556.Những người ruột thịt bắt buộc phải 
hàn gắn: cha mẹ, anh chị em, cô, chú, bác, dì.lslam nhắn mạnh quyền của người láng giềng kể cả là 
người vô đức tin, Allah Tối Cao phán:{Các ngươi hãy thờ phượng Allah và chớ Shirk với Ngài bất cứ 
thứ gì; các ngươi hãy ăn ở tử tế với cha mẹ, với bà con ruột thịt, với trẻ mồ côi, với người thiếu thốn, 
với xóm giềng gần xa, với bạn bè, với người lỡ đường và với những nô lệ trong tay các ngươi. Quả 
thật, Allah không yêu thương những kẻ kiêu căng, tự phụ. (chương 4 — An-Nisa: 36). Và Thiên Sứ 
của Allah *š nói:“Jibril không ngừng căn dặn Ta về người láng giềng khiến Ta nghĩ rằng ngài sẽ bảo 
Ta để y thừa kế Ta.”Sahih Abu Dawood, số 5152. 


“Thật ra, sứ mạng của Ta là để hoàn thiện phẩm chát đạo đức tốt đẹp.” 
AI-Adab Al-Mufird, số 207. 
Thiên Sứ của Allah % nói: 


“Quả thật, người được Ta thương yêu nhất và được ở gần Ta nhất trong Ngày Phán Cuối Cùng là 
người có đạo đức tốt nhất trong các người. Và người bị Ta ghét nhất và ở xa Ta nhất trong Ngày 
Phán Xét Cuối Cùng là những kẻ Thartharun (những kẻ ba hoa, khoác lác), những kẻ Mutashadiqun 
(những kẻ thô tục và khiếm nhã) và những kẻ Al-Mutafaihiqun.” Mọi người hỏi: Chúng tôi đã biết 
những kẻ Thartharun và những kẻ Mutashadiqun, còn những kẻ Al-Mutafaihiqun là ai? Người đáp: 
“Là những kẻ tự cao.” 


As-Salsilah As-Sahihah, số 791. 


Ông 'Abdullah bin 'Amr thuật lại: Thiên Sứ ‡š chưa từng nói lời tục fíu và chưa từng sai bảo điều sàm 
bậy. Người thường: "Quả thật người tốt nhất trong các ngươi là người có phẩm chất đạo đức tốt 
nhất." 


Sahih Al-Bukhari, số 3559. 


Ngoài ra, còn có rất nhiều câu Kinh và Hadith khác khẳng định Islam luôn kêu gọi đến phẩm chất đạo 
đức tốt đẹp và hành động tử tế một cách tổng thể. 


Một trong những phẩm chất đạo đức mà Islam dạy bảo là trung thực, Thiên Sứ của Allah 3 nói: 


“Các người phải trung thực, bởi lẽ sự trung thực hướng dẫn đến với sự ngoan đạo và sự ngoan đạo 
dẫn lối đến Thiên Đàng. Một người luôn trung thực và cố gắng giữ mình trung thực cho đến khi Allah 
chứng nhận y là người trung thực ở nơi Ngài.” 


Sahih Muslim, số 2607. 

Một trong những phẩm chất đạo đức mà Islam dạy bảo là giữ chữ tín, Allah Tối Cao phán: 
“Quả thật, Allah đã ra lệnh cho các ngươi phải giao trả đầy đủ tín vật về lại cho chủ.” 

(chương 4 — An-Nisa': 58). 

Một trong những phẩm chất đạo đức mà Islam dạy bảo là đứng đắn, Thiên Sứ của Allah #š nói: 


“Có ba hạng người mà Allah có trách nhiệm bảo vệ họ: - trong số đó có — người kết hôn muốn giữ 
mình đứng đắn.” 


Sunan At-Tirmizdi, số 1655. 
Một trong những lời cầu xin mà Thiên Sứ 3 thường nguyện cầu là: 


“Lạy Allah, bề tôi thành khẩn Ngài cho cho bề tôi sự chỉ đạo, lòng Taqwa, sự đứng đắn và sự giàu 
có.” 


Sahih Muslim, số 2721. 

Một trong những phẩm chất đạo đức mà Islam dạy bảo là biết xấu hổ, Thiên Sứ của Allah 3 nói: 
“Bản tính biết xáu hỗ không mang đến con người ngoại trừ điều tốt đẹp.” 

Sahih Al-Bukhari, 6117. 

Và Thiên Sứ của Allah *š nói: 

“Mỗi tôn giáo đều có đạo đức và đạo đức của Islam là tính biết xáu hổ.” 

AI-Baihagi, các phân nhánh của đức tin số 6/2619. 

Một trong những phẩm chất đạo đức mà Islam dạy bảo là gan dạ, ông Anas nói: 


“Nabi ## là người tốt nhất, gan dạ nhất, rộng lượng nhất trong thiên hạ, Người đã làm người dân ở 
Madinah kinh ngạc khi mà Người thắng họ trong cuộc đua ngựa.” 


Sahih Al-Bukhari, 2820. 

Thiên Sứ của Allah thường cầu xin Allah che chở khỏi tính hèn nhát, Người khẩn cầu: 
“Lạy Allah, bề tôi thành khẩn Ngài che chở bề tôi khỏi tính hèn nhát.” 

Sahih Al-Bukhari, 6374. 


Một trong những phẩm chất đạo đức mà Islam dạy bảo là biết bố thí và rộng lượng, Allah Tối Cao 
phán: 


{Hình ảnh của những người chỉ dùng tài sản của họ cho con đường chính nghĩa của Allah giống như 
hình ảnh của một hạt giống trổ ra bảy nhánh bông, mỗi nhánh bông trổ ra một trăm hạt. Và Allah sẽ 
nhân lên thêm nữa cho những ai Ngài muôn bởi vì Allah là Đâng Quảng Đại, Bao La, Hãng Biêt hêt 
mọi việc.} 


(chương 2 - Al-Baqarah: 261). 
Một trong những đức tính cao quý của Thiên Sứ của Allah là rộng lượng, ông lbnu “Abbas nói: 


“Nabi ## là người rộng lượng nhất trong nhân loại, sự rộng lượng của Người thể hiện rõ nhất trong 
tháng Ramadan sau khi Người dibril gặp Người. Cứ mỗi đêm của Ramadan, .Jibril đến ôn Qur an 
cùng Người, và sau mỗi khi Jibril gặp Người thì Người trở nên rộng lượng hơn, hơn cả điều tốt mà 
cơn gió gửi đi.” 

Sahih Al-Bukhari, số 1902. 


Một trong những phẩm chất đạo đức mà Islam dạy bảo là giúp người cần giúp, cứu trợ người hoạn 
nạn, nuôi ăn người đói, tốt với xóm giềng, gắn kết tình dòng tộc và tự tế với động vật. 


Ông 'Abdullah bin 'Amr thuật lại: Một người đàn ông đã hỏi Thiên Sứ của Allah 3 rằng việc làm nào 
tốt nhất trong Islam? Người bảo: "Nuôi ăn người nghèo và chào Salam đến những người quen hoặc 
không quen." 

Sahih Al-Bukhari, 12. 

Thiên Sứ của Allah *Š nói: 

“Có một người đàn ông, trong lúc đi trên đường thì bị khát, y thấy một cái giếng nước, y xuống giếng 
và uống. Sau khi trở lên, y bắt gặp một con chó đang le lưỡi và táp ảo ảnh do quá khát, y tự nói: Con 
chó này đang bị khát giống như mình bị khát khi nãy. Rồi y trở xuống giếng, lấy chiếc giầy múc đầy 
nước cho con chó uống. Allah ghi ơn việc làm đó của y và tha thứ tội lỗi cho y.” Mọi người hỏi: Thưa 
Thiên Sứ của Allah, kể cả động vật chúng ta cũng được ân phước nữa sao? Người đáp: “Đúng vậy, 
trong tât cả con vật có gan tươi đêu được ban cho ân phước.” 


Sahih Ibnu Hibban, số 544. 


Và Thiên Sứ của Allah *% nói: 


“Người đứng ra bảo hộ cho goá phụ và người nghèo khó giống như người .Jihad vì chính nghĩa của 
Allah hoặc người đứng lễ nguyện Salah trong đêm hoặc người nhịn chay vào ban ngày.” 


Sahih AlI-Bukhari, 5353. 


Islam nhấn mạnh các quyền của họ hàng thân quyến và bắt buộc phải hàn gắn tình dòng tộc, Allah 
Tối Cao phán: 


{Nabi (Muhammad) phải được quý mến đối với những người có đức tin hơn cả bản thân họ, và các 
bà vợ của Người được xem là các bà mẹ của họ. (Theo sắc lệnh của Allah) trong Kinh Sách của Ngài 
thì bà con ruột thịt được ưu tiên đối với nhau (về việc hưởng gia tài thừa kế) hơn so với những người 
có đức tin và những người Muhajir (di cư từ Makkah đến Madinah), trừ trường hợp các ngươi làm 
một hành động tử tế đối với những người thân thiết nhất của các ngươi. Đó là mệnh lệnh được ghi 
trong Kinh Sách (Văn bản lưu trữ hay quyển Kinh Mẹ ở nơi Allah).} 


(chương 33 — Al-Ahzab: 6). 


Islam cảnh báo hành động đoạn tuyệt tình dòng tộc và xem đó là hành động tàn phá trái đất, Allah 
Tối Cao phán: 


{(22) Nhưng nếu các ngươi quay lưng ngoảnh mặt (với tôn giáo) thì có lẽ các ngươi sẽ làm điều thối 
nát trên trái đất và sẽ cắt đứt tình máu mủ ruột thịt. 


(23) Chúng (những kẻ làm như thế) là những kẻ mà Allah đã nguyền rủa, nên Ngài đã làm điếc (thính 
giác) của chúng và làm mù thị giác của chúng.} 


(chương 47 — Muhammaad: 22, 23). 

Và Thiên Sứ của Allah ‡# nói: “Không được vào Thiên Đàng đối với kẻ đoạn tuyệt tình dòng tộc.” 
Sahih Muslim, số 2556. 

Những người ruột thịt bắt buộc phải hàn gắn: cha mẹ, anh chị em, cô, chú, bác, dì. 

Islam nhắn mạnh quyền của người láng giềng kể cả là người vô đức tin, Allah Tối Cao phán: 


{Các ngươi hãy thờ phượng Allah và chớ Shirk với Ngài bất cứ thứ gì; các ngươi hãy ăn ở tử tế với 
cha mẹ, với bà con ruột thịt, với trẻ mồ côi, với người thiếu thốn, với xóm giềng gần xa, với bạn bè, 
với người lỡ đường và với những nô lệ trong tay các ngươi. Quả thật, Allah không yêu thương những 
kẻ kiêu căng, tự phụ.} 


(chương 4 — An-Nisa': 36). 
Và Thiên Sứ của Allah *š nói: 


“Jibril không ngừng căn dặn Ta về người láng giềng khiến Ta nghĩ rằng ngài sẽ bảo Ta để y thừa kế 
Ta.” 


Sahih Abu Dawood, số 5152. 

33- Islam cho phép dùng các thức ăn và đồ 
uống tốt lành, và bảo giữ tâm hồn, thể xác và 
nhà cửa sạch sẽ. Chính vì vậy, Islam cho phép 
kết hôn lập gia đình giống như giới Nabi trước 
đây cũng chỉ sai bảo toàn điều tốt đẹp. 


Islam cho phép dùng các thức ăn và đồ uống tốt lành, Thiên Sứ của Allah ‡ nói:“Hỡi mọi người, quả 
thực, Allah là Đáng Tốt Lành, Ngài sẽ không chấp nhận ngoại trừ (những gì) tốt lành. Allah đã sắc 
lệnh cho những có đức tin giống như Ngài đã sắc lệnh cho các vị Thiên Sứ (các vị Nabi) trước đây. 
Ngài phán: {Hỡi các Thiên Sứ, các ngươi hãy dùng thức ăn tốt và sạch, và các ngươi hãy làm việc 
thiện, bởi TA thực sự biết rõ mọi điều các ngươi làm.}, và Ngài phán: {Hỡi những người có đức tin, 
các ngươi hãy ăn những thực phẩm tốt sạch mà TA đã ban bố cho các ngươi.} Xong, Người kể về 
một người đàn ông đang trong chuyến đi xa với đầu tóc rối bù, thân hình dơ bẩn vì đường dài (và 
gặp phải khó khăn cần giúp đỡ), y đưa hai tay lên trời khấn vái: Lạy Thượng Đề của bề tôi, lạy 
Thượng Đề của bề tôi" trong khi đó thức ăn của y Haram, nước uống của y Haram, quần áo của y 
Haram và cơ thể của y được phát triển từ thứ Haram. Thế thì làm sao lời cầu xin của y được chấp 
nhận?”Sahih Muslim, số 1015.Và Allah Tối Cao phán:{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ đa 
thần): “Ai đã cắm những thứ làm đẹp cũng như các loại (thực phẩm tốt sạch mà Allah đã tạo ra cho 
đám bề tôi của Ngài?” Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Tất cả những thứ đó là dành cho những 
người có đức tin ở cuộc sống trần tục này và dành riêng cho họ ở Đời Sau.” Như thế đó, TA (Allah) 
đã giải thích rõ các lời mặc khải của TA cho nhóm người hiểu biết.}(chương 7 — Al-'Araf: 32).Islam ra 
lệnh gữư tâm hồn, thể xác và nhà cửa sạch sẽ. Chính vì vậy, Islam cho phép kết hôn lập gia đình 
giống như giới Nabi trước đây cũng chỉ sai bảo toàn điều tốt đẹp, Allah Tối Cao phán:{Chính Allah đã 
tạo ra cho các ngươi những người bạn đời từ đồng loại của các ngươi; và từ những người bạn đời 
của các ngươi, Ngài đã tạo ra cho các ngươi con cái và cháu chắt; và Ngài ban cho các ngươi nguồn 
thực phẩm tốt sạch. Lý nào họ lại tin tưởng vào những thứ ngụy tạo và phủ nhận ân huệ của 
Allah?!}(chương 16 — An-Nahl: 72).Allah Tối Cao phán:{(4) Ngươi hãy làm sạch y phục của Ngươi.(5) 
Ngươi hãy tránh xa việc thờ phượng các bục tượng.}(chương 74 — Al-Muddaththir: 4, 5).Và Thiên Sứ 
của Allah ®% nói: Không được vào Thiên Đàng đối với kẻ mà trong con tim của y có tự cao dù chỉ 
nặng bằng hạt cải.” Một người đàn ông hỏi: Quả thật, đối với một người đàn ông thích mặc quần áo 
và giầy dép của mình đẹp đẽ thì sao? Người đáp: “Quả thật, Allah là Đắng Đẹp Đẽ luôn yêu thích sự 
đẹp đẽ, còn tự cao là không chấp nhận chân lý và khinh thường mọi người.”Sahih Muslim, số 91. 


“Hỡi mọi người, quả thực, Allah là Đắng Tốt Lành, Ngài sẽ không chấp nhận ngoại trừ (những gì) tốt 
lành. Allah đã sắc lệnh cho những có đức tin giống như Ngài đã sắc lệnh cho các vị Thiên Sứ (các vị 
Nabi) trước đây. Ngài phán: {Hỡi các Thiên Sứ, các ngươi hãy dùng thức ăn tốt và sạch, và các 
ngươi hãy làm việc thiện, bởi TA thực sự biết rõ mọi điều các ngươi làm.}, và Ngài phán: {Hỡi những 
người có đức tin, các ngươi hãy ăn những thực phẩm tốt sạch mà TA đã ban bố cho các ngươi.} 
Xong, Người kể về một người đàn ông đang trong chuyến đi xa với đầu tóc rối bù, thân hình dơ bẩn 
vì đường dài (và gặp phải khó khăn cần giúp đỡ), y đưa hai tay lên trời khắn vái: Lạy Thượng Đề của 
bề tôi, lạy Thượng Đề của bề tôi" trong khi đó thức ăn của y Haram, nước uống của y Haram, quần 
áo của y Haram và cơ thể của y được phát triển từ thứ Haram. Thế thì làm sao lời cầu xin của y 
được chấp nhận?” 


Sahih Muslim, số 1015. 
Và Allah Tối Cao phán: 


{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ đa thần): “Ai đã cắm những thứ làm đẹp cũng như các 
loại (thực phẩm tốt sạch mà Allah đã tạo ra cho đám bề tôi của Ngài?” Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói 
với họ: “Tất cả những thứ đó là dành cho những người có đức tin ở cuộc sống trần tục này và dành 
riêng cho họ ở Đời Sau.” Như thế đó, TA (Allah) đã giải thích rõ các lời mặc khải của TA cho nhóm 
người hiểu biết.} 


(chương 7 - Al-“Araf: 32). 


Islam ra lệnh gữư tâm hồn, thể xác và nhà cửa sạch sẽ. Chính vì vậy, Islam cho phép kết hôn lập gia 
đình giống như giới Nabi trước đây cũng chỉ sai bảo toàn điều tốt đẹp, Allah Tối Cao phán: 


{Chính Allah đã tạo ra cho các ngươi những người bạn đời từ đồng loại của các ngươi; và từ những 
người bạn đời của các ngươi, Ngài đã tạo ra cho các ngươi con cái và cháu chất; và Ngài ban cho 
các ngươi nguồn thực phẩm tốt sạch. Lý nào họ lại tin tưởng vào những thứ ngụy tạo và phủ nhận ân 
huệ của Allah?!} 


(chương 16 — An-Nahl: 72). 


Allah Tối Cao phán: 

{(4) Ngươi hãy làm sạch y phục của Ngươi. 

(5) Ngươi hãy tránh xa việc thờ phượng các bục tượng.} 
(chương 74 — Al-Muddaththir: 4, 5). 

Và Thiên Sứ của Allah *š nói: 


“Không được vào Thiên Đàng đối với kẻ mà trong con tim của y có tự cao dù chỉ nặng bằng hạt cải.” 
Một người đàn ông hỏi: Quả thật, đối với một người đàn ông thích mặc quần áo và giầy dép của mình 
đẹp đẽ thì sao? Người đáp: “Quả thật, Allah là Đắng Đẹp Đẽ luôn yêu thích sự đẹp đẽ, còn tự cao là 
không chấp nhận chân lý và khinh thường mọi người.” 


Sahih Muslim, số 91. 


34- Islam câm: Shirk với Allah, vô đức tin, thờ 
phượng bục tượng, nói về Allah một cách 
không kiến thức, giết con cái, giết người vô 
tội, tàn phá trái đất, bùa thuật, mọi điều ô uế 


" 
^ 


công khai hay thầm kín, Zina (tình dục ngoài 
hôn nhân), tình dục đồng giới, Riba (vay lãi), 
ăn xác chết và mọi động vật cắt tiết cúng bái 
bục tượng; câm ăn thịt heo và mọi thứ ô ué, 
dơ bắn khác; cắm ăn tài sản của trẻ mồ côi, 
gian lận trong việc cân đo, đong đếm; cắm 
đoạn tuyệt tình dòng tộc. Tất cả Nabi đều 
thống nhất cắm tất cả những điều này. 


Islam cám: Shirk với Allah, vô đức tin, thờ phượng bục tượng, nói về Allah một cách không kiến thức, 
giết con cái, Allah Tối Cao phán:{(151) Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với thiên hạ): “(Này hỡi mọi 
người) hãy cùng đến đây, Ta sẽ đọc cho các ngươi những điều mà Thượng Đề của các ngươi đã 
cấm các ngươi, đó là: các ngươi không được tổ hợp với Ngài bất cứ thứ gì; các ngươi hãy hiếu thảo 
với cha mẹ; các ngươi không được giết con cái của các ngươi vì sợ cái nghèo bởi TA (Allah) mới là 
Đắng Cung Dưỡng cho các ngươi và bọn chúng; các ngươi không được đến gần những hành vi ô uế 
(tình dục ngoài hôn nhân) dù công khai hay kín đáo; các ngươi không được giết một sinh mạng mà 
Allah đã quy định bất khả xâm phạm trừ phi vì lý do chính đáng. Đó là những điều cấm mà Ngài đã 
sắc lệnh cho các ngươi mong rằng các ngươi hiểu (mà tuân thủ chấp hành).”(152) “Các ngươi không 
được đến gần tài sản của trẻ mồ côi trừ phi các ngươi muốn cải thiện đời sống cho chúng đến khi 
chúng lớn khôn (tự quản lý được tải sản riêng); các ngươi hãy đong, đo và cân cho đúng; TA không 
bắt bát cứ linh hồn nào làm quá khả năng của nó; khi các ngươi nói thì các ngươi hãy nói lời lẽ công 
bằng cho dù (lời lẽ công bằng đó có nghịch lại) với bà con ruột thịt (của các ngươi); các ngươi hãy 
thực hiện cho đúng giao ước của Allah. Đó là những điều lệnh mà Ngài đã ban hành cho các ngươi 
mong rằng các ngươi ghi nhớ (mà tuân thủ chấp hành).”}(chương 6 — Al-An'am: 151, 152).Và Allah 
Tối Cao phán:{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Quả thật, Thượng Đề của Ta chỉ cắm những điều ô uế 
dù công khai hay kín đáo; chỉ cắm điều tội lỗi và áp bức (người khác) một cách bất công; Ngài chỉ 
cắm việc tổ hợp (các thần linh) cùng với Allah trong thờ phượng, điều mà Ngài không ban xuống (cho 


ai) bất cứ thẳm quyền nào; và Ngài chỉ cắm các ngươi nói về Allah khi các ngươi không biết gì (về 
Ngài)."(chương 7 — Al-'Araf: 33).Islam cắm giết người vô tội, Allah Tối Cao phán:{Các ngươi không 
được giết hại bất cứ một sinh mạng nào mà Allah đã cắm ngoại trừ với lý do chính đáng (theo giáo 
luật). Đối với người bị giết oan thì người thân của y được TA ban cho thẩm quyền (đòi lại công bằng: 
yêu cầu đền mạng hoặc tha mạng và nhận bồi thường hoặc không nhận bồi thường theo giáo luật), 
nhưng chớ vượt quá mức giới hạn trong việc giết chóc (như phanh thây chẳng hạn) bởi y sẽ được 
(luật pháp Islam) giúp đỡ.}(chương 17 — Al-lsra: 33).Và Allah Tối Cao phán:{Họ là những người 
không cầu nguyện bắt cứ thần linh nào khác cùng với Allah cũng không giết một sinh mạng vô tội trừ 
phi với lý do chính đáng; họ không làm điều Zina; và ai vi phạm những điều đó đáng bị tội.}(chương 
25 — Al-Furqan: 68).lslam cắm tàn phá trái đất, Allah Tối Cao phán:{Các ngươi chớ đừng hủy hoại trái 
đất sau khi nó đã được cải thiện.}(chương 7 — Al-'Araf: 56).Allah Tối Cao phán cho biết Nabi Shu'aib 
khi nói với người dân của mình:{Hỡi người dân của Ta, các người hãy thờ phượng một mình Allah 
thôi, các người không hề có thần linh nào khác ngoài Ngài. Quả thật, một bằng chứng rõ ràng từ 
Thượng Đề của các người đã đến với các người. Cho nên, các người hãy đong đo cho đúng, cân 
cho đủ, các người chớ đừng gian lận thiên hạ bất cứ điều gì, và chớ đừng tàn phá trái đất (bằng tội 
lỗi) sau khi nó đã được lập trật tự. Điều đó tốt nhất cho các người nếu các người là những người có 
đức tin.(chương 7 — Al-Araf: 85).Islam cấm bùa thuật, Đấng Chân Lý Hiển Vinh và Tối Cao 
phán:{“Ngươi hãy ném chiếc gậy trong tay phải của ngươi xuống, nó sẽ nuốt hết những vật mà họ đã 
làm ra. Quả thật, vật mà họ đã làm chẳng qua chỉ là trò ảo thuật. Và nhà ảo thuật sẽ không thành 
công dù từ đâu đến đi chăng nữa.”}(chương 20 — Taha: 69).Và Thiên Sứ của Allah ## nói:“Các người 
hãy tránh xa bảy điều huỷ diệt.” Mọi người hỏi: Thưa Thiên Sứ, chúng là những điều gì? Người đáp: 
“Shirk với Allah, bùa thuật, giết hại người được Allah bảo vệ trừ khi vì chân lý, ăn đồng tiền vay lãi, ăn 
tài sản trẻ mồ côi, bỏ trốn vào ngày giao chiến và vu khống những phụ nữ đoan chính.”Sahih AI- 
Bukhari, 6857.Islam cắm mọi điều ô uế công khai hay thầm kín, Zina (tình dục ngoài hôn nhân), tình 
dục đồng giới, và ở ngay dòng đầu của đoạn này, các bằng chứng cho thấy điều, và Islam cắm vay 
lãi, Allah Tối Cao phán: 4\Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy sợ Allah mà bỏ đi phần còn lại 
của tiền lời cho vay, nếu các ngươi thật sự có đức tin nơi Ngài.Nhưng nếu các ngươi không phục 
tùng theo mệnh lệnh thì xem như các ngươi đã khai chiến với Allah và Thiên Sứ của Ngài. Tuy nhiên, 
nếu các ngươi biết ăn năn hối cải thì các ngươi được thu hồi tiền vốn của mình, đây là cách các 
ngươi không gây bất công cho ai và cũng không bị thiệt thòi.}(chương 2 — Al-Baqarah: 278, 
279).Allah đã không cho bắt cứ tội lỗi nào là hành vi chiến tranh với Ngài và Thiên Sứ của ngoài tội 
vay lãi bởi vì vay lãi, nó làm hư tôn giáo, quê hương, tài sản và sinh mạng.Islam cắm ăn xác chết và 
mọi động vật cắt tiết cúng bái bục tượng, thần linh; cắm ăn thịt heo, Allah Tối Cao phán:{Các ngươi bị 
cấm ăn động vật chết, máu (tiết), thịt heo, những con vật cúng tế (cho ai khác) ngoài Allah (hoặc 
không nhân danh Allah lúc cắt tiết), những con vật bị giết bằng cách làm cho chết ngạt, những con 
vật bị giết bằng cách đánh đập, những con vật bị giết bằng cách thả rơi từ trên cao xuống, những con 
vật bị giết bằng cách cho chúng húc nhau, những con vật bị thú dữ ăn thịt trừ phi các ngươi kịp thời 
cắt tiết chúng (lúc chúng vẫn chưa chết); các ngươi bị cắm ăn thịt những con vật được giết cúng tế 
trên đá (cho các thần linh ngoài Allah) và các ngươi bị cắm chia phần bằng hình thức xin xăm. Quả 
thật, tất cả những thứ (bị cắm) đó đều bản thỉu, ô uế.}(chương 5 — Al-Ma-idah: 3).Islam cám uống 
rượu và mọi thứ ô uế, dơ bản khác, Allah Tối Cao phán:{Hỡi những người có đức tin! Quả thật 
(uống) rượu, cờ bạc, thờ cúng trên bàn thờ đá và xin xăm là những thứ ô uế thuộc hành vi của 
Shaytan. Bởi thế, các ngươi hãy tránh xa chúng mong rằng các ngươi thành đạt.Quả thật, Shaytan 
chỉ muốn gieo lòng hận thù và hiềm khích giữa các ngươi qua (việc uống) rượu và cờ bạc. Thật ra 
(Shaytan) chỉ muốn cản trở các ngươi tưởng nhớ Allah và muốn các ngươi (sao lãng) lễ nguyện 
Salah mà thôi. Vậy các ngươi không chịu ngưng ư?!}(chương 5 — AlI-Ma-idah: 90, 91).Ở đoạn số 31 
đã đề cặp đến một trong những thuộc tính của Thiên Sứ được Allah báo trước trong Tawrah (Kinh 
Cựu Ước) rằng Người cắm họ mọi điều bản thỉu, ô uế, Allah Tối Cao phán:(Những người mà họ đi 
theo vị Sứ Giả (Muhammag), vị Nabi mù chữ, vị mà họ tìm thấy Y được nhắc đến trong Tawrah (Kinh 
Cựu Ước) và Injil (Kinh Tân Ước) của họ. Y ra lệnh cho họ làm điều thiện và ngăn cắm họ làm điều 
xấu, Y cho phép họ dùng những thứ tốt lành và cắm họ dùng những thứ ô uế, Y trút bỏ gánh nặng và 
xiềng xích đang đè nặng lên họ.}(chương 7 — AI- Araf: 157).Islam cắm ăn tài sản của trẻ mồ côi, Allah 
Tối Cao phán:{Các ngươi hãy giao lại cho trẻ mồ côi tài sản của chúng (khi chúng đã trưởng thành). 
Các ngươi chớ đừng (vì tham lam) mà tráo vật xấu của các ngươi để đối lấy vật tốt của chúng. Các 
ngươi cũng đừng ăn chặn (tài sản của chúng bằng cách) nhập chung tài sản của chúng vào tài sản 
của các ngươi, quả thật việc làm đó là một đại trọng tội.}(chương 4 — An-Nisa: 2).Và Allah Tối Cao 
phán:{Những kẻ ăn tài sản của trẻ mồ côi một cách bát công, thật ra là họ đang nuốt lửa vào bụng 


của mình; rồi đây họ sẽ sớm bị thiêu đốt trong Hỏa Ngục.}(chương 4 — An-Nisa: 10).Islam cắm gian 
lận trong việc cân đo và đong đếm, Allah Tối Cao phán:{(1) Thật khốn thay cho những kẻ gian 
lận.Những kẻ mà khi nhận của người thì đòi cho đủ.Nhưng khi đong hoặc cân cho người thì lại cân 
và đong thiếu.Có phải những kẻ đó nghĩ rằng họ sẽ không được phục sinh?(chương 83 — AI- 
Mutaffifin: 1 - 4). 


{(151) Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với thiên hạ): “(Này hỡi mọi người) hãy cùng đến đây, Ta sẽ 
đọc cho các ngươi những điều mà Thượng Đề của các ngươi đã cắm các ngươi, đó là: các ngươi 
không được tổ hợp với Ngài bất cứ thứ gì; các ngươi hãy hiếu thảo với cha mẹ; các ngươi không 
được giết con cái của các ngươi vì sợ cái nghèo bởi TA (Allah) mới là Đắng Cung Dưỡng cho các 
ngươi và bọn chúng; các ngươi không được đến gần những hành vi ô uế (tình dục ngoài hôn nhân) 
dù công khai hay kín đáo; các ngươi không được giết một sinh mạng mà Allah đã quy định bất khả 
xâm phạm trừ phi vì lý do chính đáng. Đó là những điều cắm mà Ngài đã sắc lệnh cho các ngươi 
mong rằng các ngươi hiểu (mà tuân thủ chấp hành).” 


(152) “Các ngươi không được đến gần tài sản của trẻ mồ côi trừ phi các ngươi muốn cải thiện đời 
sống cho chúng đến khi chúng lớn khôn (tự quản lý được tải sản riêng); các ngươi hãy đong, đo và 
cân cho đúng; TA không bắt bất cứ linh hồn nào làm quá khả năng của nó; khi các ngươi nói thì các 
ngươi hãy nói lời lẽ công bằng cho dù (lời lẽ công bằng đó có nghịch lại) với bà con ruột thịt (của các 
ngươi); các ngươi hãy thực hiện cho đúng giao ước của Allah. Đó là những điều lệnh mà Ngài đã 
ban hành cho các ngươi mong rằng các ngươi ghi nhớ (mà tuân thủ chấp hành).”} 

(chương 6 - Al-Anam: 151, 152). 

Và Allah Tối Cao phán: 

{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Quả thật, Thượng Đề của Ta chỉ cắm những điều ô uề dù công khai 
hay kín đáo; chỉ cắm điều tội lỗi và áp bức (người khác) một cách bất công; Ngài chỉ cắm việc tổ hợp 
(các thần linh) cùng với Allah trong thờ phượng, điều mà Ngài không ban xuống (cho ai) bắt cứ thẩm 
quyền nào; và Ngài chỉ cắm các ngươi nói về Allah khi các ngươi không biết gì (về Ngài).”} 

(chương 7 - Al-'Araf: 33). 

Islam cắm giết người vô tội, Allah Tối Cao phán: 

{Các ngươi không được giết hại bắt cứ một sinh mạng nào mà Allah đã cắm ngoại trừ với lý do chính 
đáng (theo giáo luật). Đối với người bị giết oan thì người thân của y được TA ban cho thâm quyên 
(đòi lại công bằng: yêu cầu đền mạng hoặc tha mạng và nhận bồi thường hoặc không nhận bồi 
thường theo giáo luật), nhưng chớ vượt quá mức giới hạn trong việc giêt chóc (như phanh thây 
chẳng hạn) bởi y sẽ được (luật pháp Islam) giúp đỡ.} 

(chương 17 — Al-lsra': 33). 

Và Allah Tối Cao phán: 

{Họ là những người không cầu nguyện bắt cứ thần linh nào khác cùng với Allah cũng không giết một 
sinh mạng vô tội trừ phi với lý do chính đáng; họ không làm điêu Zina; và ai vi phạm những điêu đó 
đáng bị tội.} 


(chương 25 — Al-Furqan: 68). 

Islam cắm tàn phá trái đất, Allah Tối Cao phán: 

{Các ngươi chớ đừng hủy hoại trái đất sau khi nó đã được cải thiện.) 
(chương 7 — Al-“Araf: 56). 

Allah Tối Cao phán cho biết Nabi Shư'aib khi nói với người dân của mình: 


{Hỡi người dân của Ta, các người hãy thờ phượng một mình Allah thôi, các người không hề có thần 
linh nào khác ngoài Ngài. Quả thật, một bằng chứng rõ ràng từ Thượng Đề của các người đã đến với 
các người. Cho nên, các người hãy đong đo cho đúng, cân cho đủ, các người chớ đừng gian lận 


thiên hạ bất cứ điều gì, và chớ đừng tàn phá trái đất (bằng tội lỗi) sau khi nó đã được lập trật tự. Điều 
đó tốt nhất cho các người nếu các người là những người có đức tin.} 


(chương 7 — Al-“Araf: 85). 
Islam cám bùa thuật, Đắng Chân Lý Hiển Vinh và Tối Cao phán: 


{Ngươi hãy ném chiếc gậy trong tay phải của ngươi xuống, nó sẽ nuốt hết những vật mà họ đã làm 
ra. Quả thật, vật mà họ đã làm chẳng qua chỉ là trò ảo thuật. Và nhà ảo thuật sẽ không thành công dù 
từ đâu đến đi chăng nữa.”} 


(chương 20 — Taha: 69). 
Và Thiên Sứ của Allah ‡Š nói: 


“Các người hãy tránh xa bảy điều huỷ diệt.” Mọi người hỏi: Thưa Thiên Sứ, chúng là những điều gì? 
Người đáp: “Shirk với Allah, bùa thuật, giết hại người được Allah bảo vệ trừ khi vì chân lý, ăn đồng 
tiền vay lãi, ăn tài sản trẻ mồ côi, bỏ trốn vào ngày giao chiến và vu khống những phụ nữ đoan 
chính.” 


Sahih Al-Bukhari, 6857. 


Islam cắm mọi điều ô uế công khai hay thầm kín, Zina (tình dục ngoài hôn nhân), tình dục đồng giới, 
và ở ngay dòng đầu của đoạn này, các bằng chứng cho thấy điều, và Islam cắm vay lãi, Allah Tối 
Cao phán: 


{Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy sợ Allah mà bỏ đi phần còn lại của tiền lời cho vay, nếu 
các ngươi thật sự có đức tin nơi Ngài. 


Nhưng nếu các ngươi không phục tùng theo mệnh lệnh thì xem như các ngươi đã khai chiến với 
AIlah và Thiên Sứ của Ngài. Tuy nhiên, nêu các ngươi biêt ăn năn hôi cải thì các ngươi được thu hôi 
tiền vốn của mình, đây là cách các ngươi không gây bất công cho ai và cũng không bị thiệt thòi.} 


(chương 2 - Al-Baqarah: 278, 279). 


Allah đã không cho bắt cứ tội lỗi nào là hành vi chiến tranh với Ngài và Thiên Sứ của ngoài tội vay lãi 
bởi vì vay lãi, nó làm hư tôn giáo, quê hương, tài sản và sinh mạng. 


Islam cắm ăn xác chết và mọi động vật cắt tiết cúng bái bục tượng, thần linh; cắm ăn thịt heo, Allah 
Tôi Cao phán: 


{Các ngươi bị cắm ăn động vật chết, máu (tiết), thịt heo, những con vật cúng tế (cho ai khác) ngoài 
Allah (hoặc không nhân danh Allah lúc cắt tiết), những con vật bị giết bằng cách làm cho chết ngạt, 
những con vật bị giết bằng cách đánh đập, những con vật bị giết bằng cách thả rơi từ trên cao xuống, 
những con vật bị giết bằng cách cho chúng húc nhau, những con vật bị thú dữ ăn thịt trừ phi các 
ngươi kịp thời cắt tiết chúng (lúc chúng vẫn chưa chết); các ngươi bị cắm ăn thịt những con vật được 
giết cúng tế trên đá (cho các thần linh ngoài Allah) và các ngươi bị cắm chia phần bằng hình thức xin 
xăm. Quả thật, tất cả những thứ (bị cám) đó đều bản thỉu, ô ué.} 


(chương 5 - AIl-Ma-idah: 3). 
Islam cám uống rượu và mọi thứ ô uế, dơ bẩn khác, Allah Tối Cao phán: 


{Hỡi những người có đức tin! Quả thật (uống) rượu, cờ bạc, thờ cúng trên bàn thờ đá và xin xăm là 
những thứ ô uế thuộc hành vi của Shaytan. Bởi thế, các ngươi hãy tránh xa chúng mong rằng các 
ngươi thành đạt. 


Quả thật, Shaytan chỉ muốn gieo lòng hận thù và hiềm khích giữa các ngươi qua (việc uống) rượu và 
cờ bạc. Thật ra (Shaytan) chỉ muôn cản trở các ngươi tưởng nhớ Allah và muôn các ngươi (sao lãng) 
lễ nguyện Salah mà thôi. Vậy các ngươi không chịu ngưng ư?!} 


(chương 5 - AIl-Ma-idah: 90, 91). 


Ở đoạn số 31 đã đề cặp đến một trong những thuộc tính của Thiên Sứ được Allah báo trước trong 
Tawrah (Kinh Cựu Ước) rằng Người cắm họ mọi điều bản thỉu, ô ué, Allah Tối Cao phán: 


{Những người mà họ đi theo vị Sứ Giả (Muhammag), vị Nabi mù chữ, vị mà họ tìm thấy Y được nhắc 
đến trong Tawrah (Kinh Cựu Ước) và Injil (Kinh Tân Ước) của họ. Y ra lệnh cho họ làm điều thiện và 
ngăn cắm họ làm điều xấu, Y cho phép họ dùng những thứ tốt lành và cắm họ dùng những thứ ô ué, 
Y trút bỏ gánh nặng và xiềng xích đang đè nặng lên họ.} 


(chương 7 — Al-“Araf: 157). 
Islam cắm ăn tài sản của trẻ mồ côi, Allah Tối Cao phán: 


{Các ngươi hãy giao lại cho trẻ mồ côi tài sản của chúng (khi chúng đã trưởng thành). Các ngươi chớ 
đừng (vì tham lam) mà tráo vật xấu của các ngươi để đối lấy vật tốt của chúng. Các ngươi cũng đừng 
ăn chặn (tài sản của chúng bằng cách) nhập chung tài sản của chúng vào tài sản của các ngươi, quả 
thật việc làm đó là một đại trọng tội.} 


(chương 4 — An-Nisa: 2). 
Và Allah Tối Cao phán: 


{Những kẻ ăn tài sản của trẻ mồ côi một cách bát công, thật ra là họ đang nuốt lửa vào bụng của 
mình; rôi đây họ sẽ sớm bị thiêu đốt trong Hỏa Ngục.} 


(chương 4 - An-Nisa: 10). 

Islam cắm gian lận trong việc cân đo và đong đếm, Allah Tối Cao phán: 
{(1) Thật khốn thay cho những kẻ gian lận. 

Những kẻ mà khi nhận của người thì đòi cho đủ. 

Nhưng khi đong hoặc cân cho người thì lại cân và đong thiếu. 

Có phải những kẻ đó nghĩ rằng họ sẽ không được phục sinh? 

(chương 83 — Al-Mutaffifin: 1 - 4). 


Islam cắm đoạn tuyệt tình dòng tộc như đã đề cặp ở đoạn số 31 với các câu Kinh và Hadith làm cơ 
Sở, và tât cả các vị Nabi, các vị Thiên Sứ đều thông nhất câm tât cả các điêu này. 


35- Islam cắm các tính xâu xa như nói dồi, gian 
lận, phản bội, lừa đảo, ganh tị, hãm hại người 
khác, trộm cắp, bạo ngược, bất công và tất cả 
các tính xấu khác. 


Islam cắm các tính xấu nói chung, Allah Tối Cao phán:{“Con chớ vênh mặt trước mọi người và chớ 
bước đi với dáng vẻ kênh kiệu trên mặt đất. Quả thật, Allah không yêu thương những kẻ cao ngạo 
khoác lác.”}(chương 31 — Luqman: 18).Thiên Sứ của Allah nói:“Quả thật, người được Ta thương yêu 
nhất và được ở gần Ta nhất trong Ngày Phán Cuối Cùng là người có đạo đức tốt nhất trong các 
người. Và người bị Ta ghét nhất và ở xa Ta nhất trong Ngày Phán Xét Cuối Cùng là những kẻ 
Thartharun (những kẻ ba hoa, khoác lác), những kẻ Mutashadiqun (những kẻ thô tục và khiếm nhã) 
và những kẻ Al-Mutafaihiqun.” Mọi người hỏi: Chúng tôi đã biết những kẻ Thartharun và những kẻ 
Mutashadiqun, còn những kẻ AI-Mutafaihiqun là ai? Người đáp: “Là những kẻ tự cao."Assilsilah As- 
Sahihah, số 791.Islam cắm nói dối, Allah Tối Cao phán:{Quả thật, Allah không hướng dẫn kẻ phạm 
tội, kẻ gian dối.}(chương 40 —- Ghafir: 28).Thiên Sứ của Allah 3 nói:“Các người hãy tránh xa việc nói 
dối, bởi lẽ sự dối trá dẫn đến tình trạng hư đốn và sự hư đốn sẽ dẫn đến Hoả Ngục. Một người cứ 
nói dối và không ngừng việc nói dối đó cho đến khi Allah chứng nhận y là kẻ dối trá ở nơi Ngài.”Sahih 
Muslim, số 2607.Và Thiên Sứ của Allah ‡ nói:“Dấu hiệu của kẻ giả tạo đức tin gồm có ba điều: Khi 


nói chuyện thì dối, khi hứa thì không giữ lời và khi được tín nhiệm thì phản bội."Sahih Al-Bukhari, 
6095.Islam cắm gian lậnTrong một Hadith được ghi lại, Thiên Sứ của Allah ‡š đi ngang một chỗ bày 
bán lương thực khô thì Người đưa tay vào bên trong mớ lương thực khô thì thấy bị ướt ở các ngón 
tay, Người hỏi: “Đây là gì vậy ông chủ?” Người bán hàng đáp: Dạ, nó bị trúng nước mưa thưa Thiên 
Sứ của Allah. Thiên Sứ nói: “Vậy, sao anh không chịu đặt nó ở bên trên để mọi người nhìn thấy, ai 
gian lận thì không phải tín đồ của Ta.”Sahih Muslim, số 102.lslam cắm phản bội, lừa đảo, Allah Tối 
Cao phán:{Hỡi những người có đức tin! Các ngươi đừng lừa dối Allah và Sứ Giả (Muhammagd), và 
các ngươi chớ gian lận những tín vật được ủy thác cho các ngươi trong lúc các ngươi biết rõ (đó là 
lừa dối và bắt tín).}(chương 8 — Al-Anfal: 27).Đắng Tối Cao phán:{Những người thực hiện đúng giao 
ước với Allah và không phá vỡ giao ước (của Ngài)}(chương 13 — Ar-Ra'd: 20).Thiên Sứ của Allah ‡Š 
căn dặn quân lính của Người trước khi xuất trận:“Các người hãy chiến đấu (vì chính nghĩa của Allah), 
chớ đừng chiếm đoạt (chiến lợi phẩm), chớ đừng bội ước, chớ đừng phanh thây (xác chết) và chớ 
đừng giết trẻ con.”"Sahih Muslim, số 1731.Thiên Sứ của Allah ‡ nói:“Có bốn điều mà ai có chúng 
trong người thì là kẻ giả tạo đức tin đích thực, còn ai chỉ có trong người một trong số chúng thì là kẻ 
đã có một phần của sự giả tạo đức tin cho đến khi y loại bỏ nó. Đó là: khi được tín nhiệm phản bội, 
khi nói thì dối, khi hứa thì không giữ lời, và khi tranh luận thì văng tục.”Sahih Al-Bukhari, 34.Islam 
cấm ranh tị, Allah Tối Cao phán:{Hoặc lẽ nào họ đem lòng ganh tị với thiên hạ (Thiên Sứ Muhammad 
và các vị bạn đạo của Y) về ân huệ mà Allah ban cho họ trong khi trước đây TA đã ban cho hậu duệ 
của lbrahim Kinh Sách và sự khôn ngoan và TA đã ban cho họ vương quyền vĩ đại?!}(chương 4 — 
An-Nisa': 54).Và Allah Tối Cao phán:{Rất nhiều dân Kinh Sách chỉ vì lòng ganh tị mà họ muốn kéo 
các ngươi trở lại tình trạng vô đức tin như trước đây, mặc dù chân lý đã phơi bày rõ ràng trước mặt 
họ. Nhưng thôi, các ngươi hãy lượng thứ và bỏ qua cho họ đến khi Allah ban hành sắc lệnh của Ngài 
xuống. Quả thật, Allah toàn năng trên tất cả mọi việc.}(chương 2 — Al-Baqarah: 109).Và Thiên Sứ của 
Allah # nói:“Di căn đến các người mầm bệnh của các thế hệ trước đây, đó là ganh tị và thù ghét 
nhau. Nó chuyên cạo trọc, Ta không nói nó cạo trọc tóc mà nó cạo trọc tôn giáo. Xin thề bởi Đắng mà 
linh hồn Ta nằm trong tay Ngài rằng các người không thể vào Thiên Đàng cho đến khi các người đã 
có đức tin và các người không thể có đức tin cho đến khi các ngươi biết thương yêu lẫn nhau. Các 
người có muốn Ta cho các người biết điều giúp các người có được như thế? Cá ngươi hãy chào 
Salam qua lại giữa các người.”"Sunan At-Tirmizdi, số 2510.Islam cám hãm hại người khác, Allah Tối 
Cao phán:{Cũng như thế, TA (Allah) đã đặt trong mỗi thị trấn những tên tội phạm lớn nhất của nó để 
chúng hoạch định âm mưu trong đó. Tuy nhiên, chúng chỉ mưu hại chính bản thân chúng trong lúc 
chúng không nhận thấy (điều đó).(chương 6 — Al-An'am: 123).Allah Tối Cao cho biết người Do Thái 
đã tìm cách sát hại Masih Ysa (Giê-su), họ đã lên kế hoạch nhưng Allah đã lập kế hoạch đối với 
chúng, và âm mưu hiểm độc của họ không hại được ai ngoài bọn họ, Allah Tối Cao phán:{(52) Khi 
Ysa nhận thấy sự vô đức tin ở nơi họ thì Y đã lên tiếng hỏi: “Ai sẽ là người phò trợ cho Ta (trong việc 
kêu gọi) đến với Allah?” Các tông đồ đáp: “Chúng tôi sẽ là những người phò trợ cho (tôn giáo của) 
Allah, chúng tôi đã có đức tin nơi Allah, và chúng tôi chứng nhận mình là những người Muslim (thần 
phục Allah).”(53) (Các tông đồ của Ysa cầu nguyện): “Lạy Thượng Đề của bày tôi, bầy tôi đã có đức 
tin nơi điều mà Ngài đã mặc khải và bầy tôi nguyện đi theo vị Thiên Sứ (của Ngài). Bởi vậy, xin Ngài 
hãy ghi tên bầy tôi cùng với những người chứng nhận (của sự thật này)”.(54) (Những kẻ vô đức tin) 
đã mưu toan lập kế hoạch (hãm hại Ysa) và Allah cũng hoạch định mưu kế (của Ngài). Tuy nhiên, 
Allah là Đắng hoạch định mưu kế siêu việt.(55) (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi 
Allah phán: “Hỡi Ysa, nay TA sẽ làm cho Ngươi chết (tạm), rồi mang (cả hồn lẫn xác) Ngươi lên cùng 
với TA và TA sẽ tẩy sạch Ngươi khỏi (mọi lời cáo buộc của) những kẻ vô đức tin và TA sẽ phù hộ 
cho những ai theo Ngươi cao hơn những kẻ vô đức tin cho đến Ngày Phục Sinh. Rồi đây các ngươi 
được đưa về trình diện TA để TA phân xử mọi điều mà các ngươi tranh chấp lẫn nhau.”(chương 3 — 
Ali 'Imran: 52 - 55).Allah Tối Cao cho biết người dân của Nabi Saleh đã có mưu đồ sát hại Người và 
họ đã lên kế hoạch nhưng kế hoạch của họ bị Allah thâu tóm, Ngài đập tan kế hoạch của họ và tiêu 
diệt sạch bọn họ, Ngài phán:{(49) Những kẻ đó bảo: “Chúng ta hãy cùng nhau thề với Allah rằng 
chúng ta nhất định sẽ giết (Saleh) và gia đình của Y vào ban đêm, rồi chúng ta sẽ nói với người thừa 
kế của Y rằng chúng ta không hề biết gì đến việc gia đình Y bị thủ tiêu và chúng ta hoàn toàn nói 
thật.”(50) Họ đã mưu toan một kế hoạch và TA cũng đã sắp đặt một kế hoạch trong lúc họ không hề 
hay biết.(51) Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy xem mưu đồ của họ đã để lại kết cuộc cho họ như thế nào, 
chẳng phải TA đã tiêu diệt họ và toàn bộ đám dân của họ đó sao?!}(chương 27 — An-Naml: 49 - 
51).Islam cắm trộm cắp, Thiên Sứ của Allah *# nói:“Người Zina không được xem là người có đức tin 
khi y gian dâm, người trộm cắp không được xem là người có đức tin khi y trộm cắp và người uống 
rượu không được xem là người có đức tin khi y uống rượu, và sự sám hối sẽ không được chấp nhận 


sau đó.”Sahih Al-Bukhari, 6810.lslam cắm bạo ngược, Allah Tối Cao phán:{Quả thật, Allah ra lệnh 
phải công bằng, phải sống tốt đẹp và phải giúp đỡ họ hàng thân tộc, và Ngài nghiêm cám tất cả 
những hành vi vô luân, sai trái và áp bức. Ngài răn dạy các ngươi mong rằng các ngươi có thể lưu 
tâm.}(chương 16 — An-Nahl: 90).Thiên Sứ của Allah # nói:“Quả thật, Allah đã thiên khải cho Ta rằng 
các ngươi hãy khiêm tốn và nhân từ để không còn ai bạo ngược với ai, và để không còn ai khinh 
thường ai."Sahih Abu Dawood, số 4895.lslam cắm bát công, Allah Tối Cao phán:{Quả thật, Allah 
không ưa thích những kẻ làm điều sai quấy.}(chương 3 — Ali 'Imran: 57).Đắng Tối Cao phán:{Chắc 
chắn những kẻ sai quấy không bao giờ thành đạt.}(chương 6 — Al-Anam: 21).Đấng Tối Cao 
phán:{Nhưng những kẻ làm điều sai quấy, Ngài đã chuẩn bị cho chúng một sự trừng phạt đau 
đớn.}(chương 76 — Al-Insan: 31).Thiên Sứ của Allah #š nói:“Có ba hạng người mà sự cầu xin của họ 
không bị từ chối: Lãnh đạo cương trực, người nhịn chay cho đến khi xả chay, và lời cầu xin của 
người bị đối xử bất công , nó được mây chuyển đi và được tất cả cửa trời mở sẵn và Thượng Đế 
Toàn Năng và Hiển Vinh phán: Thề bởi sự toàn năng của TA, chắc chắn TA sẽ giúp ngươi.”Muaslim, 
số 2749; At-Tirmizdi, số 2526; Ahmad, số 8043 và lời Hadith là của ông.Khi Thiên Sứ Muhammad :# 
gửi Mưazd đi Yemen, Người nói với ông:“Anh hãy coi chừng lời cầu xin của người bị bất công, bởi lẽ 
giữa lời cầu xin đó với Allah không có bất cứ rào cản nào.”Sahih Al-Bukhari, 1496.Thiên Sứ của Allah 
# nói:“Chẳng phải kẻ bắt công với người đã giao ước hoặc chèn ép y hoặc giao cho y công việc vượt 
khả năng của y hoặc lấy thứ gì đó từ y mà y không muốn sẽ phải bị Ta đứng ra bênh vực cho y trong 
Ngày Tận Thế đó sao!”Sunan Abu Dawood, 3052.Như bạn đã thấy Islam cắm tất cả các tính xấu, các 
ứng xử bất công và bạo ngược. 


{*Con chớ vênh mặt trước mọi người và chớ bước đi với dáng vẻ kênh kiệu trên mặt đất. Quả thật, 
Allah không yêu thương những kẻ cao ngạo khoác lác.”} 


(chương 31 — Luaman: 18). 
Thiên Sứ của Allah nói: 


“Quả thật, người được Ta thương yêu nhất và được ở gần Ta nhất trong Ngày Phán Cuối Cùng là 
người có đạo đức tốt nhất trong các người. Và người bị Ta ghét nhất và ở xa Ta nhất trong Ngày 
Phán Xét Cuối Cùng là những kẻ Thartharun (những kẻ ba hoa, khoác lác), những kẻ Mutashadiqun 
(những kẻ thô tục và khiếm nhã) và những kẻ Al-Mutafaihiqun.” Mọi người hỏi: Chúng tôi đã biết 
những kẻ Thartharun và những kẻ Mutashadiqun, còn những kẻ Al-Mutafaihiqun là ai? Người đáp: 
“Là những kẻ tự cao." 


Assilsilah As-Sahihah, số 791. 

Islam cắm nói dối, Allah Tối Cao phán: 

{Quả thật, Allah không hướng dẫn kẻ phạm tội, kẻ gian dối.} 

(chương 40 — Ghafir: 28). 

Thiên Sứ của Allah *š nói: 

“Các người hãy tránh xa việc nói dối, bởi lẽ sự dối trá dẫn đến tình trạng hư đồn và sự hư đốn sẽ dẫn 
đên Hoả Ngục. Một người cứ nói dồi và không ngừng việc nói dôi đó cho đên khi Allah chứng nhận y 
là kẻ dôi trá ở nơi Ngài.” 

Sahih Muslim, số 2607. 

Và Thiên Sứ của Allah *š nói: 


“Dấu hiệu của kẻ giả tạo đức tin gồm có ba điều: Khi nói chuyện thì dối, khi hứa thì không giữ lời và 
khi được tín nhiệm thì phản bội.” 


Sahih AI-Bukhari, 6095. 
Islam cắm gian lận 


Trong một Hadith được ghi lại, Thiên Sứ của Allah # đi ngang một chỗ bày bán lương thực khô thì 
Người đưa tay vào bên trong mớ lương thực khô thì thấy bị ướt ở các ngón tay, Người hỏi: “Đây là gì 
vậy ông chủ?” Người bán hàng đáp: Dạ, nó bị trúng nước mưa thưa Thiên Sứ của Allah. Thiên Sứ 


nói: “Vậy, sao anh không chịu đặt nó ở bên trên để mọi người nhìn thấy, ai gian lận thì không phải tín 
đồ của Ta.” 


Sahih Muaslim, số 102. 
Islam cám phản bội, lừa đảo, Allah Tối Cao phán: 


{Hỡi những người có đức tin! Các ngươi đừng lừa dối Allah và Sứ Giả (Muhammad), và các ngươi 
chớ gian lận những tín vật được ủy thác cho các ngươi trong lúc các ngươi biết rõ (đó là lừa dối và 
bất tín).} 


(chương 8 - Al-Anfal: 27). 

Đắng Tối Cao phán: 

{Những người thực hiện đúng giao ước với Allah và không phá vỡ giao ước (của Ngài)} 
(chương 13 —- Ar-Rad: 20). 

Thiên Sứ của Allah ‡š căn dặn quân lính của Người trước khi xuất trận: 


“Các người hãy chiến đấu (vì chính nghĩa của Allah), chớ đừng chiếm đoạt (chiến lợi phẩm), chớ 
đừng bội ước, chớ đừng phanh thây (xác chêt) và chớ đừng giết trẻ con.” 


Sahih Muslim, số 1731. 

Thiên Sứ của Allah *Š nói: 

“Có bốn điều mà ai có chúng trong người thì là kẻ giả tạo đức tin đích thực, còn ai chỉ có trong người 
một trong số chúng thì là kẻ đã có một phần của sự giả tạo đức tin cho đến khi y loại bỏ nó. Đó là: khi 
được tín nhiệm phản bội, khi nói thì dối, khi hứa thì không giữ lời, và khi tranh luận thì văng tục.” 
Sahih AlI-Bukhari, 34. 

Islam cắm ranh tị, Allah Tối Cao phán: 


{Hoặc lẽ nào họ đem lòng ganh tị với thiên hạ (Thiên Sứ Muhammad và các vị bạn đạo của Y) về ân 
huệ mà Allah ban cho họ trong khi trước đây TA đã ban cho hậu duệ của lbrahim Kinh Sách và sự 
khôn ngoan và TA đã ban cho họ vương quyên vĩ đại?!} 


(chương 4 — An-Nisa': 54). 
Và Allah Tối Cao phán: 


{Rất nhiều dân Kinh Sách chỉ vì lòng ganh tị mà họ muốn kéo các ngươi trở lại tình trạng vô đức tin 
như trước đây, mặc dù chân lý đã phơi bày rõ ràng trước mặt họ. Nhưng thôi, các ngươi hãy lượng 
thứ và bỏ qua cho họ đến khi Allah ban hành sắc lệnh của Ngài xuống. Quả thật, Allah toàn năng trên 
tất cả mọi việc.} 


(chương 2 - AI-Baqarah: 109). 
Và Thiên Sứ của Allah *š nói: 


“Di căn đến các người mầm bệnh của các thế hệ trước đây, đó là ganh tị và thù ghét nhau. Nó 
chuyên cạo trọc, Ta không nói nó cạo trọc tóc mà nó cạo trọc tôn giáo. Xin thề bởi Đắng mà linh hồn 
Ta nằm trong tay Ngài rằng các người không thể vào Thiên Đàng cho đến khi các người đã có đức 
tin và các người không thể có đức tin cho đến khi các ngươi biết thương yêu lẫn nhau. Các người có 
muốn Ta cho các người biết điều giúp các người có được như thế? Cá ngươi hãy chào Salam qua lại 
giữa các người.” 


Sunan At-Tirmizdi, số 2510. 


Islam cắm hãm hại người khác, Allah Tối Cao phán: 


{Cũng như thế, TA (Allah) đã đặt trong mỗi thị trấn những tên tội phạm lớn nhất của nó để chúng 
hoạch định âm mưu trong đó. Tuy nhiên, chúng chỉ mưu hại chính bản thân chúng trong lúc chúng 
không nhận thấy (điều đó).} 


(chương 6 —- Al-An'am: 123). 


Allah Tối Cao cho biết người Do Thái đã tìm cách sát hại Masih Ysa (Giê-su), họ đã lên kế hoạch 
nhưng Allah đã lập kế hoạch đối với chúng, và âm mưu hiểm độc của họ không hại được ai ngoài 
bọn họ, Allah Tối Cao phán: 


{(52) Khi Ysa nhận thấy sự vô đức tin ở nơi họ thì Y đã lên tiếng hỏi: “Ai sẽ là người phò trợ cho Ta 
(trong việc kêu gọi) đến với Allah?” Các tông đồ đáp: “Chúng tôi sẽ là những người phò trợ cho (tôn 
giáo của) Allah, chúng tôi đã có đức tin nơi Allah, và chúng tôi chứng nhận mình là những người 
Muslim (thần phục Allah).” 


(53) (Các tông đồ của Ysa cầu nguyện): “Lạy Thượng Đề của bày tôi, bầy tôi đã có đức tin nơi điều 
mà Ngài đã mặc khải và bầy tôi nguyện đi theo vị Thiên Sứ (của Ngài). Bởi vậy, xin Ngài hãy ghi tên 
bẩy tôi cùng với những người chứng nhận (của sự thật này)”. 


(54) (Những kẻ vô đức tin) đã mưu toan lập kế hoạch (hãm hại Ysa) và Allah cũng hoạch định mưu 
kế (của Ngài). Tuy nhiên, Allah là Đắng hoạch định mưu kế siêu việt. 


(55) (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi Allah phán: “Hỡi Ysa, nay TA sẽ làm cho 
Ngươi chết (tạm), rồi mang (cả hồn lẫn xác) Ngươi lên cùng với TA và TA sẽ tẩy sạch Ngươi khỏi 
(mọi lời cáo buộc của) những kẻ vô đức tin và TA sẽ phù hộ cho những ai theo Ngươi cao hơn 
những kẻ vô đức tin cho đến Ngày Phục Sinh. Rồi đây các ngươi được đưa về trình diện TA để TA 
phân xử mọi điều mà các ngươi tranh chấp lẫn nhau.” 

(chương 3 — Ali 'Imran: 52 - 5B). 


Allah Tối Cao cho biết người dân của Nabi Saleh đã có mưu đồ sát hại Người và họ đã lên kế hoạch 
nhưng kế hoạch của họ bị Allah thâu tóm, Ngài đập tan kế hoạch của họ và tiêu diệt sạch bọn họ, 
Ngài phán: 


{(49) Những kẻ đó bảo: “Chúng ta hãy cùng nhau thề với Allah rằng chúng ta nhất định sẽ giết 
(Saleh) và gia đình của Y vào ban đêm, rôi chúng ta sẽ nói với người thừa kê của Y rằng chúng ta 
không hề biết gì đến việc gia đình Y bị thủ tiêu và chúng ta hoàn toàn nói thật.” 


(50) Họ đã mưu toan một kế hoạch và TA cũng đã sắp đặt một kế hoạch trong lúc họ không hề hay 
biết. 


(51) Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy xem mưu đồ của họ đã để lại kết cuộc cho họ như thế nào, chẳng 
phải TA đã tiêu diệt họ và toàn bộ đám dân của họ đó sao?!} 


(chương 27 — An-Namil: 49 - 51). 
Islam cám trộm cắp, Thiên Sứ của Allah % nói: 


“Người Zina không được xem là người có đức tin khi y gian dâm, người trộm cắp không được xem là 
người có đức tin khi y trộm cắp và người uống rượu không được xem là người có đức tin khi y uống 
rượu, và sự sám hối sẽ không được chấp nhận sau đó.” 


Sahih Al-Bukhari, 6810. 
Islam cám bạo ngược, Allah Tối Cao phán: 


{Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng, phải sống tốt đẹp và phải giúp đỡ họ hàng thân tộc, và Ngài 
nghiêm cắm tắt cả những hành vi vô luân, sai trái và áp bức. Ngài răn dạy các ngươi mong rằng các 
ngươi có thể lưu tâm.} 


(chương 16 — An-Nahl: 90). 


Thiên Sứ của Allah *Š nói: 


“Quả thật, Allah đã thiên khải cho Ta rằng các ngươi hãy khiêm tốn và nhân từ để không còn ai bạo 
ngược với ai, và để không còn ai khinh thường ai.” 


Sahih Abu Dawood, số 4895. 

Islam cắm bắt công, Allah Tối Cao phán: 

{Quả thật, Allah không ưa thích những kẻ làm điều sai quấy.} 
(chương 3 - Ali 'Imran: 57). 

Đắng Tối Cao phán: 

{Chắc chắn những kẻ sai quấy không bao giờ thành đạt.} 
(chương 6 - Al-Anam: 21). 

Đắng Tối Cao phán: 

{Nhưng những kẻ làm điều sai quấy, Ngài đã chuẩn bị cho chúng một sự trừng phạt đau đớn.} 
(chương 76 - Al-lnsan: 31). 

Thiên Sứ của Allah % nói: 


“Có ba hạng người mà sự cầu xin của họ không bị từ chối: Lãnh đạo cương trực, người nhịn chay 
cho đến khi xả chay, và lời cầu xin của người bị đối xử bắt công , nó được mây chuyển đi và được tất 
cả cửa trời mở sẵn và Thượng Đế Toàn Năng và Hiển Vinh phán: Thề bởi sự toàn năng của TA, 
chắc chắn TA sẽ giúp ngươi.” 


Muslim, số 2749; At-Tirmizdi, số 2526; Ahmad, số 8043 và lời Hadith là của ông. 
Khi Thiên Sứ Muhammad #Š gửi Mư'azd đi Yemen, Người nói với ông: 


“Anh hãy coi chừng lời cầu xin của người bị bất công, bởi lẽ giữa lời cầu xin đó với Allah không có 
bât cứ rào cản nào.” 


Sahih AlI-Bukhari, 1496. 
Thiên Sứ của Allah % nói: 


“Chẳng phải kẻ bất công với người đã giao ước hoặc chèn ép y hoặc giao cho y công việc vượt khả 
năng của y hoặc lấy thứ gì đó từ y mà y không muốn sẽ phải bị Ta đứng ra bênh vực cho y trong 
Ngày Tận Thế đó sao!” 


Sunan Abu Dawood, 3052. 
Như bạn đã tháy Islam cắm tắt cả các tính xấu, các ứng xử bắt công và bạo ngược. 

36- Islam cắm mọi hình thức thương mại liên 
quan đến vay lãi hoặc có hại hoặc lừa gạt hoặc 
bất công hoặc hối lộ hoặc dẫn đến hiểm hoạ 
hoặc gây thiệt hại đến xã hội, tập thể và cá 
nhân. 

Islam cấm mọi hình thức thương mại liên quan đến vay lãi hoặc có hại hoặc lừa gạt hoặc bất công 
hoặc hối lộ hoặc dẫn đến hiểm hoạ hoặc gây thiệt hại đến xã hội, tập thể và cá nhân.Ở ngay phần 
đầu của đoạn này đã liệt kê đầy đủ các câu Kinh và Hadith cắm vay lãi, bắt công, hối lộ và tàn phá 


trái đất, Allah Tối Cao phán:{Và những kẻ gây phiền nhiễu đến những người có đức tin, nam cũng 
như nữ, một cách không thỏa đáng thì quả thật họ đã mang vào mình tội vu không và tội danh rõ 


ràng.}(chương 33 — Al-Ahzab: 58).Và Allah Tối Cao phán:{Người nào làm điều thiện thì được phúc 
cho bản thân mình, còn người nào làm điều xấu thì sẽ gặp điều xấu (tương ứng). Quả thật, Thượng 
Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không bao giờ bất công với người bề tôi (của Ngài).}(chương 41 — 
Fussilat: 46).Trong một Hadith, Thiên Sứ của Allah ‡Š nói: “Không được hại mình và hại người."Sunan 
Abu Dawood.Thiên Sứ của Allah ‡# nói:“Ai đã tin tưởng Allah và Đời Sau thì chớ đừng gây hại đến 
người láng giềng của y; ai đã tin tưởng Allah và Đời Sau thì hãy đón tiếp khách của y thật nồng hậu 
và ai đã tin tưởng Allah và Đời Sau thì hãy nói lời tốt đẹp hoặc giữ im lặng.” Có đường truyền khác: 
“... thì hãy đối xử tết với người láng giềng của y.”Sahih Muslim, số 47.Thiên Sứ của Allah 3š nói:“Một 
phụ nữ bị trừng phạt vì một con mèo bởi vì cô ta đã nhốt nó lại đến chết. Cô ta bị đày vào Hoả Ngục 
vì cô ta không cho nó ăn và không cho nó uống lúc nhốt nó và cũng không để nó tự do kiếm ăn ở bên 
ngoài.”Sahih Al-Bukhari, 3482.Đây chỉ là hành động gây hại đến con mèo, sẽ ra sao nếu như sự gây 
hại hướng đến con người, ông lbnu 'Umar thuật lại: Thiên Sứ của Allah # bước lên bục giảng lớn 
tiếng gọi:“Này hỡi những ai mà chỉ công nhận Islam bằng chiếc lưỡi của mình, chứ đức tin chưa 
thâm nhập vào con tim của y, chớ đừng gây hại đến tín đồ Muslim, chớ đừng bêu xấu họ và cũng 
chớ đừng theo dõi những điều xấu hỗ của họ, bởi lẽ, kẻ nào theo dõi những điều xấu hỗ của người 
anh Muslim của y, Allah sẽ theo dõi những điều được che giấu của y. Và ai mà Allah theo dõi những 
điều xấu hỗ của y Ngài sẽ phơi bày chúng cho dù y thực hiện tại nhà của y trong đêm khuya.” Rồi 
Ibnu 'Umar hướng mắt nhìn về Ngôi Đền hoặc Kabah, nói: “Nhà ngươi vĩ đại làm sao và sự tôn 
nghiêm của ngươi cũng vĩ đại không kém nhưng đối với Allah người có đức tin còn vĩ đại hơn 
ngươi.”Tirmizdi, số 2032 và lbnu Hibban, số 5763.Thiên Sứ của Allah # nói:“Ai đã tin tưởng Allah và 
Đời Sau thì chớ đừng gây hại đến người láng giềng của y; ai đã tin tưởng Allah và Đời Sau thì hãy 
đón tiếp khách của y thật nồng hậu và ai đã tin tưởng Allah và Đời Sau thì hãy nói lời tốt đẹp hoặc 
giữ im lặng.”Sahih Al-Bukhari, 6018.Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Nabi # nói: “Các người có biết 
kẻ trắng tay không?” Mọi người đáp: Người trắng tay trong chúng tôi, thưa Thiên Sứ của Allah là 
người không có tài sản và của cải gì cả. Thiên Sứ # nói: “Kẻ trắng tay trong cộng đồng của Ta là kẻ 
mà trong Ngày Phán có rất nhiều ân phước từ nhịn chay, lễ nguyện Salah, Zakah nhưng (ở cuộc 
sống trần gian) y đã mắng chửi người này, vu khống người kia, ăn tiền bất chính của người nọ, thế là 
y bị bắt trả ân phước của y (tương ứng với điều đã làm) cho từng người một, đến khi ân phước của y 
đã hết mà vẫn chưa trả hết tội lỗi đã làm thì người ta lấy tội lỗi của họ đỗ lên y và cuối y bị ném vào 
Hoả Ngục.”Muslim, số 2581; Tirmizdi, số 2418; Ahmad, số 8029 và lời Hadith của ông.Thiên Sứ của 
Allah # nói:“Trên đường có một nhánh cây cản trở mọi người đi lại, một người đàn ông đã nhặt bỏ 
nó, vậy là y được vào Thiên Đàng."Al-Bukhari, số 652 với ý nghĩa tương tự; Muslim, số 1914 cũng 
tương tự, lbnu Maajah, số 3682; Ahmad, số 10432 và lời Hadith của hai ông. Chỉ mỗi việc nhặt bỏ 
những vật trở ngại trên đường đã được vào Thiên Đàng, sẽ như thế nào đối với kẻ gây hại đến con 
người và cuộc sống của họ. 


Ở ngay phần đầu của đoạn này đã liệt kê đầy đủ các câu Kinh và Hadith cắm vay lãi, bất công, hối lộ 
và tàn phá trái đất, Allah Tối Cao phán: 


{Và những kẻ gây phiền nhiễu đến những người có đức tin, nam cũng như nữ, một cách không thỏa 
đáng thì quả thật họ đã mang vào mình tội vu khống và tội danh rõ ràng.} 


(chương 33 — Al-Ahzab: 58). 
Và Allah Tối Cao phán: 


{Người nào làm điều thiện thì được phúc cho bản thân mình, còn người nào làm điều xấu thì sẽ gặp 
điều xấu (tương ứng). Quả thật, Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không bao giờ bất công với 
người bề tôi (của Ngài).} 


(chương 41 — Fussilat: 46). 

Trong một Hadith, Thiên Sứ của Allah 3Š nói: “Không được hại mình và hại người.” 
Sunan Abu Dawood. 

Thiên Sứ của Allah *Š nói: 


“Ai đã tin tưởng Allah và Đời Sau thì chớ đừng gây hại đến người láng giềng của y; ai đã tin tưởng 
Allah và Đời Sau thì hãy đón tiếp khách của y thật nồng hậu và ai đã tin tưởng Allah và Đời Sau thì 


hãy nói lời tết đẹp hoặc giữ im lặng.” Có đường truyền khác: “... thì hãy đối xử tốt với người láng 
giềng của y.” 


Sahih Muslim, số 47. 
Thiên Sứ của Allah *% nói: 


“Một phụ nữ bị trừng phạt vì một con mèo bởi vì cô ta đã nhốt nó lại đến chết. Cô ta bị đày vào Hoả 
Ngục vì cô ta không cho nó ăn và không cho nó uông lúc nhôt nó và cũng không đề nó tự do kiêm ăn 
ở bên ngoài.” 


Sahih Al-Bukhari, 3482. 


Đây chỉ là hành động gây hại đến con mèo, sẽ ra sao nếu như sự gây hại hướng đến con người, ông 
lbnu ˆUmar thuật lại: Thiên Sứ của Allah *š bước lên bục giảng lớn tiêng gọi: 


“Này hỡi những ai mà chỉ công nhận Islam bằng chiếc lưỡi của mình, chứ đức tin chưa thâm nhập 
vào con tim của y, chớ đừng gây hại đến tín đồ Muslim, chớ đừng bêu xấu họ và cũng chớ đừng theo 
dõi những điều xấu hỗ của họ, bởi lẽ, kẻ nào theo dõi những điều xấu hỗ của người anh Muslim của 
y, Allah sẽ theo dõi những điều được che giấu của y. Và ai mà Allah theo dõi những điều xấu hỗ của 
y Ngài sẽ phơi bày chúng cho dù y thực hiện tại nhà của y trong đêm khuya.” Rồi lbnu 'Umar hướng 
mắt nhìn về Ngôi Đền hoặc Ka'bah, nói: “Nhà ngươi vĩ đại làm sao và sự tôn nghiêm của ngươi cũng 
vĩ đại không kém nhưng đối với Allah người có đức tin còn vĩ đại hơn ngươi.” 


Tirmizdi, số 2032 và Ibnu Hibban, số 5763. 

Thiên Sứ của Allah Š nói: 

“Ai đã tin tưởng Allah và Đời Sau thì chớ đừng gây hại đến người láng giềng của y; ai đã tin tưởng 
Allah và Đời Sau thì hãy đón tiếp khách của y thật nồng hậu và ai đã tin tưởng Allah và Đời Sau thì 
hãy nói lời tết đẹp hoặc giữ im lặng.” 

Sahih Al-Bukhari, 6018. 


Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Nabi # nói: “Các người có biết kẻ trắng tay không?” Mọi người đáp: 
Người trắng tay trong chúng tôi, thưa Thiên Sứ của Allah là người không có tài sản và của cải gì cả. 
Thiên Sứ # nói: “Kẻ trắng tay trong cộng đồng của Ta là kẻ mà trong Ngày Phán có rất nhiều ân 
phước từ nhịn chay, lễ nguyện Salah, Zakah nhưng (ở cuộc sống trần gian) y đã mắng chửi người 
này, vu khống người kia, ăn tiền bất chính của người nọ, thế là y bị bắt trả ân phước của y (tương 
ứng với điều đã làm) cho từng người một, đến khi ân phước của y đã hết mà vẫn chưa trả hết tội lỗi 
đã làm thì người ta lấy tội lỗi của họ đổ lên y và cuối y bị ném vào Hoả Ngục.” 


Muslim, số 2581; Tirmizdi, số 2418; Ahmad, số 8029 và lời Hadith của ông. 
Thiên Sứ của Allah *Š nói: 


“Trên đường có một nhánh cây cản trở mọi người đi lại, một người đàn ông đã nhặt bỏ nó, vậy là y 
được vào Thiên Đàng.” 


Al-Bukhari, số 652 với ý nghĩa tương tự; Muslim, số 1914 cũng tương tự, lbnu Maajah, số 3682; 
Ahmad, số 10432 và lời Hadith của hai ông. Chỉ mỗi việc nhặt bỏ những vật trở ngại trên đường đã 
được vào Thiên Đàng, sẽ như thế nào đối với kẻ gây hại đến con người và cuộc sống của họ. 


Islam đến đề bảo vệ tâm trí, cắm mọi thứ làm 
hư hại nó, chẳng hạn như uống rượu, nâng 
cao địa vị của tâm trí, biến nó thành đối tượng 
của trách nhiệm, và giải phóng nó khỏi xiêng 
xích của mê tính dị đoan và thờ cúng thần 


tượng. Trong Islam không hề có những điều bí 


z 


ân hoặc giáo luật riêng dành cho một giai cấp 
nhất định nào đó, mà tất cả giáo luật của Islam 
đều phù hợp với tâm trí chân chính và dựa trên 
cơ sở công bằng và trí tuệ. 


Islam đến để bảo vệ tâm trí, nâng cao địa vị trí của nó, Allah Tối Cao phán:{Bởi lẽ tất cả (mọi giác 
quan từ) cái nghe, cái nhìn và cả con tim đều phải chịu trách nhiệm cho sự làm chứng đó.}(chương 
17 — Al-lsra': 36).Cho nên, trách nhiệm của mỗi người là phải bảo vệ tâm trí của mình. Theo đó, lslam 
đã cắm rượu và mọi chất gây nghiện (như ma tuý, cần sa) - ở đoạn 34 đã đề cập rất nhiều câu Kinh 
cắm điều này và bây giờ xi kết thúc với lời phán của Allah:{mong rằng các ngươi hiểu.}(chương 2 — 
AI-Baqarah: 242).Và Allah Tối Cao phán:{Cuộc sống trần gian này chỉ là trò vui chơi và thú tiêu khiển 
(ngắn ngủi cho những ai không muốn làm hài lòng Allah), và cõi Đời Sau thực sự tốt đẹp (trường tồn) 
cho những người ngoan đạo (luôn cố gắng làm Allah hài lòng). Lẽ nào các ngươi không hiểu (hỡi 
những kẻ đa thần)?!}(chương 6 — Al-Anam: 32).Và Allah Tối Cao phán:{Quả thật, TA (Allah) đã ban 
Nó xuống dưới dạng Qur an (một bài đọc) bằng tiếng Ả-rập mà các ngươi có thể hiểu.}(chương 12 — 
Yusuf: 2).Allah Tối Cao trình bày rõ rằng nguồn chỉ đạo và sáng suốt sẽ không mang lại lợi ích ngoại 
trừ với người có trí tuệ bởi họ là những người chịu suy ngẫm, Ngài phán:{(Allah) ban sự khôn ngoan 
cho ai Ngài muốn, và ai được ban cho sự khôn ngoan thì quả thật y đã được ban cho biết bao điều 
tốt đẹp; tuy nhiên, không ai hiểu được điều đó ngoại trừ những người có kiến thức và chịu suy 
ngẫm.}(chương 2 — Al-Baqarah: 269).Vì vậy, Islam lấy tâm trí làm đối tượng quy trách nhiệm, Thiên 
Sứ của Allah ‡ nói:“Cây viết được giơ lên (không ghi) đối ba đối tượng: Người ngủ cho đến khi thức 
dậy, trẻ con cho đến khi trưởng thành và người tâm thần, mắt trí cho đến khi tỉnh táo.”Al-Bukhari, số 
5269; Abu Dawood, số 4402 và lời Hadith của ông; Tirmizdi, số 1423; An-Nasa-ï, số 7346; Ahmad, 
số 956; và lbnu Maajah, số 2042.Islam giải phóng tâm trí khỏi xiềng xích của mê tín dị đoan và thờ 
cúng thần tượng. Allah Tối Cao cho biết về tình trạng của những cộng đồng thời trước do mê tín dị 
đoan nên đã chối bỏ chân lý đến từ Allah:{Tương tự như thế, không một vị cảnh báo nào trước 
Ngươi được TA cử phái đến cho một thị trấn mà những kẻ giàu có của thị trấn đó lại không nói: “Bọn 
ta thấy cha ông của bọn ta theo một tôn giáo nào đó nên bọn ta đi theo dấu chân của họ.”}(chương 
43 — Az-Zukhruf: 23).Allah Tối Cao cho biết về Ibrahim, vị Khaleet của Ngài Người đã nói với người 
dân của mình:{(52) Khi Y nói với cha và người dân của Y: “Đây, những thứ hình tượng mà các người 
sùng bái là gì chứ?”(53) Họ bảo: “Bọn ta thấy cha mẹ của bọn ta thờ cúng chúng.”}(chương 21 - AI- 
Ambiya': 52, 53).Islam đến kêu gọi con người từ bỏ việc thờ phượng bục tượng và bài trừ mọi hình 
thức mê tín dị đoan mà họ thừa hưởng từ tổ tiên ông bà, để một lòng hướng theo đường lối của các 
vị Sứ Giả.Trong Islam không hề có điều bí ẩn hoặc giáo luật dành riêng cho một giai cấp nhất định 
nào đó.Có người hỏi ông “Ali bin Abu Talib, ông là con của người bác và là con rễ của Thiên Sứ #: 
Thiên Sứ của Allah có điều gì đó dành riêng cho các người không? Ông đáp: “Thiên Sứ của Allah s 
bất cứ điều gì áp dụng cho chúng tôi cũng đều áp dụng chung cho cộng đồng ngoại trừ điều nằm 
trong bao kiếm này của ta, rồi ông lấy ra mảnh ghi chép, trong đó viết: Allah nguyền rủa ai cắt tiết 
không vì Allah; Allah nguyền rủa kẻ nào thay đổi ranh giới đất; Allah nguyền rủa kẻ mắng chửi cha y; 
và Allah nguyên rủa kẻ làm điều Bidah.”Sahih Muslim, số 1978.TÁt cả giáo luật của Islam đều phù 
hợp với tâm trí chân chính và dựa trên cơ sở công bằng và trí tuệ. 


{Bởi lẽ tất cả (mọi giác quan từ) cái nghe, cái nhìn và cả con tim đều phải chịu trách nhiệm cho sự 
làm chứng đó.} 


(chương 17 - Al-Isra': 36). 


Cho nên, trách nhiệm của mỗi người là phải bảo vệ tâm trí của mình. Theo đó, lslam đã cắm rượu và 
mọi chất gây nghiện (như ma tuý, cần sa) - ở đoạn 34 đã đê cập rât nhiêu câu Kinh câm điêu này và 
bây giờ xi kêt thúc với lời phán của Allah: 


{mong rằng các ngươi hiểu.} 


(chương 2 - Al-Baqarah: 242). 
Và Allah Tối Cao phán: 


{Cuộc sống trần gian này chỉ là trò vui chơi và thú tiêu khiển (ngắn ngủi cho những ai không muốn 
làm hài lòng Allah), và cõi Đời Sau thực sự tốt đẹp (trường tồn) cho những người ngoan đạo (luôn cố 
gắng làm Allah hài lòng). Lẽ nào các ngươi không hiểu (hỡi những kẻ đa thần) ?!} 


(chương 6 - Al-Anam: 32). 
Và Allah Tối Cao phán: 


{Quả thật, TA (Allah) đã ban Nó xuống dưới dạng Quran (một bài đọc) bằng tiếng Ả-rập mà các 
ngươi có thể hiễu.} 


(chương 12 — Yusuf: 2). 


Allah Tối Cao trình bày rõ rằng nguồn chỉ đạo và sáng suốt sẽ không mang lại lợi ích ngoại trừ với 
người có trí tuệ bởi họ là những người chịu suy ngẫm, Ngài phán: 


{(Allah) ban sự khôn ngoan cho ai Ngài muốn, và ai được ban cho sự khôn ngoan thì quả thật y đã 
được ban cho biết bao điều tốt đẹp; tuy nhiên, không ai hiểu được điều đó ngoại trừ những người có 
kiến thức và chịu suy ngẫm.]} 


(chương 2 - Al-Baqarah: 269). 
Vì vậy, Islam lấy tâm trí làm đối tượng quy trách nhiệm, Thiên Sứ của Allah ## nói: 


“Cây viết được giơ lên (không ghi) đối ba đối tượng: Người ngủ cho đến khi thức dậy, trẻ con cho 
đến khi trưởng thành và người tâm thần, mắt trí cho đến khi tỉnh táo.” 


AI-Bukhari, số 5269; Abu Dawood, số 4402 và lời Hadith của ông; Tirmizdi, số 1423; An-Nasa-ï, số 
7346; Ahmad, số 956; và lbnu Maajah, số 2042. 


Islam giải phóng tâm trí khỏi xiềng xích của mê tín dị đoan và thờ cúng thần tượng. Allah Tối Cao cho 
biết về tình trạng của những cộng đồng thời trước do mê tín dị đoan nên đã chối bỏ chân lý đến từ 
AIllah: 


{Tương tự như thế, không một vị cảnh báo nào trước Ngươi được TA cử phái đến cho một thị trấn 
mà những kẻ giàu có của thị trân đó lại không nói: “Bọn ta thây cha ông của bọn ta theo một tôn giáo 
nào đó nên bọn ta đi theo dấu chân của họ."} 


(chương 43 — Az-Zukhruf: 23). 
Allah Tối Cao cho biết về Ibrahim, vị Khaleet của Ngài Người đã nói với người dân của mình: 


{(52) Khi Y nói với cha và người dân của Y: “Đây, những thứ hình tượng mà các người sùng bái là gì 
chứ?” 


(53) Họ bảo: “Bọn ta thấy cha mẹ của bọn ta thờ cúng chúng. ”} 
(chương 21 —- Al-Ambiya': 52, 53). 


Islam đến kêu gọi con người từ bỏ việc thờ phượng bục tượng và bài trừ mọi hình thức mê tín dị 
đoan mà họ thừa hưởng từ tổ tiên ông bà, để một lòng hướng theo đường lối của các vị Sứ Giả. 


Trong Islam không hề có điều bí ẩn hoặc giáo luật dành riêng cho một giai cấp nhất định nào đó. 


Có người hỏi ông “Ali bin Abu Talib, ông là con của người bác và là con rễ của Thiên Sứ #š: Thiên Sứ 
của Allah có điều gì đó dành riêng cho các người không? Ông đáp: “Thiên Sứ của Allah ‡# bất cứ 
điều gì áp dụng cho chúng tôi cũng đều áp dụng chung cho cộng đồng ngoại trừ điều nằm trong bao 
kiếm này của ta, rồi ông lấy ra mảnh ghi chép, trong đó viết: Allah nguyền rủa ai cắt tiết không vì 
Allah; Allah nguyền rủa kẻ nào thay đổi ranh giới đất; Allah nguyền rủa kẻ mắng chửi cha y; và Allah 
nguyễn rủa kẻ làm điều Bid'ah.” 


Sahih Muslim, số 1978. 


Tất cả giáo luật của Islam đều phù hợp với tâm trí chân chính và dựa trên cơ sở công bằng và trí tuệ. 
Các tôn giáo nguy tạo đã không giúp tín đồ 
thấu hiểu hết mọi mâu thuẫn với tâm trí, khiến 
tông đồ rơi vào ảo tưởng rằng tôn giáo là thứ 
vượt bên trên tâm trí khiên nó không thể nhận 
thức và thấu hiểu được. Trong khi đó, Islam 
được công nhận là nguồn ánh sáng soi rọi con 
đường cho tâm trí; những người của tôn giáo 


nguy tạo muốn con người loại bỏ tâm trí đề đi 
theo họ một cách mù quáng thì Islam muốn 
con người đánh thức sự nhận thức của tâm trí, 
đề hiểu rõ được sự thật của mọi vấn đề mà họ 
đang theo. 


Các tôn giáo nguy tạo đã không giúp tín đồ thấu hiểu hết mọi mâu thuẫn với tâm trí, khiến tông đồ rơi 
vào ảo tưởng rằng tôn giáo là thứ vượt bên trên tâm trí khiên nó không thể nhận thức và thấu hiểu 
được. Trong khi đó, Islam được công nhận là nguồn ánh sáng soi rọi con đường cho tâm trí; những 
người của tôn giáo nguy tạo muốn con người tin tưởng trong mù quáng, loại bỏ tâm trí, thì Islam 
muốn con người đánh thức sự nhận thức của tâm trí, để họ nghiền ngẫm, suy xét sự thật về mọi vấn 
đề mà họ đang theo, Allah Tối Cao phán:{Như thế đó, TA đã mặc khải cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) Ruh 
(Quran) từ Mệnh Lệnh của TA. Trước đây, Ngươi không hề biết Kinh Sách cũng như đức tin Iman là 
gì. Nhưng TA đã ban (Quran) xuống làm nguồn ánh sáng để TA hướng dẫn người nào TA muốn 
trong số đám bề tôi của TA. Quả thật, Ngươi đích thực là người hướng dẫn (nhân loại) đến con 
đường ngay chính.}(chương 42 — Ash-Shura: 52).Thông điệp của Thượng Đế chứa đựng các bằng 
chứng và lí lẽ hướng dẫn tâm trí chân chính đến với mọi sự thật mà con người khát khao đến với sự 
nhận thức và tin tưởng nơi nó, Allah Tối Cao phán:{Hỡi nhân loại, quả thật đã có một bằng chứng 
xác thực từ Thượng Đề của các ngươi đến với các ngươi; và TA đã ban xuống cho các ngươi một 
nguồn ánh sáng rõ rệt (Quran).}(chương 4 - An-Nissa': 174).Allah Hiển Vinh và Tối Cao muốn con 
người sống trong ánh sáng của chỉ đạo, của kiến thức và sự thật. Nhưng Shaytan và những tà thần 
thì lại muốn cho con người luôn sống trong bóng tối của vô đức tin, ngu muội và lầm lạc, Allah Tối 
Cao phán:{Allah là Đáng Bảo Hộ của những người có đức tin, Ngài đưa họ ra khỏi nơi tăm tối đến với 
ánh sáng. Riêng những kẻ vô đức tin, đắng bảo hộ của họ là Taghut; chúng đưa họ từ nơi ánh sáng 
đến chỗ tối tăm. Những kẻ đó sẽ làm bạn với Hỏa Ngục, họ sẽ phải sống trong đó mãi mãi.}(chương 
2 - Al-Baqarah: 257). 


{Như thế đó, TA đã mặc khải cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) Ruh (Qur an) từ Mệnh Lệnh của TA. Trước 
đây, Ngươi không hề biết Kinh Sách cũng như đức tin Iman là gì. Nhưng TA đã ban (Quran) xuống 
làm nguồn ánh sáng để TA hướng dẫn người nào TA muốn trong số đám bề tôi của TA. Quả thật, 
Ngươi đích thực là người hướng dẫn (nhân loại) đến con đường ngay chính.) 


(chương 42 —- Ash-Shura: 52). 


Thông điệp của Thượng Đế chứa đựng các bằng chứng và lí lẽ hướng dẫn tâm trí chân chính đến 
với mọi sự thật mà con người khát khao đến với sự nhận thức và tin tưởng nơi nó, Allah Tối Cao 
phán: 


{Hỡi nhân loại, quả thật đã có một bằng chứng xác thực từ Thượng Đề của các ngươi đến với các 
ngươi; và TA đã ban xuông cho các ngươi một nguôn ánh sáng rõ rệt (Qur an).} 


(chương 4 - An-Nissa': 174). 


Allah Hiển Vinh và Tối Cao muốn con người sống trong ánh sáng của chỉ đạo, của kiến thức và sự 
thật. Nhưng Shaytan và những tà thân thì lại muôn cho con người luôn sông trong bóng tôi của vô 
đức tin, ngu muội và lâm lạc, Allah Tôi Cao phán: 


{Allah là Đắng Bảo Hộ của những người có đức tin, Ngài đưa họ ra khỏi nơi tăm tối đến với ánh 
sáng. Riêng những kẻ vô đức tin, đẳng bảo hộ của họ là Taghut; chúng đưa họ từ nơi ánh sáng đên 
chỗ tối tăm. Những kẻ đó sẽ làm bạn với Hỏa Ngục, họ sẽ phải sống trong đó mãi mãi.} 


(chương 2 - Al-Baqarah: 257). 


39- Islam đề cao kiến thức khoa học xác thực 
và thúc đầy việc nghiên cứu khoa học, không 
có ý tưởng bất chợt và ham muốn, đồng thời 
kêu gọi xem xét và nghiên ngẫm về bản thân 
và vũ trụ xung quanh và kết quả của khoa học 
chính xác không bao giờ mâu thuẫn với Islam. 


Islam đề cao kiến thức khoa học xác thực, Allah Tối Cao phán:{Allah sẽ nâng cao cấp bậc cho những 
người có đức tin và những người hiểu biết trong các ngươi. Quả thật, Allah thông toàn những điều 
các ngươi làm.}(chương 58 — Al-Mujadalah: 11).Allah đã kết hợp sự chứng nhận của các học giả 
cùng với sự chứng nhận của Ngài và giới Thiên Thần cho sự chứng nhận vĩ đại, Allah Tối Cao 
phán:{Allah đã chứng nhận không có Thượng Đề (đích thực) nào khác ngoài Ngài, các Thiên Thần 
và những người hiểu biết đang duy trì nền công lý cũng chứng nhận (như thế). Quả thật, không có 
Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đắng Toàn Năng, Đắng Sáng Suốt.}(chương 3 — Ali 'lmran: 
18).Điều này khẳng định vị thế của giới học giả trong Islam và Allah đã không ra lệnh cho Nabi của 
Ngài Muhammad ## cầu xin Ngài ban cho thêm bất cứ điều gì ngoài kiến thức, Allah Tối Cao 
phán:{Và Ngươi hãy cầu nguyện: “Lạy Thượng Đề của bề tôi! Xin Ngài ban thêm kiến thức cho bề 
tôi."(chương 20 — Taha: 114).Thiên Sứ của Allah 3# nói:“Ai bước trên con đường học hỏi trao dồi kiến 
thức (Islam) thì y sẽ được Allah tạo cho y một con đường dễ dàng đến với Thiên Đàng. Quả thật, giới 
Thiên Thần luôn dang rộng cánh của mình thể hiện sự hài lòng với người trao dồi kiến thức, và người 
học hỏi kiến thức được vạn vật trên trời và dưới đất cầu xin Allah tha thứ, kể cả con cá ở dưới nước 
cũng cầu xin cho y. Quả thật, giá trị của một học giả so với một người sùng đạo giống như giá trị của 
(ánh sáng đêm) trăng rằm với những vì sao, và chắc chắn giới học giả là những người kế thừa từ 
giới Nabi. Tất nhiên, giới Nabi đã không để lại đồng vàng hay đồng bạc, mà quả thật Họ chỉ để lại 
kiến thức. Vì vậy, ai đã lấy được nó là y đã lấy được tài sản vô giá.”Abu Dawood, số 3641; Tirmizdi, 
số 2682; lbnu Maajah, số 223 và lời Hadith của ông; và Ahmad, số 21715.Islam thúc đẩy việc nghiên 
cứu khoa học, không có ý tưởng bắt chợt và ham muốn, đồng thời kêu gọi xem xét, nghiền ngẫm về 
bản thân và về vũ trụ xung quanh, Allah Tối Cao phán:TA (Allah) sẽ cho chúng thấy các dấu hiệu của 
TA ở các chân trời và ngay trên bản thân của chúng cho đến khi chúng thấy rõ rằng đó là sự thật. Lẽ 
nào Thượng Đề của Ngươi (Thiên Sứ) không đủ là Nhân Chứng cho tất cả mọi việc ư?(chương 41 — 
Fussilat: 53).Allah Tối Cao phán:{Lẽ nào chúng không quan sát thấy sự thống trị trời đất và mọi thứ 
mà Allah đã tạo ra? Có thể tuổi thọ của họ đã sắp kết thúc. Thế còn lời nói nào ngoài (Quran) mà họ 
sẽ tin đây!}(chương 7 — Al-'Araf: 185).Và Allah Tối Cao phán:{Sao họ không chịu đi chu du khắp trái 
đất để nhìn xem hậu quả của những ai sống trước họ như thế nào? Đám người đó mạnh hơn họ về 
sức lực, về khả năng khai khẩn đất đai, về tuổi thọ, về số lượng và sự giàu có; và những Sứ Giả đã 


được cử phái đến với đám người đó mang theo những bằng chứng rõ rệt. Do đó, Allah đã không hề 
làm hại họ mà chính họ đã tự làm hại bản thân mình.}(chương 30 — Ar-Rum: 9).Các kết quả của khoa 
học xác thực sẽ không bao giờ mâu thuẫn với Islam. Chúng tôi sẽ dẫn chứng một thí dụ về vụ việc đã 
được Kinh Quran trình bày chuẩn xác chỉ tiết cách đây hơn một ngàn bốn trăm năm trước khi điều 
đó được công bố từ phía nghiên cứu khoa học sau này. Kết quả của công trình nghiên cứu khoa học 
đó hoàn toàn trùng khớp với Kinh Quran vĩ đại, đó là sự hình thành và phát triển của phôi thai trong 
bụng người mẹ, Allah Tối Cao phán:{(12) Quả thật, TA (Allah) đã tạo con người (Adam) từ một loại 
hỗn hợp đất sét.(13) Sau đó, TA tạo ra con người (con cháu của Adam) từ tinh dịch được lưu trữ tại 
một nơi an toàn (dạ con của người meẹ).(14) Rồi TA tạo tinh dịch thành một hòn máu đặc, kế đến TA 
tạo hòn máu đặc thành một miếng thịt, rồi từ miếng thịt TA tạo hóa thành xương, sau đó TA lại bao 
xương bằng thịt rồi làm cho nó thành một tạo vật khác (có linh hồn và được ra đời). Bởi thế, thật phúc 
thay Allah, Đắng Tạo Hóa Ưu Việt!(chương 23 — Al-Mưminun: 12 - 14). 


{Allah sẽ nâng cao cấp bậc cho những người có đức tin và những người hiểu biết trong các ngươi. 
Quả thật, Allah thông toàn những điều các ngươi làm.} 


(chương 58 — Al-Mujadalah: 11). 


Allah đã kết hợp sự chứng nhận của các học giả cùng với sự chứng nhận của Ngài và giới Thiên 
Thần cho sự chứng nhận vĩ đại, Allah Tối Cao phán: 


{Allah đã chứng nhận không có Thượng Đế (đích thực) nào khác ngoài Ngài, các Thiên Thần và 
những người hiểu biết đang duy trì nền công lý cũng chứng nhận (như thế). Quả thật, không có 
Thượng Đề nào khác ngoài Ngài, Đắng Toàn Năng, Đắng Sáng Suốt.} 

(chương 3 - Ali 'Imran: 18). 


Điều này khẳng định vị thế của giới học giả trong Islam và Allah đã không ra lệnh cho Nabi của Ngài 
Muhammad *# cầu xin Ngài ban cho thêm bắt cứ điều gì ngoài kiến thức, Allah Tối Cao phán: 

{Và Ngươi hãy cầu nguyện: “Lạy Thượng Đề của bề tôi! Xin Ngài ban thêm kiến thức cho bề tôi.”} 
(chương 20 - Taha: 114). 

Thiên Sứ của Allah *Š nói: 

“Ai bước trên con đường học hỏi trao dồi kiến thức (Islam) thì y sẽ được Allah tạo cho y một con 
đường dễ dàng đến với Thiên Đàng. Quả thật, giới Thiên Thần luôn dang rộng cánh của mình thể 
hiện sự hài lòng với người trao dồi kiến thức, và người học hỏi kiến thức được vạn vật trên trời và 
dưới đất cầu xin Allah tha thứ, kể cả con cá ở dưới nước cũng cầu xin cho y. Quả thật, giá trị của một 
học giả so với một người sùng đạo giống như giá trị của (ánh sáng đêm) trăng rằm với những vì Sao, 
và chắc chắn giới học giả là những người kế thừa từ giới Nabi. Tắt nhiên, giới Nabi đã không để lại 
đồng vàng hay đồng bạc, mà quả thật Họ chỉ để lại kiến thức. Vì vậy, ai đã lấy được nó là y đã lấy 
được tài sản vô giá.” 

Abu Dawood, số 3641; Tirmizdi, số 2682; lbnu Maajah, số 223 và lời Hadith của ông; và Ahmad, số 
21715. 


Islam thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học, không có ý tưởng bát chợt và ham muốn, đồng thời kêu gọi 
xem xét, nghiền ngẫm về bản thân và về vũ trụ xung quanh, Allah Tối Cao phán: 


TA (Allah) sẽ cho chúng thấy các dấu hiệu của TA ở các chân trời và ngay trên bản thân của chúng 
cho đến khi chúng thấy rõ rằng đó là sự thật. Lẽ nào Thượng Đề của Ngươi (Thiên Sứ) không đủ là 
Nhân Chứng cho tất cả mọi việc ư? 


(chương 41 — Fussilat: 53). 
Allah Tối Cao phán: 


{Lẽ nào chúng không quan sát thấy sự thống trị trời đất và mọi thứ mà Allah đã tạo ra? Có thể tuổi 
thọ của họ đã sắp kêt thúc. Thê còn lời nói nào ngoài (Qur an) mà họ sẽ tin đây!} 


(chương 7 — Al-“Araf: 185). 


Và Allah Tối Cao phán: 


{Sao họ không chịu đi chu du khắp trái đất để nhìn xem hậu quả của những ai sống trước họ như thế 
nào? Đám người đó mạnh hơn họ về sức lực, về khả năng khai khẩn đất đai, về tuổi thọ, về số lượng 
và sự giàu có; và những Sứ Giả đã được cử phái đến với đám người đó mang theo những bằng 
chứng rõ rệt. Do đó, Allah đã không hề làm hại họ mà chính họ đã tự làm hại bản thân mình.) 


(chương 30 — Ar-Rum: 9). 


Các kết quả của khoa học xác thực sẽ không bao giờ mâu thuẫn với Islam. Chúng tôi sẽ dẫn chứng 
một thí dụ về vụ việc đã được Kinh Qur an trình bày chuẩn xác chỉ tiết cách đây hơn một ngàn bốn 
trăm năm trước khi điều đó được công bố từ phía nghiên cứu khoa học sau này. Kết quả của công 
trình nghiên cứu khoa học đó hoàn toàn trùng khớp với Kinh Qur an vĩ đại, đó là sự hình thành và 
phát triển của phôi thai trong bụng người mẹ, Allah Tối Cao phán: 


{(12) Quả thật, TA (Allah) đã tạo con người (Adam) từ một loại hỗn hợp đất sét. 


(13) Sau đó, TA tạo ra con người (con cháu của Adam) từ tỉnh dịch được lưu trữ tại một nơi an toàn 
(dạ con của người mẹ). 


(14) Rồi TA tạo tinh dịch thành một hòn máu đặc, kế đến TA tạo hòn máu đặc thành một miếng thịt, 
rồi từ miếng thịt TA tạo hóa thành xương, sau đó TA lại bao xương bằng thịt rồi làm cho nó thành một 
tạo vật khác (có linh hôn và được ra đời). Bởi thê, thật phúc thay Allah, Đâng Tạo Hóa Ưu Việt! 


(chương 23 — Al-Mưminun: 12 - 14). 

Allah không chấp nhận và ban thưởng cho bất 
cứ hành động nào ở Đời Sau ngoài những ai 
đã tin tưởng Allah, biết thân phục Ngài và châp 
nhận sứ mạng của các Thiên Sứ của Ngài. Và 
Allah không châp nhận bât cứ hình thức thờ 
phượng nào ngoài các hình thức mà Ngài đã 
quy định. Làm gì có chuyện con người phủ 
nhận Allah rôi lại mong muôn được Ngài ban 
thưởng? Và Allah cũng không châp nhận bât 
cứ đức tin của một ai trong thiên hạ ngoài 
những ai đã tin tưởng toàn bộ các vị Nabi và 
tin tưởng luôn cả sứ mạng của Muhammad Š. 
Allah không chấp nhận và ban thưởng cho bát cứ hành động nào ở Đời Sau ngoài những ai đã tin 
tưởng Allah, biêt thân phục Ngài và châp nhận sứ mạng của các Thiên Sứ của Ngài, Allah Tôi Cao 
phán:{(18) Ai muốn đời sống chớp nhoáng (của thế giới trần tục này) thì TA sẽ sớm ban cho đối với 
người nào TA muốn, nhưng rồi đây (ở Đời Sau) TA sẽ quảng y vào Ngục Lửa, Nó sẽ nướng y một 
cách nhục nhã đáng khinh.(19) Còn ai muôn Đời Sau, cô găng hành đạo và hệt lòng tin tưởng thì 
công sức cũng như những nỗ lực của họ sẽ được đền đáp xứng đáng.}(chương 17 — Al-lsra': 18, 
19).Và Allah Tối Cao phán:{Do đó, người nào làm điều thiện tốt và có đức tin thì công sức của y sẽ 


không bị phủ nhận và chính TA sẽ ghi công lao cho y.}(chương 21 — Al-Ambiya': 94).Hơn nữa, Allah 
không chấp nhận bắt cứ hình thức thờ phượng nào ngoài các hình thức mà Ngài đã quy định, Allah 


Tối Cao phán:{Bởi thế, ai mong được gặp gỡ Thượng Đề của y thì hãy làm việc thiện tốt và ngoan 
đạo; và chớ đừng dựng một ai (vật gì) làm đối tác của Ngài trong việc thờ phượng Ngài.}(chương 18 
— Al-Kahí: 110).Một việc làm không được xem là đức hạnh ngoại trừ phải phù hợp với quy định của 
Allah, một lòng thành khẩn chỉ vì Allah trong việc làm của mình và y phải còn là người tin tưởng nơi 
AIlah, tin toàn bộ các vị Nabi và Sứ Giả của Ngài. Đối với ai làm khác đi thì việc làm đó là thứ vô giá 
trị, Allah Tối Cao phán:{Và TA sẽ xét lại mọi việc mà họ đã làm, tất cả đều bị TA biến nó thành tro bụi 
bay tứ tán.}(chương 25 — Al-Furqan: 23).Và Allah Tối Cao phán:{(2) Vào Ngày đó, có những gương 
mặt sẽ ảm đạm vì sợ hãi.(3) Mệt mỏi và kiệt sức.(4) Chúng sẽ vào trong Hỏa Ngục cháy 
bùng.}(chương 88 — Al-Ghashiyah: 2 — 4).Đây là những gương mặt sợ hãi, kiệt sức với bao công sức 
đã bỏ ra nhưng không được đón nhận vì không phù hợp với chỉ đạo của Allah, thế là chỗ cư ngụ của 
họ là Hoả Ngục, do bởi việc làm không phù hợp với giáo luật mà Allah đã ban hành. Đúng hơn là họ 
đã theo đường lối thờ phượng sai trái, mù quáng đi theo lời kêu gọi của tôn giáo nguy tạo của những 
tên dẫn đầu lệch lạc. Như vậy, một việc làm tốt đẹp được chấp nhận đối với Allah là nó phải rập 
khuôn với điều mà Thiên Sứ Muhammad mang đến. Làm gì có chuyện con người phủ nhận Allah rồi 
lại mong muốn được Ngài ban thưởng?Và Allah không chấp nhận bất cứ đức tin của một ai trong 
thiên hạ ngoài những ai đã tin tưởng toàn bộ các vị Nabi và tin tưởng luôn cả sứ mạng của 
Muhammad %. Chúng tôi đã liệt kê bằng chứng cho vấn đề này trong đoạn số 20, Allah Tối Cao 
phán:{Thiên Sứ (Muhammad) và những người có đức tin đều tin vào những điều được mặc khải 
xuống cho Y từ Thượng Đế của Y. Tất cả họ đều có đức tin nơi Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, 
nơi các Kinh Sách của Ngài, và nơi các vị Thiên Sứ của Ngài. Họ cùng nói câu: “Bầy tôi không phân 
biệt giữa các vị Thiên Sứ của Ngài, bầy tôi xin nghe và phục tùng mệnh lệnh. Xin Ngài hãy tha thứ tội 
lỗi cho bầy tôi hỡi Thượng Đế của bẩy tôi, và bầy tôi chắc chắn phải quay trở về trình diện 
Ngài.”}(chương 2 — Al-Baqarah: 285).Allah Tối Cao phán:{Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy 
tin nơi Allah, nơi Thiên Sứ của Ngài, nơi Kinh Sách (Quran) mà Ngài đã ban xuống cho Thiên Sứ 
của Ngài cũng như các Kinh Sách mà Ngài đã ban xuống trước đây. Người nào phủ nhận Allah, các 
Thiên Thần của Ngài, các Kinh Sách của Ngài, các Thiên Sứ của Ngài và Ngày Phán Xét Cuối Cùng 
thì quả thật y đã lầm lạc quá xa.}(chương 4 — An-Nisa': 136).Và Allah Tối Cao phán:{(Hỡi Thiên Sứ 
Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi Allah lấy giao ước với các vị Nabi rằng: “Cho dù TA có ban cho 
các ngươi Kinh Sách và sự khôn ngoan ra sao nhưng một khi Thiên Sứ (Muhammad) được cử đến 
kế nhiệm thì bắt buộc các ngươi phải hết lòng tin tưởng Y và hết lòng phò trợ Y.” (Allah) hỏi họ: “Các 
ngươi có chấp nhận và đảm bảo với TA về giao ước này không?” Tắt cả đều đáp: “Bầy tôi xin chấp 
nhận.” (Allah) phán: “Thế thì các ngươi hãy chứng nhận và TA cũng sẽ chứng nhận cùng các 
ngươi.”}(chương 3 — Ali 'Imran: 81). 


{(18) Ai muốn đời sống chớp nhoáng (của thế giới trần tục này) thì TA sẽ sớm ban cho đối với người 
nào TA muốn, nhưng rồi đây (ở Đời Sau) TA sẽ quảng y vào Ngục Lửa, Nó sẽ nướng y một cách 
nhục nhã đáng khinh. 


(19) Còn ai muốn Đời Sau, cố gắng hành đạo và hết lòng tin tưởng thì công sức cũng như những nỗ 
lực của họ sẽ được đền đáp xứng đáng.} 


(chương 17 - Al-lsra': 18, 19). 
Và Allah Tối Cao phán: 


{Do đó, người nào làm điều thiện tốt và có đức tin thì công sức của y sẽ không bị phủ nhận và chính 
TA sẽ ghi công lao cho y.} 


(chương 21 — Al-Ambiya': 94). 


Hơn nữa, Allah không chấp nhận bát cứ hình thức thờ phượng nào ngoài các hình thức mà Ngài đã 
quy định, Allah Tối Cao phán: 


{Bởi thế, ai mong được gặp gỡ Thượng Đề của y thì hãy làm việc thiện tốt và ngoan đạo; và chớ 
đừng dựng một ai (vật gì) làm đối tác của Ngài trong việc thờ phượng Ngài.} 


(chương 18 —- Al-Kahf: 110). 


Một việc làm không được xem là đức hạnh ngoại trừ phải phù hợp với quy định của Allah, một lòng 
thành khẩn chỉ vì Allah trong việc làm của mình và y phải còn là người tin tưởng nơi Allah, tin toàn bộ 


các vị Nabi và Sứ Giả của Ngài. Đối với ai làm khác đi thì việc làm đó là thứ vô giá trị, Allah Tối Cao 
phán: 


{Và TA sẽ xét lại mọi việc mà họ đã làm, tất cả đều bị TA biến nó thành tro bụi bay tứ tán.} 
(chương 25 — Al-Furqan: 23). 

Và Allah Tối Cao phán: 

{(2) Vào Ngày đó, có những gương mặt sẽ ảm đạm vì sợ hãi. 

(3) Mệt mỏi và kiệt sức. 

(4) Chúng sẽ vào trong Hỏa Ngục cháy bùng.} 

(chương 88 — Al-Ghashiyah: 2 — 4). 


Đây là những gương mặt sợ hãi, kiệt sức với bao công sức đã bỏ ra nhưng không được đón nhận vì 
không phù hợp với chỉ đạo của Allah, thế là chỗ cư ngụ của họ là Hoả Ngục, do bởi việc làm không 
phù hợp với giáo luật mà Allah đã ban hành. Đúng hơn là họ đã theo đường lối thờ phượng sai trái, 
mù quáng đi theo lời kêu gọi của tôn giáo nguy tạo của những tên dẫn đầu lệch lạc. Như vậy, một 
việc làm tốt đẹp được chấp nhận đối với Allah là nó phải rập khuôn với điều mà Thiên Sứ 
Muhammad mang đến. Làm gì có chuyện con người phủ nhận Allah rồi lại mong muốn được Ngài 
ban thưởng? 


Và Allah không chấp nhận bất cứ đức tin của một ai trong thiên hạ ngoài những ai đã tin tưởng toàn 
bộ các vị Nabi và tin tưởng luôn cả sứ mạng của Muhammad **. Chúng tôi đã liệt kê bằng chứng cho 
vấn đề này trong đoạn số 20, Allah Tối Cao phán: 

{Thiên Sứ (Muhammad) và những người có đức tin đều tin vào những điều được mặc khải xuống 
cho Y từ Thượng Đề của Y. Tắt cả họ đều có đức tin nơi Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, nơi các 
Kinh Sách của Ngài, và nơi các vị Thiên Sứ của Ngài. Họ cùng nói câu: “Bầy tôi không phân biệt giữa 
các vị Thiên Sứ của Ngài, bầy tôi xin nghe và phục tùng mệnh lệnh. Xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho 
bầy tôi hỡi Thượng Đề của bày tôi, và bầy tôi chắc chắn phải quay trở về trình diện Ngài."} 

(chương 2 - Al-Baqarah: 283). 

Allah Tối Cao phán: 


{Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy tin nơi Allah, nơi Thiên Sứ của Ngài, nơi Kinh Sách 
(Qur an) mà Ngài đã ban xuống cho Thiên Sứ của Ngài cũng như các Kinh Sách mà Ngài đã ban 
xuống trước đây. Người nào phủ nhận Allah, các Thiên Thần của Ngài, các Kinh Sách của Ngài, các 
Thiên Sứ của Ngài và Ngày Phán Xét Cuối Cùng thì quả thật y đã lầm lạc quá xa.} 


(chương 4 —- An-Nisa': 136). 
Và Allah Tối Cao phán: 


{(Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi Allah lấy giao ước với các vị Nabi rằng: “Cho dù 
TA có ban cho các ngươi Kinh Sách và sự khôn ngoan ra sao nhưng một khi Thiên Sứ (Muhammad) 
được cử đến kế nhiệm thì bắt buộc các ngươi phải hết lòng tin tưởng Y và hết lòng phò trợ Y.” (Allah) 
hỏi họ: “Các ngươi có chấp nhận và đảm bảo với TA về giao ước này không?” Tắt cả đều đáp: “Bầy 
tôi xin chấp nhận.” (Allah) phán: “Thế thì các ngươi hãy chứng nhận và TA cũng sẽ chứng nhận cùng 
các ngươi.”} 


(chương 3 - Ali 'Imran: 81). 

41- Mục đích của tất cả các bức thông điệp của 
Thượng Đề là nâng cao con người lên tâm 
xứng đáng với tôn giáo chân chính, đê con 


người trở thành một nô lệ đích thực của Allah, 
Chúa Tế của vũ trụ và vạn vật và giải thoát con 
người khỏi sự thờ phượng con người giống 
như mình hoặc một vật thể vô tri hoặc mê tín dị 
đoan. Như bạn thấy, Islam không hề tôn cao 
bất cứ cá nhân nào vượt quá mức vị trí của y, 
Islam không tôn bất cứ ai trong số họ làm 
thượng đề và thần linh. 


Mục đích của tất cả các bức thông điệp của Thượng Đế là nâng cao con người lên tầm xứng đáng 
với tôn giáo chân chính, để con người trở thành một nô lệ đích thực của Allah, Chúa Tẻể của vũ trụ và 
vạn vật và giải thoát con người khỏi sự thờ phượng con người giống như mình hoặc một vật thể vô tri 
hoặc mê tín dị đoan, Thiên Sứ của Allah 3 nói:“Thật khốn khổ cho kẻ làm nô lệ đồng tiền vàng, đồng 
tiền bạc, gấắm vóc và y phục. Nếu được ban cho thì họ hài lòng, còn không được ban cho thì họ 
không hài lòng.”Sahih Al-Bukhari, số 6435.Do đó, con người đều như nhau, không hạ thấp mình 
ngoại trừ trước Allah chớ không làm nô lệ cho tiền bạc, danh vọng, địa vị hay dân tộc nào cả. Với tình 
tiết trong câu chuyện sau đây sẽ phơi bày cho người đọc thấy rõ tình trạng của con người sống trong 
thời tiền Islam và họ trở thành như thế nào sau đó?Ở lần đầu tiên khi tín đồ Muslim di cư đi Ethiopia 
thì vua Andak — niên hiệu là An-Najashi — đã hỏi họ:“Tôn giáo này của các người là tôn giáo gì mà 
khiến các người tách rời khỏi người dân của mình, không gia nhập vào tôn giáo của ta và cũng không 
gia nhập vào bất cứ tôn giáo nào khác?”Ông Abu Jafar bin Abu Talib đã đáp lời đức vua:“Hỡi đức 
vua, trước đây chúng tôi sống trong thời kỳ đen tối thờ phượng bục tượng, ăn xác chết, làm những 
điều ố uế, đoạn tuyệt tình dòng tộc, cư xử xấu với láng giềng, ỷ mạnh hiếp yếu. Chúng tôi cứ mãi 
sống cuộc sống như thế cho đến khi Allah gửi đến cho chúng tôi một Sứ Giả mà chúng tôi biết rõ về 
gia phả của Người, về lòng trung thực của Người, về danh dự của Người, về uy tín của Người. 
Người đã kêu gọi chúng tôi đến với Allah để độc tôn Ngài và thờ phượng một mình Ngài duy nhất, từ 
bỏ hết mọi thứ mà chúng tôi và tổ tiên ông bà từng thờ phượng trước đây như cây, đá, bục tượng. 
Người ra lệnh bảo chúng tôi trung thực trong lời nói, giữ chữ tín, thắt chặt tình dòng tộc, cư xử tốt với 
láng giềng, chấm dứt điều tội lỗi và giết chóc, Người cắm chúng tôi làm điều ố uế, nói dối, chiếm đoạt 
tài sản của trẻ mồ côi, vu khống phụ nữ đoan chính; Người ra lệnh chúng tôi chỉ được thờ phượng 
Allah duy nhất, không được thờ phượng cùng với Ngài bất cứ vật thể nào, Người ra lệnh bảo chúng 
tôi hành lễ nguyện Salah, xuất Zakah, nhịn chay... . thế là chúng tôi đã nhận thấy chân lý ở điều 
Người kêu gọi và chúng tôi tin tưởng nơi Người, chúng tôi tuân thủ theo điều mà Người mang đến, 
chỉ thờ phượng Allah duy nhất, không thờ phượng cùng với Ngài bất cứ vật thể nào, h2: tôi cấm 
những gì Người cắm chúng tôi và làm theo những gì người cho phép chúng tôi làm . . .”Ahmad, số 
1740 và Abu Nam, số 1/115.lslam như bạn thấy không hề tôn cao bất cứ nhân vật nào vượt quá 
mức vị trí của y, lslam không tôn họ làm thượng đề và thần linh.Allah Tối Cao phán:{Ngươi (hỡi Thiên 
Sứ) hãy nói: “Hỡi dân Kinh Sách (Do Thái và Thiên Chúa), các người hãy đến với một lời phán như 
nhau giữa chúng tôi và các người rằng chúng ta chỉ thờ phượng một mình Allah, không tổ hợp với 
Ngài bất cứ ai (vật gì) và không ai trong chúng ta nhận lấy ai khác ngoài Allah làm Thượng Đế.” 
Nhưng nếu họ ngoảnh mặt bỏ đi thì Ngươi hãy nói với họ: “Vậy thì các người hãy chứng thực rằng 
chúng tôi là những người Muslim (thần phục Allah).”chương 3 — Ali 'Imran: 64).Và Allah Tối Cao 
phán:{Y cũng không hề sai bảo các ngươi chọn các Thiên Thần và các vị Nabi làm các thượng đế. Lẽ 
nào y lại ra lệnh cho các ngươi làm điều vô đức tin sau khi các ngươi đã là tín đồ Muslim (thần phục 
Allah)?!}(chương 3 — Ali 'Imran: 80).Và Thiên Sứ của Allah ‡ nói:"Các ngươi chớ tâng bốc Ta giống 
như những người Thiên Chúa đã tâng bốc con trai của Maryam, bởi quả thật Ta chỉ là một người Nô 
Lệ của Allah. Vì vậy, các ngươi hãy gọi Ta là Nô Lệ của Allah và là Thiên Sứ của Ngài."Sahih AI- 
Bukhari, số 3445. 


“Thật khốn khổ cho kẻ làm nô lệ đồng tiền vàng, đồng tiền bạc, gấm vóc và y phục. Nếu được ban 
cho thì họ hài lòng, còn không được ban cho thì họ không hài lòng.” 


Sahih Al-Bukhari, số 6435. 


Do đó, con người đều như nhau, không hạ thấp mình ngoại trừ trước Allah chớ không làm nô lệ cho 
tiền bạc, danh vọng, địa vị hay dân tộc nào cả. Với tình tiết trong câu chuyện sau đây sẽ phơi bày cho 
người đọc thây rõ tình trạng của con người sông trong thời tiên Islam và họ trở thành như thê nào 
sau đó? 


Ở lần đầu tiên khi tín đồ Muslim di cư đi Ethiopia thì vua Andak — niên hiệu là An-Najashi — đã hỏi họ: 


“Tôn giáo này của các người là tôn giáo gì mà khiến các người tách rời khỏi người dân của mình, 
không gia nhập vào tôn giáo của ta và cũng không gia nhập vào bât cứ tôn giáo nào khác?” 


Ông Abu .Jafar bin Abu Talib đã đáp lời đức vua: 


“Hỡi đức vua, trước đây chúng tôi sống trong thời kỳ đen tối thờ phượng bục tượng, ăn xác chết, làm 
những điều ố uế, đoạn tuyệt tình dòng tộc, cư xử xấu với láng giềng, ỷ mạnh hiếp yếu. Chúng tôi cứ 
mãi sống cuộc sống như thế cho đến khi Allah gửi đến cho chúng tôi một Sứ Giả mà chúng tôi biết rõ 
về gia phả của Người, về lòng trung thực của Người, về danh dự của Người, về uy tín của Người. 
Người đã kêu gọi chúng tôi đến với Allah để độc tôn Ngài và thờ phượng một mình Ngài duy nhát, từ 
bỏ hết mọi thứ mà chúng tôi và tổ tiên ông bà từng thờ phượng trước đây như cây, đá, bục tượng. 
Người ra lệnh bảo chúng tôi trung thực trong lời nói, giữ chữ tín, thắt chặt tình dòng tộc, cư xử tốt với 
láng giềng, chấm dứt điều tội lỗi và giết chóc, Người cắm chúng tôi làm điều ố uế, nói dối, chiếm đoạt 
tài sản của trẻ mồ côi, vu khống phụ nữ đoan chính; Người ra lệnh chúng tôi chỉ được thờ phượng 
Allah duy nhất, không được thờ phượng cùng với Ngài bất cứ vật thể nào, Người ra lệnh bảo chúng 
tôi hành lễ nguyện Salah, xuất Zakah, nhịn chay... . thế là chúng tôi đã nhận thấy chân lý ở điều 
Người kêu gọi và chúng tôi tin tưởng nơi Người, chúng tôi tuân thủ theo điều mà Người mang đến, 
chỉ thờ phượng Allah duy nhất, không thờ phượng cùng với Ngài bát cứ vật thể nào, n tôi cấm 
những gì Người cắm chúng tôi và làm theo những gì người cho phép chúng tôi làm . 


Ahmad, số 1740 và Abu Nam, số 1/115. 


Islam như bạn thấy không hề tôn cao bắt cứ nhân vật nào vượt quá mức vị trí của y, Islam không tôn 
họ làm thượng đề và thần linh. 


Allah Tối Cao phán: 

{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi dân Kinh Sách (Do Thái và Thiên Chúa), các người hãy đến với 
một lời phán như nhau giữa chúng tôi và các người rằng chúng ta chỉ thờ phượng một mình Allah, 
không tổ hợp với Ngài bát cứ ai (vật gì) và không ai trong chúng ta nhận lấy ai khác ngoài Allah làm 
Thượng Đế.” Nhưng nếu họ ngoảnh mặt bỏ đi thì Ngươi hãy nói với họ: “Vậy thì các người hãy 
chứng thực rằng chúng tôi là những người Muslim (thần phục Allah).”} 


(chương 3 - Ali 'Imran: 64). 
Và Allah Tối Cao phán: 


{Y cũng không hề sai bảo các ngươi chọn các Thiên Thần và các vị Nabi làm các thượng đề. Lẽ nào 
y lại ra lệnh cho các ngươi làm điêu vô đức tin sau khi các ngươi đã là tín đô Muslim (thân phục 
AIlah)?!) 


(chương 3 - Ali 'Imran: 80). 
Và Thiên Sứ của Allah $ nói: 


"Các ngươi chớ tâng bốc Ta giống như những người Thiên Chúa đã tâng bốc con trai của Maryam, 
bởi quả thật Ta chỉ là một người Nô Lệ của Allah. Vì vậy, các ngươi hãy gọi Ta là Nô Lệ của Allah và 
là Thiên Sứ của Ngài." 


Sahih Al-Bukhari, số 3445. 


42- Trong Islam, Allah cho phép sâm hồi, đó là 
con người án năn quay trở lại với Thượng Đề 
của mình và từ bỏ điều sai trái đã phạm. lslam 
xóa hêt mọi tội lõi trước đó, và sự sâm hồi xoá 
hêt mọi tội lõi đã phạm trước đây, vì vậy không 
cân phải thú tội trước mát bât cứ ai trong loài 
người. 

Trong Islam, Allah cho phép sám hối, đó là con người ăn năn quay trở lại với Thượng Đề của mình 
và từ bỏ điều sai trái đã phạm, Allah Tối Cao phán:{Và tất cả các ngươi hãy quay về sám hối với 
Allah, hỡi những người có đức tin, mong rằng các ngươi thành đạt.}(chương 24 — An-Nur: 31).Allah 
Tối Cao phán:{Lẽ nào (những người không tham chiến) không biết rằng Allah sẽ chấp nhận sự sám 
hối (thật lòng) của đám bày tôi của Ngài và chấp nhận các việc làm Sadagah (vì Ngài) và rằng Allah 
là Đắng Hằng Chấp Nhận sự sám hối, Đắng Nhân Từ ư?)(chương 9 - At-Tawbah: 104).Và Allah Tối 
Cao phán:{Ngài là Đắng chấp nhận sự sám hối của đám bày tôi của Ngài, Ngài xí xóa cho những 
hành vi xấu và Ngài biết rõ những gì các ngươi làm.}(chương 42 — Ash-Shura: 25).Thiên Sứ của 
Allah # nói:“Allah vui mừng tột cùng bởi sự sám hối của một nô lệ có đức tin của Ngài hơn cả niềm 
vui của một người đang đi trên vùng đất xa xôi chết chóc cùng với con vật cưỡi của mình, trên lưng 
nó gồm cả thức ăn và đồ uống. Sau khi y ngủ thiếp đi và thức dậy thì không thấy con vật đâu, y tức 
tốc đi tìm đến lả người, rồi y nói trong tuyệt vọng: Mình phải trở lại nơi khi nãy nằm ngủ chờ chết. Thế 
là y quay trở lại đặt đầu lên cẳng tay nằm ngủ chờ chết. Nhưng rồi khi thức dậy, y lại thấy con vật của 
mình cùng với đầy đủ hành lý, thức ăn và đồ uống. Allah vui mừng cho sự sám hối của một nô lệ có 
đức tin nhiều hơn sự vui mừng của người đàn ông này khi y tìm lại được hành lý là lương thực của 
mình.”Sahih Muslim, số 2744.lslam sẽ xoá sạch tội lỗi trước đó, và sự sám hối cũng xoá sạch mọi tội 
lỗi đã phạm trước đây, Allah Tối Cao phán:{Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy bảo những kẻ vô 
đức tin nếu chúng biết dừng lại (việc ngăn chặn Islam và có đức tin nơi Allah) thì tội lỗi của chúng 
trong quá khứ sẽ được tha thứ, còn nếu chúng tiếp tục ngoan cố thì quả thật tiền lệ của các dân tộc 
[nỗi loạn] trước đây (sẽ là sự cảnh báo dành cho chúng).”}(chương 8 - Al-Anfal: 38).Allah đã kêu gọi 
những người Thiên Chúa quay lại sám hối qua lời phán:{Sao bọn họ không chịu (thu lại lời nói) mà ăn 
năn sám hối với Ngài và cầu xin Ngài tha thứ trong khi Allah là Đáng Hằng Tha Thứ, Khoan 
Dung?)(chương 5 — Al-Ma-idah: 74).Allah mong muốn tất cả những người tội lỗi và vi phạm điều cám 
quay về sám hối với Ngài, Ngài phán: {Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi các bầy tôi của TAI Những 
ai đã làm hại bản thân mình (bởi những điều tội lỗi) thì chớ đừng tuyệt vọng nơi lòng thương xót của 
Allah. Chắc chắn Allah sẽ tha thứ tất cả tội lỗi (cho những ai quay về sám hối với Ngài); quả thật Ngài 
là Đáng Hằng Tha Thứ, Đắng Nhân Từ.”(chương 39 — Az-Zumar: 53).Khi 'Amru bin Al-'Ass kiên 
quyết gia nhập Islam nhưng lại sợ tội lỗi trước đây của ông không được tha thứ, chính 'Amru kể lại 
tình huống lúc đó:“Khi tôi được Allah gieo Islam vào lòng, tôi đã đến gặp Nabi # để giao ước vào 
Islam. Người đưa tay ra cho tôi bắt thì tôi nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, tôi sẽ không giao ước với 
Người cho đến khi tội lỗi của tôi trước đây được xoá.” Thiên Sứ bảo tôi: “Này 'Amru, cậu không biết 
là cuộc Hijrah (di cư) sẽ xoá sạch tội lỗi đã phạm hay saol Và hỡi 'Amru, cậu không biết là Islam sẽ 
xoá sạch mọi tội lỗi đã làm trước đây hay sao!”"Muslim, số 121, và Ahmad, số 17827 và lời Hadith là 
của ông. 


{Và tất cả các ngươi hãy quay về sám hối với Allah, hỡi những người có đức tin, mong rằng các 
ngươi thành đạt.} 


(chương 24 — An-Nur: 31). 
Allah Tối Cao phán: 


{Lẽ nào (những người không tham chiến) không biết rằng Allah sẽ chấp nhận sự sám hối (thật lòng) 
của đám bầy tôi của Ngài và chấp nhận các việc làm Sadaqah (vì Ngài) và rằng Allah là Đắng Hằng 
Chấp Nhận sự sám hối, Đắng Nhân Từ ư2} 


(chương 9 - At-Tawbah: 104). 
Và Allah Tối Cao phán: 


{Ngài là Đắng chấp nhận sự sám hối của đám bầy tôi của Ngài, Ngài xí xóa cho những hành vi xấu 
và Ngài biết rõ những gì các ngươi làm.} 


(chương 42 - Ash-Shura: 25). 
Thiên Sứ của Allah *Š nói: 


“Allah vui mừng tột cùng bởi sự sám hối của một nô lệ có đức tin của Ngài hơn cả niềm vui của một 
người đang đi trên vùng đất xa xôi chết chóc cùng với con vật cưỡi của mình, trên lưng nó gồm cả 
thức ăn và đồ uống. Sau khi y ngủ thiếp đi và thức dậy thì không thấy con vật đâu, y tức tốc đi tìm 
đến lả người, rồi y nói trong tuyệt vọng: Mình phải trở lại nơi khi nãy nằm ngủ chờ chết. Thế là y quay 
trở lại đặt đầu lên cẳng tay nằm ngủ chờ chết. Nhưng rồi khi thức dậy, y lại thấy con vật của mình 
cùng với đầy đủ hành lý, thức ăn và đồ uống. Allah vui mừng cho sự sám hối của một nô lệ có đức tin 
nhiều hơn sự vui mừng của người đàn ông này khi y tìm lại được hành lý là lương thực của mình.” 


Sahih Muslim, số 2744. 


Islam sẽ xoá sạch tội lỗi trước đó, và sự sám hối cũng xoá sạch mọi tội lỗi đã phạm trước đây, Allah 
Tôi Cao phán: 


{Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy bảo những kẻ vô đức tin nếu chúng biết dừng lại (việc ngăn 
chặn Islam và có đức tin nơi Allah) thì tội lỗi của chúng trong quá khứ sẽ được tha thứ, còn nếu 
chúng tiếp tục ngoan cố thì quả thật tiền lệ của các dân tộc [nổi loạn] trước đây (sẽ là sự cảnh báo 
dành cho chúng). "} 


(chương 8 - Al-Anfal: 38). 
Allah đã kêu gọi những người Thiên Chúa quay lại sám hối qua lời phán: 


{Sao bọn họ không chịu (thu lại lời nói) mà ăn năn sám hồi với Ngài và cầu xin Ngài tha thứ trong khi 
Allah là Đáng Hằng Tha Thứ, Khoan Dung?} 


(chương 5 - Al-Ma-idah: 74). 


Allah mong muốn tất cả những người tội lỗi và vi phạm điều cắm quay về sám hối với Ngài, Ngài 
phán: 


{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi các bầy tôi của TAI Những ai đã làm hại bản thân mình (bởi 
những điều tội lỗi) thì chớ đừng tuyệt vọng nơi lòng thương xót của Allah. Chắc chắn Allah sẽ tha thứ 
tất cả tội lỗi (cho những ai quay về sám hối với Ngài); quả thật Ngài là Đáng Hằng Tha Thứ, Đắng 
Nhân Từ.”} 


(chương 39 — Az-Zumar: 53). 


Khi 'Amru bin Al-'Ass kiên quyết gia nhập Islam nhưng lại sợ tội lỗi trước đây của ông không được 
tha thứ, chính 'Amru kể lại tình huống lúc đó: 


“Khi tôi được Allah gieo Islam vào lòng, tôi đã đến gặp Nabi #š để giao ước vào Islam. Người đưa tay 
ra cho tôi bắt thì tôi nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, tôi sẽ không giao ước với Người cho đến khi tội lỗi 
của tôi trước đây được xoá.” Thiên Sứ bảo tôi: “Này 'Amru, cậu không biết là cuộc Hijrah (di cư) sẽ 
xoá sạch tội lỗi đã phạm hay sao! Và hỡi 'Amru, cậu không biết là Islam sẽ xoá sạch mọi tội lỗi đã làm 
trước đây hay sao!” 


Muslim, số 121, và Ahmad, số 17827 và lời Hadith là của ông. 


z 


43- Trong lslam, môi quan hệ giữa con người 


z 


với Allah là trực tiếp. Vì vậy, không cần bất cứ 
ai làm trung gian giữa bạn với Allah. Ngược 
lại, Islam tuyệt đối cắm mọi hình thức tôn con 
người lên vị trí thân thánh hoặc là cộng sự 
chia sẽ quyền hạn với Allah về hình thức thờ 
phượng hoặc quyên chỉ phối. 


Trong lslam, con người không cần phải thú tội trước bất cứ một con người nào, bởi lẽ trong Islam, 
mối quan hệ giữa con người với Allah là trực tiếp, không cần bất cứ ai làm trung gian giữa bạn với 
Allah như đã được đề cập trong đoạn số 36 rằng Allah kêu gọi tất cả loài người quay lại ăn năn sám 
hối với Ngài và Ngài cắm con người nhận lấy vị Nabi nào đó hoặc vị Thiên Thần nào đó làm trung 
gian cho mình với Allah qua lời phán:{Y cũng không hề sai bảo các ngươi chọn các Thiên Thần và 
các vị Nabi làm các thượng đế. Lẽ nào Y lại ra lệnh cho các ngươi làm điều vô đức tin sau khi các 
ngươi đã là tín đồ Muslim (thần phục Allah)?!chương 3 — Ali 'Imran: 80).Islam, - như bạn đã thấy - 
cấm tuyệt đối mọi hình thức tôn con người lên vị trí thần thánh hoặc tôn con người thành cộng sự 
chia sẽ quyền năng với Allah về thờ phượng hoặc sự chi phối, Allah Tối Cao phán về những người 
Thiên Chúa:{Họ đã đưa các học giả và các tu sĩ của họ và cả Masih (Ysa) con trai của Maryam lên 
làm thượng đế thay vì Allah trong khi họ đều được lệnh chỉ thờ phượng một Thượng Đề (Allah) duy 
nhất. Quả thật không có Thượng Đề đích thực nào ngoài (Allah). Thật vậy, (Allah) trong sạch và tối 
cao vượt bên trên những gì mà họ đã tổ hợp với Ngài.}(chương 9 — At-Tawbah: 31).Allah đã phản đối 
việc người đa thần nhận lấy những kẻ làm trung gian giữa họ và Ngài qua lời phán:{Lẽ nào việc chân 
thành quy phục không phải chỉ dành riêng cho một mình Allah duy nhất ư? Những kẻ đã nhận lấy 
ngoài Ngài các đắng bảo hộ (từ các thần linh bục tượng, các tà thần, nói): “Chúng tôi không thờ 
phượng họ mà thật ra chúng tôi chỉ muốn nhờ họ đưa chúng tôi đến gần Allah mà thôi.” Allah chắc 
chắn sẽ xét xử giữa họ về điều họ tranh cãi. Quả thật, Allah không hướng dẫn kẻ nói dối, vô đức 
tin.}(chương 39 — Az-Zumar: 3).Allah đã dẫn chứng rõ sự lệch lạc của người đa thần - thờ phượng 
bục tượng thời tiền Islam — đã tự tạo ra kẻ trung gian giữa họ và Allah, họ biện luận bảo: Chẳng qua 
họ giúp chúng tôi được gần Allah hơn.Một khi Allah đã cắm con người nhận lấy các vị Nabi hoặc các 
vị Thiên Thần làm trung gian giữa họ và Allah thì ngoài họ lệnh cắm còn nghiêm khắc hơn. Trong khi 
đó giới Nabi và Thiên Sứ đều là những người tranh đua nhau để được đến gần Allah Tối Cao hơn 
như Ngài đã thông báo về tình trạng của Họ như sau:{Quả thật họ là những người thường tranh nhau 
làm phúc. Họ thường cầu nguyện TA bằng niềm hy vọng và lòng kính sợ. Và họ là những người hạ 
mình kính cần trước TA.Mchương 21 — Al-Ambiya': 90).Và Allah Tối Cao phán:{Những thần linh mà 
họ khấn vái cũng tìm mọi cách (thi đua) xem ai trong số họ được gần Ngài hơn, họ cũng hy vọng nơi 
lòng thương xót của Ngài đồng thời cũng sợ sự trừng phạt của Ngài. Quả thật, hình phạt của Thượng 
Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) là thứ đáng phải khiếp sợ.}(chương 17 — Al-lsra: 
57).Nghĩa là kể cả những người được cầu xin ngoài Allah — từ các vị Nabi và những người đức hạnh 
— cũng là tốp người không ngừng tranh đua nhau đến gần Allah hơn, họ mong mỏi được lòng thương 
xót của Allah và lo sợ về hình phạt của Ngài, thế thì tại sao lại hướng đến cầu xin họ thay vì cầu xin 
Allah. 


{Y cũng không hề sai bảo các ngươi chọn các Thiên Thần và các vị Nabi làm các thượng đề. Lẽ nào 
Y lại ra lệnh cho các ngươi làm điều vô đức tin sau khi các ngươi đã là tín đồ Muslim (thần phục 
Allah)?!} 


(chương 3 - Ali 'Imran: 80). 


Islam, - như bạn đã thấy - cám tuyệt đối mọi hình thức tôn con người lên vị trí thần thánh hoặc tôn 
con người thành cộng sự chia sẽ quyền năng với Allah về thờ phượng hoặc sự chỉ phối, Allah Tối 
Cao phán về những người Thiên Chúa: 


{Họ đã đưa các học giả và các tu sĩ của họ và cả Masih (Ysa) con trai của Maryam lên làm thượng đế 
thay vì Allah trong khi họ đều được lệnh chỉ thờ phượng một Thượng Đề (Allah) duy nhất. Quả thật 
không có Thượng Đề đích thực nào ngoài (Allah). Thật vậy, (Allah) trong sạch và tối cao vượt bên 
trên những gì mà họ đã tổ hợp với Ngài.} 


(chương 9 - At-Tawbah: 31). 
Allah đã phản đối việc người đa thần nhận lấy những kẻ làm trung gian giữa họ và Ngài qua lời phán: 


{Lẽ nào việc chân thành quy phục không phải chỉ dành riêng cho một mình Allah duy nhất ư? Những 
kẻ đã nhận lấy ngoài Ngài các đắng bảo hộ (từ các thần linh bục tượng, các tà thần, nói): “Chúng tôi 
không thờ phượng họ mà thật ra chúng tôi chỉ muốn nhờ họ đưa chúng tôi đến gần Allah mà thôi.” 
Allah chắc chắn sẽ xét xử giữa họ về điều họ tranh cãi. Quả thật, Allah không hướng dẫn kẻ nói dối, 
vô đức tin.} 


(chương 39 — Az-Zumar: 3). 


Allah đã dẫn chứng rõ sự lệch lạc của người đa thần — thờ phượng bục tượng thời tiền Islam — đã tự 
tạo ra kẻ trung gian giữa họ và Allah, họ biện luận bảo: Chẳng qua họ giúp chúng tôi được gần Allah 
hơn. 


Một khi Allah đã cắm con người nhận lấy các vị Nabi hoặc các vị Thiên Thần làm trung gian giữa họ 
và Allah thì ngoài họ lệnh cắm còn nghiêm khắc hơn. Trong khi đó giới Nabi và Thiên Sứ đều là 
những người tranh đua nhau để được đến gần Allah Tối Cao hơn như Ngài đã thông báo về tình 
trạng của Họ như sau: 


{Quả thật họ là những người thường tranh nhau làm phúc. Họ thường cầu nguyện TA bằng niềm hy 
vọng và lòng kính sợ. Và họ là những người hạ mình kính cần trước TA.} 


(chương 21 — Al-Ambiya': 90). 

Và Allah Tối Cao phán: 

{Những thần linh mà họ khấn vái cũng tìm mọi cách (thi đua) xem ai trong số họ được gần Ngài hơn, 
họ cũng hy vọng nơi lòng thương xót của Ngài đông thời cũng sợ sự trừng phạt của Ngài. Quả thật, 
hình phạt của Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) là thứ đáng phải khiếp sợ.} 
(chương 17 - Al-lsra': 57). 

Nghĩa là kể cả những người được cầu xin ngoài Allah — từ các vị Nabi và những người đức hạnh — 
cũng là tốp người không ngừng tranh đua nhau đến gần Allah hơn, họ mong mỏi được lòng thương 


xót của Allah và lo sợ về hình phạt của Ngài, thế thì tại sao lại hướng đến cầu xin họ thay vì cầu xin 
AIllah. 


44- Ở phần cuối của bức thông điệp này chúng 
tôi xin nhắn nhủ rằng con người sống khác 
nhau về triêu đại, về dân tộc, về quốc gia. Hơn 
nữa, trong xã hội loài người khác nhau về tư 
tưởng, về mục đích sống do họ khác nhau về 
môi trường sống, về việc làm, cho nên con 
người cân lắm một người đứng ra hướng dẫn 
họ trên một quy tắc nhất định, có một thầm 
phán đứng ra lây công bằng cho họ. Sứ mạng 


của giới Thiên Sứ là như thế, họ đứng ra lãnh 
đạo con người dựa theo lời thiên khải của 
Allah đề hướng dân con người đi trên con 
đường tôt đẹp, chính thông và tập trung loài 
người trên bộ giáo luật của Allah, phân xử 
giữa họ dựa trên bộ giáo luật đó. Vì vậy, mọi 
vụ việc của họ luôn ngay chính dựa theo sự 
vâng lời của mồi người đôi với các vị Thiên Sứ 
được gửi đên họ. Bức thông điệp cuôi cùng 
mà Allah thiên khải xuông cho vị Sứ Giả 
Muhammad là bức thông điệp được Allah an 
bày được trường tôn và Ngài dùng nó làm chỉ 
đạo cho loài người, Nó là sự cứu rồi, là ánh 
sáng, là sự hướng dân đưa con người bình an 
đên với Đâng Hiên Vinh. 

Ở phần cuối của bức thông điệp này chúng tôi xin nhắn nhủ rằng con người sống khác nhau về triều 
đại, vệ dân tộc, về quốc gia. Hơn nữa, trong xã hội loài người thấy khác nhau về tự tưởng, về mục 
đích sống do họ khác nhau về môi trường sống, về việc làm, cho nên con người cần lắm một người 
đứng ra hướng dẫn họ trên một quy tắc nhất định, có một thẩm phán đứng ra lấy công bằng cho họ. 
Thấy rõ là sứ mạng của giới Thiên Sứ là như thế, họ đứng ra lãnh đạo con người dựa theo lời thiên 
khải của Allah để hướng dẫn con người đi trên con đường tốt đẹp, chính thống và tập trung loài 
người trên bộ giáo luật của Allah, phân xử giữa họ dựa trên bộ giáo luật đó. Vì vậy, mọi vụ việc của 
họ sẽ được ngay chính dựa theo sự vâng lời của mỗi người đối với các vị Thiên Sứ được gửi đến họ. 
Ngay khi sự lệch lạc xảy ra khắp nơi, sự ngu muội bao trùm tất cả và việc thờ phượng bục tượng đâu 
đâu cũng có thì Allah cử phái xuống vị Thiên Sứ cuối cùng Muhammad cùng với sự chỉ đạo và tôn 
giáo chân lý đề giải thoát con người thoát khỏi bóng tôi của vô đức tin, ngu muội và tà thân đê đên 
với đức tin và chỉ đạo. 

45- Với tất cả giải trình ở phần trên, tôi hân 
hạnh mời gọi bạn, hỡi con người, hãy chân 
thành đứng lên vì Allah, chớ đừng bát chước 
theo phong tục hay truyền thông nào cả, bởi 
bạn đã hiều rõ sau khi chêt là bạn phải trở về 
với Thượng Đề của bạn. Bạn xem xét chính 
bản thân và vùng trời xung quanh bạn, bởi lẽ 


chỉ có lslam mới có thể mang đến cho bạn 

niêm hạnh phúc đích thực ở ngay cuộc söng 
trân gian này và cả Đời Sau. Đề trở thành một 
tín đồ Muslim chỉ cân bạn thôt ra lời tuyên thệ 
băng nguyên văn tiêng A-rập “Ash ha đu al laa 
¡ laa ha ïl lol loh wa anh na mu hâm ma đanh ro 
su lui loh” (ý nghĩa: Tôi xin tuyên thệ không có 
Thượng Đề đích thực nào ngoài Allah và xin 
chứng nhận Muhammad là Sứ Giả của Allah) 
và bạn vô can hêt mọi thứ được thờ phượng 
ngoài Allah, bạn tin tưởng rằng Allah sẽ phục 
sinh tât cả những ai được chôn dưới mộ, sự 
thanh toán thưởng phạt là sự thật. Ngay sau 
khi bạn đã tuyên thệ thì bạn đã trở thành một 
tín đồ Muslim thực thụ, trách nhiệm của bạn kê 
từ lúc này là hết lòng thờ phượng Allah đúng 
theo bộ giáo luật mà Ngài đã quy định qua các 
hình thức thờ phượng như hành lề nguyện 
Salah, xuât Zakah, nhịn chay và hành hương 
Hajj khi đã có đủ điều kiện và khả năng. 

Với tất cả giải trình ở phần trên, tôi hân hạnh mời gọi bạn, hỡi con người, hãy chân thành đứng lên vì 
Allah, chớ đừng bắt chước theo phong tục hay truyện thông nào cả như chính Allah Tôi Cao đã mời 
gọi bạn qua lời phán:{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ thờ đa thần Quraish): “Ta chỉ 
khuyên các người một điều: các người hãy vì Allah mà đứng lên từng cặp hay từng người rồi suy 
ngẫm, (chắc chắn các người sẽ thấy) người bạn của các người (Muhammad) không phải là một gã 
điên mà đích thực là một vị cảnh báo các người về một sự trừng phạt khủng khiếp sắp đến. chương 
34 — Saba': 46).Bạn đã hiểu rõ sau khi chết là bạn phải trở về với Thượng Đề của bạn, Allah Tối Cao 
phán:{(39) Và rằng: Mỗi người chỉ phải lãnh điều mà y đã làm ra.(40) Và công sức của y sẽ được 
thây (vào Ngày Phán Xét Cuôi Cùng).(41) Rôi y sẽ được đên bù với sự đên bù đây đủ nhât.(42) Thật 
vậy, việc trở lại với Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammag) là điều cuối cùng.}(chương 53 
— An-Najm: 39 - 42).Bạn xem xét bản thân và vùng trời xung quanh bạn, Allah Tôi Cao phán:{Lễ nào 
chúng không quan sát thấy sự thống trị trời đất và mọi thứ mà Allah đã tạo ra? Có thể tuổi thọ của họ 
đã sắp kết thúc. Thế còn lời nói nào ngoài (Qur'an) mà họ sẽ tin đây!}(chương 7 - Al-'Araf: 185). Chỉ 
có lslam mới có mang đến cho bạn niềm hạnh phúc đích thực ở ngay cuộc sống trần gian này và cả 


Đời Sau. Để trở thành một tín đồ Muslim chỉ cần bạn thốt ra lời tuyên thệ bằng nguyên văn tiếng Ả- 
rập “Ash ha đu al laa ¡ laa ha il lol loh wa anh na mu hâm ma đanh ro su Iul loh” (ý nghĩa: Tôi xin 


tuyên thệ không có Thượng Đề đích thực nào ngoài Allah và xin chứng nhận Muhammad là Sứ Giả 
của Allah)Khi Thiên Sứ Muhammad % gửi Mưazd đi Yemen, Người nói với ông:“Anh sẽ đến gặp 
người dân Kinh Sách (Do Thái và Thiên Chúa), anh hãy kêu gọi họ đến với lời tuyên thệ Laa ¡ laa ha 
¡I lol loh wa ỉn ni ro su lul loh (ý nghĩa: không có Thượng Đề đích thực nào khác ngoài Allah và Ta đây 
là Thiên Sứ của Allah). Nếu như họ nghe theo lời anh thì anh hãy báo cho họ biết là Allah bắt buộc 
họ phải hoàn thành lễ nguyện Salah trong ngày đêm năm lần. Nếu như họ nghe theo lời anh thì anh 
hãy cho họ biết là Allah bắt buộc họ phải xuất Zakah lấy từ tài sản người giàu đem chia lại cho người 
nghèo trong người dân của họ. Nếu như họ đã nghe theo lời anh thì anh hãy coi chừng với những 
loại tài sản tốt của họ.”Sahih Muslim, số 19.Bạn phải vô can hết mọi hình thức và mọi thứ được thờ 
phượng ngoài Allah, đó chính là tín ngưỡng thuần tuý của Ilbrahim (Abraham), Allah Tối Cao 
phán:{Thực sự đã có một tắm gương tốt cho các ngươi ở nơi lbrahim và những ai theo Y khi họ nói 
với người dân của mình: “Quả thật, chúng tôi không dính dáng với các người cũng như những gì mà 
các người tôn thờ ngoài Allah. Chúng tôi phủ nhận các người. Giữa chúng tôi và các người sẽ có mối 
hiềm thù mãi mãi cho tới khi các người có đức tin nơi một mình Allah.”}chương 60 — Al-Mumtahinah: 
4).Bạn phải tin tưởng rằng Allah sẽ phục sinh tất cả những ai được chôn dưới mộ, Allah Tối Cao 
phán:{(6) Đó là bởi vì Allah là Chân Lý tuyệt đối, chắc chắn Ngài làm cho người chết sống lại và chắc 
chắn Ngài toàn năng trên tất cả mọi thứ.(7) Quả thật, Giờ Tận Thế đang đến, điều đó không có gì 
phải hoài nghi, và Allah sẽ phục sinh tất cả những ai trong mộ.}(chương 22 — Al-Hajj: 6, 7).Bạn phải 
tin sự thanh toán thưởng phạt ở Đời Sau là sự thật, Allah Tối Cao phán:{Allah tạo hóa các tầng trời 
và trái đất là vì chân lý. (Ngài tạo ra chúng) để mỗi linh hồn có thể được đền bù xứng đáng về những 
gì nó đã làm ra; và (các linh hồn) sẽ không bị đối xử bát công.}(chương 45 — Al-Jathiyah: 22). 


{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ thờ đa thần Quraish): “Ta chỉ khuyên các người một 
điều: các người hãy vì Allah mà đứng lên từng cặp hay từng người rồi suy ngẫm, (chắc chắn các 
người sẽ thấy) người bạn của các người (Muhammagd) không phải là một gã điên mà đích thực là một 
vị cảnh báo các người về một sự trừng phạt khủng khiếp sắp đến.”} 


(chương 34 — Saba': 46). 

Bạn đã hiểu rõ sau khi chết là bạn phải trở về với Thượng Đề của bạn, Allah Tối Cao phán: 

{(39) Và rằng: Mỗi người chỉ phải lãnh điều mà y đã làm ra. 

(40) Và công sức của y sẽ được thấy (vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng). 

(41) Rồi y sẽ được đền bù với sự đền bù đầy đủ nhát. 

(42) Thật vậy, việc trở lại với Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhamma9) là điều cuối cùng.} 
(chương 53 — An-Najm: 39 - 42). 

Bạn xem xét bản thân và vùng trời xung quanh bạn, Allah Tối Cao phán: 


{Lẽ nào chúng không quan sát thấy sự thống trị trời đất và mọi thứ mà Allah đã tạo ra? Có thể tuổi 
thọ của họ đã sắp kêt thúc. Thê còn lời nói nào ngoài (Qur an) mà họ sẽ tin đây!} 


(chương 7 - AI-'Araf: 185). 


Chỉ có Islam mới có mang đến cho bạn niềm hạnh phúc đích thực ở ngay cuộc sống trần gian này và 
cả Đời Sau. Để trở thành một tín đồ Muslim chỉ cần bạn thốt ra lời tuyên thệ bằng nguyên văn tiếng 
ẢÄ-rập “Ash ha đu al laa ¡ laa ha iI lol loh wa anh na mu hâm ma đanh ro su lui loh” (ý nghĩa: Tôi xin 
tuyên thệ không có Thượng Đề đích thực nào ngoài Allah và xin chứng nhận Muhammad là Sứ Giả 
của Allah) 


Khi Thiên Sứ Muhammad #Š gửi Mư'azd đi Yemen, Người nói với ông: 


“Anh sẽ đến gặp người dân Kinh Sách (Do Thái và Thiên Chúa), anh hãy kêu gọi họ đến với lời tuyên 
thệ Laa ¡ laa ha iI lol loh wa in ni ro su lui loh (ý nghĩa: không có Thượng Đề đích thực nào khác ngoài 
Allah và Ta đây là Thiên Sứ của Allah). Nếu như họ nghe theo lời anh thì anh hãy báo cho họ biết là 
Allah bắt buộc họ phải hoàn thành lễ nguyện Salah trong ngày đêm năm lần. Nếu như họ nghe theo 
lời anh thì anh hãy cho họ biết là Allah bắt buộc họ phải xuất Zakah lấy từ tài sản người giàu đem 


chia lại cho người nghèo trong người dân của họ. Nếu như họ đã nghe theo lời anh thì anh hãy coi 
chừng với những loại tài sản tôt của họ.” 


Sahih Muslim, số 19. 


Bạn phải vô can hết mọi hình thức và mọi thứ được thờ phượng ngoài Allah, đó chính là tín ngưỡng 
thuần tuý của Ibrahim (Abraham), Allah Tối Cao phán: 


{Thực sự đã có một tắm gương tốt cho các ngươi ở nơi Ibrahim và những ai theo Y khi họ nói với 
người dân của mình: “Quả thật, chúng tôi không dính dáng với các người cũng như những gì mà các 
người tôn thờ ngoài Allah. Chúng tôi phủ nhận các người. Giữa chúng tôi và các người sẽ có mối 
hiệêm thù mãi mãi cho tới khi các người có đức tin nơi một mình Allah.”} 

(chương 60 — Al-Mumtahinah: 4). 

Bạn phải tin tưởng rằng Allah sẽ phục sinh tất cả những ai được chôn dưới mộ, Allah Tối Cao phán: 


{(6) Đó là bởi vì Allah là Chân Lý tuyệt đối, chắc chắn Ngài làm cho người chết sống lại và chắc chắn 
Ngài toàn năng trên tất cả mọi thứ. 


(7) Quả thật, Giờ Tận Thế đang đến, điều đó không có gì phải hoài nghi, và Allah sẽ phục sinh tất cả 
những ai trong mộ.} 


(chương 22 - Al-Haij: 6, 7). 
Bạn phải tin sự thanh toán thưởng phạt ở Đời Sau là sự thật, Allah Tối Cao phán: 


{Allah tạo hóa các tầng trời và trái đất là vì chân lý. (Ngài tạo ra chúng) để mỗi linh hồn có thể được 
đền bù xứng đáng về những gì nó đã làm ra; và (các linh hồn) sẽ không bị đối xử bất công.} 


(chương 45 — Al-Jathiyah: 22). 


Ngay sau khi bạn đã tuyên thệ thì bạn đã trở thành một tín đồ Muslim thực thụ, trách nhiệm của bạn 

kể từ lúc này là hết lòng thờ phượng Allah đúng theo bộ giáo luật mà Ngài đã quy định qua các hình 

thức thờ phượng như hành lễ nguyện Salah, xuất Zakah, nhịn chay và hành hương Hajj khi đã có đủ 
điều kiện và khả năng. 


Xuất bản ngày 19/11/1441 A.H 
Do giảng viên Tiến sĩ Muhammad bin 'Abdullah As-Suhaim biên soan. 
Giảng viên khoa 'Aqidah thuộc bộ phận nghiên cứu Islam (trước đây). 
Đại học sư phạm thuộc trường Đại học Quốc Vương Saud 


Thủ đô Riyadh, Vương Quốc Ả-rập Xê-út. 


Tổng quan ngắn gọn về Islam như được mô tả trong Kinh Quran và Sunnah ...........................---- ----- 1 


1- lslam là bức thông điệp của Allah gửi đến toàn thể loài người. Nó là bức thông điệp thiêng liêng 


3- Islam chính là bức thông điệp của Thượng Đề được ban xuống để hoàn chỉnh các bức thông điệp 
trước đây, các bức thông điệp mà chúng đã được ban xuông cho các vị Nabi, các vị Sứ Giả đê họ 
tao truyếni.va:hừưởng đanigDi:d8ïY76UA/HasntfitisNGNbkitexeWHordfineitlEbctbokclaevnfcSdsiiRioiiierEia 3 


4- Tất cả Nabi đều có chung một tôn giáo nhưng khác nhau về giáo luật:......................... -----:----+-s<s55+ 3 


5- Islam kêu gọi - giống như các Nabi: Nuh (Nô-ê), lbrahim (Abraham), Musa (Môi-sê), Sulayman 
(Solomon), Dawood (David), Ysa (Giê-su), đã kêu gọi. Tất cả đều kêu gọi đến với đức tin rằng 
Thượng Đề là Allah, Đắng Tạo Hoá, Đắng Ban Phát, Đắng làm cho sống và làm cho chết, Đức Vua 
nắm mọi vương quyền, Đắng chi phối mọi việc, và Ngài là Đắng Nhân Từ, Đắng Độ Lượng............... 4 


6- Allah Hiển Vinh và Tối Cao, Ngài là Đắng Tạo Hoá, Đắng duy nhất xứng đáng được thờ phượng, 
không ai khác ngoài Ngài đáng được thờ phượng. ........................-- HH nh 5 


7- Allah là Đắng Tạo Hoá vạn vật trong vũ trụ bao gồm những gì chúng ta nhìn thấy và không nhìn 
thấy. Tất cả vạn vật ngoài Allah đều là tạo vật của Ngài, và Allah đã tạo hoá các tầng trời và trái đất 
tong 'S4U;HQAVi:issttcicxoiufptirodilsObtaislststsslfatslktbbrlilsisasbslsteirlyfseyikfatsEybsiytrssikbslstybstktElsesksbsfktxisbseslsbstk 7 


8- Allah Hiển Vinh và Tối Cao không có đối tác trong quản lý, tạo hoá, chi phối và thờ phượng. ......... 8 


9- Allah Hiển Vinh không sinh ra ai và cũng không do ai sinh ra, (mà là Đắng Tạo Hóa), và không có 
filotai:[83pdl):20 16 sớ:saithiioiiig,NMdiiix eo NNGNNOHWSNRHNHGHRESGSWNNGxrefntlktMioian 9 


10- Allah Hiển Vinh và Tối Cao không hoá thân vào bát cứ thứ gì, cũng không có bất cứ tạo vật nào 
là, hiện: 1H T/GCU4:1N gã 2n 167i c1 010101 0101011101301 y1004k210%9601212x2aEebvtdfivkikxftEEkuVVEVA0XvkvkVfEevAYEststxfvvvEYEYEvVjA74 v06) 9 


11- Allah Hiển Vinh, Tối Cao, tử tế, nhân từ với đám bày tôi của Ngài, thế nên Ngài đã gửi các Sứ 
Gia :b8inxuond ENO-EID 107D SE viiesissadsbvlo lai saToistsedvGniaiseibavietidlsbldbxkeisibifosfe 10 


12- Allah, Ngài là Thượng Đé, là Đắng Nhân Từ, Ngài là Đáng Duy Nhất phán xét các tạo vật trong 
Ngày Phán Xét Cuối Cùng sau khi toàn bộ được phục sinh từ cõi mộ. Ngài thưởng phạt từng người 
tương ứng với những việc làm tốt xấu mà y đa làm. Người có đức tin và hành thiện sẽ được hưởng 
thụ muôn đời, còn ai vô đức tin và làm tội lỗi sẽ phải bị trừng phạt khủng khiếp ở Đời Sau............... 10 


13- Allah Hiển Vinh và Tối Cao đã tạo hoá Adam (ông tô của loài người) từ đất và từ Người mà loài 
người được phân bố đầy khắp nơi trên trái đất. Vì vậy, con người có chung nguồn gốc, họ đều như 


nhau, không dân tộc nào tốt hơn dân tộc nào, ngoại trừ lòng Taqwa (kính sợ Allah).......................... - 11 
14- Tất cả mỗi đứa trẻ sơ sinh đều được sinh ra trên Fit-rah (tôn giáo tự nhiên)............................... -- 12 
15- Không một con người nào sinh ra liền mang tội hoặc phải gánh tội của người khác:.................... 12 
16- Mục đích mà con người được tạo ra là để thờ phượng riêng Allah duy nhất: ............................. .-- -- 13 


17- lslam coi trọng và ban vinh dự cho con người — cả nam lẫn nữ - và đảm bảo cho họ đầy đủ quyền 
lợi, nhưng họ phải chịu trách nhiệm cho mọi việc làm, mọi hành vi, mọi lựa chọn của chính họ, tức 
hành động gây hại bản thân hay gây hại người khác. .....................--  - ----- S112 1*2221 111113 111k he 13 


18- Islam qui định nam và nữ như nhau về hành vi, trách nhiệm, thưởng và phạt. ..............................-- 15 


19- Islam ưu đãi phụ nữ, Islam xem phụ nữ là chị em ruột thịt với nam giới và bắt nam giới phải trách 
nhiệm cắp dưỡng khi có khả năng. Vì vậy, cha phải cấp dưỡng cho con gái, con trai phải cập dưỡng 
cho mẹ khi đã trưởng thành và có khả năng và chông phải cập dưỡng cho vợ.............................---- 15 


20- Chết không phải là chắm hết mà nó là sự chuyền tiếp từ cõi của việc làm đến với cõi thưởng 

phạt. Cái chết liên quan đến thể xác và linh hồn. Chết là linh hồn rời khỏi thể xác, sau đó, vào Ngày 
Phục Sinh nó sẽ nhập trở lại thể xác. Sau khi chết, linh hồn sẽ không chuyển sang cơ thể khác và 
bi: khioiigcehHuUwethonhImiDP.NIGD/HAG si INRGHORGINWHEHCIIWNGGGILIENHEHNNNEHORSMSH 16 


21- Islam kêu gọi đến với đức tin gồm các nền tảng chính, đó là tin nơi Allah; tin nơi các Thiên Thần 
của Ngài; tin nơi các Thiên Kinh Sách như Tawrah (Kinh Cựu Ước), lnjil (Kinh Tân Ước), Zabur 
(Thánh Thi) — trước khi bị bóp méo — và Kinh Qur an; tin vào tất cả các vị Nabi, các vị Thiên Sứ, cũng 
như tin vào vị Thiên Sứ cuối cùng trong số họ và Người là Muhammag; tin vào Ngày Cuối Cùng, và 
chúng ta biết đinh ninh rằng cuộc sống trần gian này nếu như có ngày kết thúc thì sự sống và sự tồn 
tại của nó vốn là thứ:phù phiểm; và in vào sự Tiên ĐỊnh: -.-:::.:::t:¿t c1 ssekitsatsiclsittlutita 16 


22- Các vị Nabi không sai lầm về những gì họ truyền đạt từ Allah, họ không sai lầm về mọi thứ trái 
ngược với trí tuệ hoặc những gì đạo đức lành mạnh từ chối. Giới Nabi, họ được giao trách nhiệm 
truyền đạt mọi mệnh lệnh của Allah cho đám bầy tôi của Ngài (con người). Các vị Nabi không có bắt 
cứ đặc điểm nào của Đắng tạo hoá hoặc Đáng Thờ Phượng. Đúng hơn, họ là những người phàm 
như bao người phàm khác, có điều họ được Allah mặc khải các thông điệp của Ngài........................ 20 


23- Islam kêu gọi đến với sự thờ phượng Allah duy nhất dựa trên các nền tảng của sự thờ phượng 
chính, đó là: (Thứ nhất): Lễ nguyện Salah gồm các nghi thức đứng, cúi mình, quỳ lạy, tụng niệm, tán 
dương và nguyện cầu. Một người phải hoàn thành lễ nguyện Salah này ngày đêm năm lần. Trong lễ 
nguyện Salah, loại bỏ mọi sự khác biệt; vì vậy, người giàu, người nghèo, nhà lãnh đạo và thường 
dân đều đứng cùng một hàng trong lễ nguyện Salah. (Thứ hai): Zakah, là xuất một ít tài sản theo định 
lượng nhất định — khi tài sản đã hội tụ đủ điều kiện mà Allah đã quy định — chỉ bắt buộc đối với người 
giàu có và phân phát lại cho người nghèo khó và những người khác theo quy định của Allah. Zakah 
chỉ bắt buộc một lần trong năm. (Thứ ba): Nhịn chay, là nhịn ăn, uống, giao hợp vợ chồng trong suốt 
ban ngày của tháng Ramadan, nhằm rèn luyện bản thân ý chí và nhẫn nại. (Thứ tư): Hành hương 
Hajj, là đi thăm viếng Ngôi Nhà của Allah tại Makkah thiêng liêng một lần duy nhất trong đời đối với ai 
có khả năng. Trong hành hương thể hiện sự ngang bằng nhau của con người trước Allah, tất cả đều 
hướng đến Đáng Tạo Hoá Hiển Vinh và loại bỏ mọi khác biệt và phân cấp......................... .---- --- 2s +: 23 


24- Điểm nỗi bật nhất của thờ phượng trong Islam là hình thức, giờ giấc, điều kiện của nó đều do 
Allah Hiển Vinh và Tối Cao quy định. Thiên Sứ của Ngài truyền đạt nó, cho đến nay tuyệt đối không 
có sự thêm bớt của con người. Và tất cả hình thức thờ phường vĩ đại này đều được tất cả các vị 
NaB¡;kếU:đọI Út HIỆT]:;:¿12120y121:21i112G1a1a11401/335:11183.13311,163x3,5x831x5A11511,121atus8113:1á3:1Àasii2lasatatalatalatulatktats 25 


25- Thiên Sứ của Islam là Muhammad con trai của ông “Abdullah, thuộc hậu duệ của Thiên Sứ Ismaiil 
con trai của Thiên Sứ lbrahim (Abraham). Người sinh năm 571 tại Makkah, và nhận lãnh sứ mạng tại 
đó, rồi di cư đến Madinah. Người chưa từng tham gia cùng với người dân của mình thờ phượng các 
bục tượng. Tuy nhiên, Người có tham gia cùng với họ trong những việc làm thời tiền Islam. Trước khi 
nhận lãnh sứ mạng Thiên Sứ, Người được biết đến với phẩm chát đạo đức vĩ đại, người dân của 
Người thường gọi Người là Al-Amin (người chân thật và ngay thẳng). Khi Người tròn bốn mươi tuổi, 
Allah chọn Người làm Thiên Sứ và hỗ trợ Người với những phép màu vĩ đại. Phép màu vĩ đại nhất là 
Kinh Quran cao quí. Quran là phép màu vĩ đại nhất trong tất cả các phép màu mà Allah đã ban cho 
các vị Nabi, các vị Thiên Sứ. Nó là phép màu trong số các phép màu mà Allah đã ban cho các vị 
Nabi, các vị Thiên Sứ còn tồn tại cho đến ngày nay. Sau khi Người được Allah phù hộ hoàn thành 
xuất sắc sứ mạng truyền đạt tôn giáo của Ngài, Allah đã cho Người chết ở tuổi sáu mươi ba và được 
an táng tại Madinah Nabawi. Thiên Sứ Muhammad là vị Thiên Sứ, vị Nabi cuối cùng được Allah dựng 
lên mang sự hướng dẫn và tôn giáo chân lý đưa nhân loại ra khỏi bóng tối của thờ phượng bục 
tượng, của sự vô đức tin và ngụ muội đến với ánh sáng của Tawhid (tôn thờ một mình Allah) và đức 
tin. Allah xác nhận rằng Ngài đã cử phái Người làm một vị kêu gọi đến với Ngài dưới sự cho phép 
Của NHãi: 2»: snaynesapayaiaanoeyBflteyltl)fttesttrabaittRtayilatanfltapnlftttacteeltapcBiuaRSa»uwag 26 


26- Bộ luật Islam được Thiên Sứ Muhammad mang đến là bức thông điệp cuối cùng và là bộ thiên 
luật mà Thượng Đề đã ban xuống. Nó là bộ luật hoàn hảo tuyệt đối, trong đó điều chỉnh tôn giáo và 
đời sống của nhân loại. Bộ luật ưu tiên bảo vệ tôn giáo, sinh mạng, tài sản, trí tuệ và giống nòi của 
con người. Nó thay thế tất cả các bộ thiên luật được ban xuống trước đây, giống như việc các bộ 
thiên luật trướcmad mang đến là bức thông điệp cuối cùng và là bộ thiên luật mà Thượng Đề đã ban 
xuống. Nó là bộ luật hoàn hảo tuyệt đối, trong đó điều chỉnh tôn giáo và đời sống của nhân loại. Bộ 


luật ưu tiên bảo vệ tôn giáo, sinh mạng, tài sản, trí tuệ và giống nòi của con người. Nó thay thế tất cả 
các bộ thiên luật được ban xuống trước đây, giống như việc các bộ thiên luật trước đây đã thay thế 
FT0c cua 2y: 1i 12i38:2515áxvf5i11a 71005 1x12yixx1axa1axaxfiysixvtysayavfxxfsyyfsaftaysvtyysYEYuaxssWyV5 vyxayVfyy Tay inssxyfiasfiyayagsyVaVf 29 


27- Allah Hiển Vinh và Tối Cao không chấp nhận bát cứ tôn giáo nào ngoài Islam, tôn giáo được 
Thiên Sứ Muhammad mang đến, và ai chọn theo tôn giáo nào khác tôn giáo Islam thì không bao giờ 
[1s sffslniz[stila'-TẠi 700.0. 17. ốc  ẽ CC ẽ hố 6 ố ố 31 


28- Kinh Qur'an cao quí là Kinh Sách được Allah thiên khải cho Thiên Sứ Muhammad, Nó là lời phán 
của Thượng Đề của vũ trụ và vạn vật. Allah đã thách thức toàn thể loài người và loài Jinn (ma quỷ) 
cùng hợp sức nhau để tạo ra một quyển kinh tư tượng hoặc chỉ một chương kinh bắt kỳ, và lời thách 
thức này đến tận ngày nay vẫn chưa có đáp án. Kinh Qur an cao quý giải đáp rất nhiều câu hỏi quan 
trọng của hàng triệu người đang trong hiện trạng rối rắm. Kinh Qur'an cao quý vẫn được bảo tồn bản 
gốc tiếng Ả-rập cho đến ngày nay, không bị thêm bớt và bóp méo dù chỉ là một chữ. Quyển Kinh 
được xuất bản rộng rải khắp nơi, và quyển Kinh vĩ đại này là một phép màuí là Kinh Sách được Allah 
thiên khải cho Thiên Sứ Muhammad, Nó là lời phán của Thượng Đề của vũ trụ và vạn vật. Allah đã 
thách thức toàn thể loài người và loài Jinn (ma quỷ) cùng hợp sức nhau để tạo ra một quyển kinh tư 
tượng hoặc chỉ một chương kinh bất kỳ, và lời thách thức này đến tận ngày nay vẫn chưa có đáp án. 
Kinh Quran cao quý giải đáp rất nhiều câu hỏi quan trọng của hàng triệu người đang trong hiện trạng 
rối rắm. Kinh Qur'an cao quý vẫn được bảo tồn bản gốc tiếng Ä-rập cho đến ngày nay, không bị thêm 
bớt và bóp méo dù chỉ là một chữ. Quyển Kinh được xuất bản rộng rải khắp nơi, và quyển Kinh vĩ đại 
này là một phép mâu kỳ diệu bởi lời xướng đọc bản gốc hoặc bản dịch ý nghĩa và nội dung của Nó. 
Ngoài Kinh Quran, đường lối Sunnah của Thiên Sứ Muhammad, tiểu sử của Người, cách giáo dục 
của Người cũng được bảo tồn và truyền đạt rất kỹ lưỡng và chuẩn xác bởi những nhà học giả uy tín 
đáng tin cậy và cũng được xuất bản bằng tiếng Ả Rập mà Thiên Sứ dùng nói chuyện hằng ngày, và 
đã được biên dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Kinh Quran cao quý và đường lối Sunnah của 
Thiên Sứ là hai bộ nguồn luật nền tảng của một bộ luật Islam. Vì vậy, bộ luật Islam không được lấy từ 
lời nói hay hành động của bắt kỳ cá nhân nào, mà chỉ được lấy từ lời thiên khải: đó là Kinh Quran vĩ 


đại Vũ :nWởTig d0P SuUNhiqlisees6stinSBAEEAEDSHNSEREEMEREORRUSHHIRHOCHENHHMRHEHENLESĐSGNG 32 
29- Islam ban sắc lệnh phải hiếu thảo với cha mẹ cho dù cả hai là người ngoại đạo, và đây là di ngôn 

dàn GHO GOIIOAI12112211102111011022/10111041101100071, R00 0101001 00007011000106 200106070010 10117H4001H2/0023802M0 37 
30- Islam ra lệnh phải công bằng cả trong lời nói và hành động, kể cả đối với kẻ thù. .......................... 40 


31- Islam ra lệnh phải đối xử tốt với toàn thể tạo vật và kêu gọi đến với các phẩm chất đạo đức cao 
s0 V/ATC Waln19 4179 1faETrlf3/spa5isiaet te... ẽ 42 


32- Islam bảo sống bằng đạo đức tốt như chân thật, giữ lời, uy tín, trung thực, lịch sự, gan dạ, phần 
đấu, rộng lượng, giúp người cần giúp, cứu trợ người hoạn nạn, nuôi ăn người đói, tốt với xóm giềng, 
trấn KEt.inifìrloNgd T00 Vài 0 Tổ vớiriOHISE sua6ueaugaGid sua 6u lung dosggEiBmfrnvadepltouokeo fudflAnyDdtoei0) 43 


33- Islam cho phép dùng các thức ăn và đồ uống tốt lành, và bảo giữ tâm hồn, thể xác và nhà cửa 
sạch sẽ. Chính vì vậy, Islam cho phép kết hôn lập gia đình giống như giới Nabi trước đây cũng chỉ sai 
DđO-toaiI:GICUINGE TC) S6i.22222100240%:6i60921302029120902,)820112x020302610260120)82020012412/22/82v20192040102x70AL20202020302S2v2435 47 


34- Islam cắm: Shirk với Allah, vô đức tin, thờ phượng bục tượng, nói về Allah một cách không kiến 
thức, giết con cái, giết người vô tội, tàn phá trái đất, bùa thuật, mọi điều ố uế công khai hay thầm kín, 
Zina (tình dục ngoài hôn nhân), tình dục đồng giới, Riba (vay lãi), ăn xác chết và mọi động vật cắt tiết 
cúng bái bục tượng; cắm ăn thịt heo và mọi thứ ô ué, dơ bẩn khác; cắm ăn tài sản của trẻ mồ côi, 
gian lận trong việc cân đo, đong đếm; cắm đoạn tuyệt tình dòng tộc. Tất cả Nabi đều thống nhất cắm 
Tối 102 nHLPNG/CIICUCDDVis2u282ig11ai4ÐaecgE8o30)0305.00498ã430,300482y301201u505LA) 4f038482i20203%4030)4196128143E 442: d2taS99286có2 49 


35- Islam cắm các tính xấu xa như nói dối, gian lận, phản bội, lừa đảo, ganh tị, hãm hại người khác, 
trộm cắp, bạo ngược, bât công và tât cả các tính xâu khác.......................---- c1 vvvrrseees 53 


36- lslam cắm mọi hình thức thương mại liên quan đến vay lãi hoặc có hại hoặc lừa gạt hoặc bát 
công hoặc hối lộ hoặc dẫn đến hiểm hoạ hoặc gây thiệt hại đến xã hội, tập thể và cá nhân. ............. 58 


Islam đến để bảo vệ tâm trí, cấm mọi thứ làm hư hại nó, chẳng hạn như uống rượu, nâng cao địa vị 
của tâm trí, biên nó thành đôi tượng của trách nhiệm, và giải phóng nó khỏi xiêng xích của mê tính dị 


đoan và thờ cúng thần tượng. Trong lslam không hề có những điều bí ẩn hoặc giáo luật riêng dành 
cho một giai câp nhất định nào đó, mà tât cả giáo luật của Islam đều phù hợp với tâm trí chân chính 
và dựa trên cơ sở công bằng và trÍ tUỆ.......................--  - ---- 521111132211 1115151 1111121 60 


Các tôn giáo nguy tạo đã không giúp tín đồ thấu hiểu hết mọi mâu thuẫn với tâm trí, khiến tông đồ rơi 
vào ảo tưởng rằng tôn giáo là thứ vượt bên trên tâm trí khiên nó không thể nhận thức và thấu hiểu 
được. Trong khi đó, lslam được công nhận là nguồn ánh sáng soi rọi con đường cho tâm trí; những 
người của tôn giáo nguy tạo muốn con người loại bỏ tâm trí để đi theo họ một cách mù quáng thì 
Islam muốn con người đánh thức sự nhận thức của tâm trí, để hiểu rõ được sự thật của mọi vấn đề 
ma 'hG:dang;thi6G?73::iiacsssstassisi TEEisxixiy ii ta2321axvatasttyryfervEsgtalasxtysy xfEassyyExnysa3aZ2àsxsvts bàng xà vàn cay Vệ về 63 


39- Islam đề cao kiến thức khoa học xác thực và thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học, không có ý 
tưởng bắt chợt và ham muốn, đồng thời kêu gọi xem xét và nghiền ngẫm về bản thân và vũ trụ xung 
quanh và kết quả của khoa học chính xác không bao giờ mâu thuẫn với Islam.............................. ------ 64 


Allah không chấp nhận và ban thưởng cho bất cứ hành động nào ở Đời Sau ngoài những ai đã tin 
tưởng Allah, biết thần phục Ngài và chấp nhận sứ mạng của các Thiên Sứ của Ngài. Và Allah không 
chấp nhận bất cứ hình thức thờ phượng nào ngoài các hình thức mà Ngài đã quy định. Làm gì có 
chuyện con người phủ nhận Allah rồi lại mong muốn được Ngài ban thưởng? Và Allah cũng không 
chấp nhận bắt cứ đức tin của một ai trong thiên hạ ngoài những ai đã tin tưởng toàn bộ các vị Nabi 

và tin tưởng luôn cả sứ mạng của Muhammad #Š...................... .- .--- L1 1112221111 1S12 111g TH net 66 


41- Mục đích của tất cả các bức thông điệp của Thượng Đề là nâng cao con người lên tầm xứng 
đáng với tôn giáo chân chính, để con người trở thành một nô lệ đích thực của Allah, Chúa Tể của vũ 
trụ và vạn vật và giải thoát con người khỏi sự thờ phượng con người giống như mình hoặc một vật 
thể vô tri hoặc mê tín dị đoan. Như bạn thấy, Islam không hề tôn cao bất cứ cá nhân nào vượt quá 
mức vị trí của y, lslam không tôn bắt cứ ai trong số họ làm thượng đế và thần linh.......................... - 68 


42- Trong Islam, Allah cho phép sám hối, đó là con người ăn năn quay trở lại với Thượng Đế của 
mình và từ bỏ điều sai trái đã phạm. lIslam xóa hết mọi tội lỗi trước đó, và sự sám hối xoá hết mọi tội 
lỗi đã phạm trước đây, vì vậy không cần phải thú tội trước mặt bắt cứ ai trong loài người.................. 71 


43- Trong Islam, mối quan hệ giữa con người với Allah là trực tiếp. Vì vậy, không cần bát cứ ai làm 
trung gian giữa bạn với Allah. Ngược lại, Islam tuyệt đối cám mọi hình thức tôn con người lên vị trí 
thần thánh hoặc là cộng sự chia sẽ quyền hạn với Allah về hình thức thờ phượng hoặc quyền chỉ 
shioI24 00400770 n8 H9 nh ng hờ in nh) 3 HA hờ. 9n tin nu nà 73 


44- Ở phần cuối của bức thông điệp này chúng tôi xin nhắn nhủ rằng con người sống khác nhau về 
triều đại, về dân tộc, về quốc gia. Hơn nữa, trong xã hội loài người khác nhau về tư tưởng, về mục 
đích sống do họ khác nhau về môi trường sống, về việc làm, cho nên con người cần lắm một người 
đứng ra hướng dẫn họ trên một quy tắc nhất định, có một thầm phán đứng ra lấy công bằng cho họ. 
Sứ mạng của giới Thiên Sứ là như thế, họ đứng ra lãnh đạo con người dựa theo lời thiên khải của 
Allah để hướng dẫn con người đi trên con đường tốt đẹp, chính thống và tập trung loài người trên bộ 
giáo luật của Allah, phân xử giữa họ dựa trên bộ giáo luật đó. Vì vậy, mọi vụ việc của họ luôn ngay 
chính dựa theo sự vâng lời của mỗi người đối với các vị Thiên Sứ được gửi đến họ. Bức thông điệp 
cuối cùng mà Allah thiên khải xuống cho vị Sứ Giả Muhammad là bức thông điệp được Allah an bày 
được trường tồn và Ngài dùng nó làm chỉ đạo cho loài người, Nó là sự cứu rỗi, là ánh sáng, là sự 
hướng dẫn đưa con người bình an đến với Đắng Hiển Vinh. ............................----- 2252 ++2+2<2£+x+e£zxzxzecse2 74 


45- Với tất cả giải trình ở phần trên, tôi hân hạnh mời gọi bạn, hỡi con người, hãy chân thành đứng 
lên vì Allah, chớ đừng bắt chước theo phong tục hay truyền thống nào cả, bởi bạn đã hiểu rõ sau khi 
chết là bạn phải trở về với Thượng Đề của bạn. Bạn xem xét chính bản thân và vùng trời xung quanh 
bạn, bởi lẽ chỉ có Islam mới có thể mang đến cho bạn niềm hạnh phúc đích thực ở ngay cuộc sống 
trần gian này và cả Đời Sau. Đề trở thành một tín đồ Muslim chỉ cần bạn thốt ra lời tuyên thệ bằng 
nguyên văn tiếng Ả-rập “Ash ha đu al laa ¡ laa ha il lol loh wa anh na mu hâm ma đanh ro su Iul loh” (ý 
nghĩa: Tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đề đích thực nào ngoài Allah và xin chứng nhận 
Muhammad là Sứ Giả của Allah) và bạn vô can hết mọi thứ được thờ phượng ngoài Allah, bạn tin 
tưởng rằng Allah sẽ phục sinh tất cả những ai được chôn dưới mộ, sự thanh toán thưởng phạt là sự 
thật. Ngay sau khi bạn đã tuyên thệ thì bạn đã trở thành một tín đồ Muslim thực thụ, trách nhiệm của 
bạn kể từ lúc này là hết lòng thờ phượng Allah đúng theo bộ giáo luật mà Ngài đã quy định qua các 


hình thức thờ phượng như hành lễ nguyện Salah, xuất Zakah, nhịn chay và hành hương Hajj khi đã 
Gối đU-gle0ilkiehV2. KHE HO z4 ssscsvossesssesdveisrokeiotassfresttkosrdkmffGSV10/52x6 g8ssì 80s xs59626f2fxoxitbdDfoskske S2AO ft 75 


